Mục Lục 


Lời Nói Đầu 

Phần I: Chuẩn bị hành trang 
Chuyện thăng Quân 
Chuyện ở Trung Đông 
Một đời xớ rớ... 
Một lá thư Quảng,Bình 
Một lá thư Cà Mau 
Chuyện lấu cá kèo 
Tư duy tích cực 


Chuyện viết đúng 

Học giùm tôi cái 

Hành trang tuổi 20 

Về nỗi cực hình mang tên ngoại ngữ... 


Tôi là ai? 

Thiết kế cuộc đời 

Người Nhật học hành thế nào 

Chủ nghĩa hoàn hảo của người Đức 
Tối hậu thư cho 1 nhân viên đi trễ 


Ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt 


Nỗi lòng Bồ Đề Sư Tổ 
Bí mật của người giàu có 
Một bếp lửa hồng 
Chuyện thằng Kiên 


Con cò của mẹ 
Chỉ đường 


https://thuviensach.vn 


Hùn hạp làm ăn 

Nhành cây trứng cá 

Chuyện cái tổng đài điện thoại 

Thành đạt, thành công và thành gì nữa? 
Chủ nghĩa Makeno 

Chị lái đò 

Chuyện củi trấu 


Chuyện con nghé... 
Ứng xử tiền nong 

Phần II: Ở phòng chờ sân bay, 
Tầm của Tony (bài 18+) 
Trí khôn của Tony, 
Chuyện Tony làm hướng dẫn viên du lịch 


Chuyện Tony đi ăn Buffet quốc tế 
Chuyện Tony đi du lịch 


Chuyện Tony đi uống cà phê 
Chuyện nghe nhạc của Tony. 


Cách ngồi xe hơi kiểu Tony 
Ăn uống kiểu Tony 

Điền vào dấu ba chấm 
Chuyện nhà anh Khổm 


Phần III: Lên máy bay 


Hào hào sảng sảng 
Trỏ đàng đi buôn 
Chuyện cái cối xay. 
Lễ nào khổ miết? 


Chuyện cô giáo miễn Lục Ngạn 
Tiền đâu khởi nghiệp? 
Một lá thự Phan Thiết... 


https://thuviensach.vn 


Lần đầu đến Seoul 

Nông sản an toàn và trái tim người Việt... 

Tiếng khóc xé đêm... 

Chuyện ông Park 

Cách đo lòng người 

Chuyện ở Mumbai 

Các bạn trẻ hãy đọc, dù chỉ 1 lần... 
rên Đường Băng 


https://thuviensach.vn 


Lời Nói Đầu 
Có một nhóm nhỏ các bạn trẻ thê“ hệ ox gọi Tony Buổi Sáng 
(TnBS) bă `ng danh xưng râ ˆt miê n Nam là dượng. Ở miê`n Nam, 
dượng là chô `ng cô hoặc dì, không có quan hệ ruột rà máu mủ gì nên 
thường trao đổi với con cháu râ † thoải mái, sẻ chia như hai người 
bạn. Nên cuô ˆn sách này là tập hợp những lời trao đổi của dượng với 
các bạn trẻ đó. Thê“ giới sẽ tô“t đẹp hơn khi người ta biê“t chia sẻ, 
đặc biệt là những trải nghiệm. Thay vì trải qua và vâ “p phải đề có nó, 
người trẻ có thê lĩnh hội thông qua sự chia sẻ của những người đi 
trước. Dành thời gian đề trải nghiệm những cái khác nữa vì thê“ giới 
râ t rộng lớn và xã hội thì muôn màu. 


Nhưng không dễ để ai đó sẻ chia, vì bí quyê“t, kinh nghiệm 
sô“ ng, kinh nghiệm ứng xử, kinh nghiệm làm ăn... họ thường sẽ giữ 
lại cho riêng mình để kiê“m tiê`n, hoặc chỉ truyê`n cho con cháu 
dòng họ. Có dân tộc còn xem như là bảo bôi, không để lọt ra ngoài 
nước. Là một thanh niên từ nông thôn lên thành phô“ học hành rô `i 
sau đó khởi nghiệp với việc xuâ t khẩu hànghóa Việt Nam ra thị 
trường thê giới, Tony xin sẵn lòng chia sẻ với các bạn trẻ vê. con 
đường mình đã đi. Trong quá trình làm ăn, cứ có cơ hội đề du học dù 
ngă“n hạn, Tony cũng xách cặp đi. Dù trò chuyện với một cao nhân 
trên núi cao hay một bác xe ôm ở góc phô“, Tony cũng tìm được 
nhiê `u cái hay ho trong vô n sô“ng của họ đề chiêm nghiệm và viê ˆt 
lại. Tony mong muô ˆn cácbạn trẻ Việt ngày càng văn minh hơn, hào 
sảnghơn, mạnh mẽhơn để mỗi cá nhân các bạn phải tự tin, tự trọng, 
tự lập, tự chủ. Mỗi công dân có lòng tự trọng thì dân tộc sẽ tự cường. 
Tự tin nghĩa là "mình tự tin mình, mình phải tin vào năng lực, đạo 
đức, ý chí, trí tuệ của mình trước thì mới có thể xây dựng được lòng 
tin với người khác. Mình còn không tin mình thì ai tin, nên các bạn 


https://thuviensach.vn 


phải “tự tin” trước. Một khi một cá nhân có năng lực và có lòng tin, 
cá nhân đó sẽ câ ˆt cánh. Dù rẽ trái, rẽ phải hay đi thăng, Con đường 
nào cũng dẫn bạn đê“n đại lộ thênh thang. Để câ“t cánh, một chiê“c 
máy bay phải chạy đà. Hành trang để chuẩn bị chạy đà và câ ˆt cánh 
là gì, mời các bạn đọc các bài viê“t trong cuôˆn sách này. Ở cuô“i 
mỗi bài viê t là một vài dòng đề tră“ng. Các bạn nên dùng bút chì 
viê t lại cảm nghĩ của mình vê` bài viê“t đó. Và sau sáu tháng, các 
bạn nên đọc lại sách và những gì chính mình cảm nhận, các bạn sẽ 
thâ“y có sự khác biệt rõ rệt trong nhận thức của mình. 


Tương lai mỗi người là do nhận thức quyê t định tâ“t cả. Thành 
người sâu să“c hay hời hợt, người tích cực hay bi quan, người hạnh 
phúc hay bâ“t hạnh, người chiê“n thă ng hay thâÍt bại... tâ“t cả 
đê`u khởi nguô`n từ nhận thức. Nhận thức chính là thước đo sự 
trưởng thành của một con người. Một khi có nhận thức logic, đúng 
đă“n, thì mọi thứ sẽ nhẹ nhànghơn. Mình sẽ biê“t mình là ai, sứ 
mạng cuộc đời mình là gì, thì sẽ sô “ng một cuộc đời ý nghĩa, trọn 
vẹn, không hôi tiê“c. Những câu chuyện trong sách đê u là hư 
câˆu, do Tony tưởng tượng cá, hoặc nghe kế lại, nhă `m minh họa cho 
ý của mình chứ không đặt nặng sô“ liệu dẫn chứng. Mong các bạn chỉ 
đọc và cảm nhận tỉnh thâ `n của một cuô“n sách viê ˆt theo kiêu văn 
học hư câˆu hài hước, không phải là công trình khoa học hay báo chí. 


Có một sô“ bài viê“t là dành riêng cho các nhóm tình nguyện. 
Trong những năm qua, Tony cũng có tô chức các nhóm tình nguyện 
theo chương trình Giải cứu nông sản (khi nông sảm bị đồ đông, đội 
chợ, các bạn sẽ vê` các địa phương mang lên thành phô“, bán giá 
bă ng đúng chi phí để giúp nông dân), Áo âm mùa đông (lên 
miê n núi mang nông sản núi cao vê ` thành phô” bán, tiê `n lãi mua 
áo âˆm gửi lên cho các trường tiêu học miê n núi) cho cácbạn trẻ cho 
cơ hội cọ xát thực tê“. Các bạn lưu ý để không bỡ ngỡ với các thông 
tin trong các bài viê Ít. 


https://thuviensach.vn 


Đôi lời gửi đề n các bạn trẻ với tâ t cả sự yêu thương của người đi 
trước. TnBS 


https://thuviensach.vn 


Phần I: Chuẩn bị hành trang 


https://thuviensach.vn 


Chuyện thăng Quân 


Năm ngoái, lúc tìm đơn vị thi công cho Villa De Tony ở quận 9, có 
anh bạn giới thiệu Tony đê“n một công ty xây dựng của nước ngoài. 
Bữa đó, ra tiê“p Tony là một cậu còn trẻ tên Quân, thâ“y ghi trên 
danh thiê ˆp là trưởng phòng. Tony ngạc nhiên, vì ngành này mà lên 
chức trưởng phòng thường là phải lớn tuổi. Hỏi ra mới biê“t là nó ở 
trọ gâ n chung cư Tony. Nên Tony rủ qua nhậu vào cuô ˆi tuâ n với 
nhóm bạn bè của mình. 


Nó kê em mới học xong lớp ọ, nghỉ học ở nhà phụ bô” làm cửa să“t 
trên thị trân Bă“c Hà. Sau đó học trung câ“p nghê` ở Lào Cai 
ngành xây dựng dân dụng, vừa học vừa làm, tô ˆt nghiệp câ“p 3 hệ bổ 
túc. Sau đó vô Sài Gòn, em vừa đi phụ hô`, vừa tranh thủ học ngành 
xây dựng ở một cao đăng dân lập trên Gò Vâ“p. Tình cờ em đọc một 
câu trong một cuô“n sách, đại ý là đời người chỉ có một lâ`n sô“ng 
trên trái đâ ˆt, nên đi đây đi đó ra thê“ giới bên ngoài cho biê't. Thê 
là em lao vào học ngoại ngữ như điên, dù mây lâ`n bỏ cuộc, vì bị 
ngọng ], n, r, d, ch, tr,.. Ban ngày đứng dưới nă ng nóng làm việc, 
tô “¡ đê“n chỉ muô“n lăn ra ngủ. Nhưng ý chí của một người con trẻ 
lại bùng lên, em nă“m tay lại và đứng bật dậy, em lại lô“e cô e đê“n 
trung tâm và vê ` nhà tự học đê“n khuya. Rô `¡ có lâ `n em thâ“y công 
ty này quảng cáo này tuyến nhân viên, em nộp đơn và được nhận vào 
làm, ông Tây sê“p nói mày học gì không quan trọng, quan trọng là 
mày có cái gì trong đâ `u. Đúng 6 tháng sau, em được lên làm trưởng 
phòng, chỉ huy cả mâˆy chục đứa, có cả kỹ sư tô“t nghiệp từ các đại 
học lớn như Bách Khoa, Công Nghiệp, Kiê“n Trúc... 


https://thuviensach.vn 


Nó nói em 5h sáng đã ngủ dậy, tập thể dục rô ¡ đi làm sớm nhâ“t 
công ty. Lên dọn đẹp giâ'y tờ của mình và của các bạn trong phòng, 
coi các file trên máy tính, cái nào không xài thì xóa. Dọn dẹp máy 
tính cũng như dọn đẹp ở nhà vậy. Rô ¡ thậm chí phụ chị lao công lau 
chùi toilet, hút bụi, lau kính trên cao chỗ chị âˆy với tay không tới. 
Trong lúc làm việc, em ngô ¡ viê“t ra các việc phải làm, nên chiê`u 
khi đóng máy tính thì mọi việc đê `u đã giải quyê“t hoặc em đã năm 
được tiê“n độ là đang tới đâu, để mai vô xử lý tiê“p. Buổi tôˆ1, em 
nán ở lại 1 tiê ng hướng dẫn các bạn mới vào hay nhóm sinh viên 
thực tập. Nó nói mình hướng dẫn các bạn, mình cũng ôn lại kiê“n 
thức và nhiê u cái mới các bạn phản biện, mình sẽ tìm hiểu thêm. 
Nên lúc họp với sê“p lớn bên nước ngoài qua, nhiê u kỹ sư tô“t 
nghiệp Bách Khoa, Xây Dựng....nhưng nghe tiêng Anh lõm bõm 
hoặc không cập nhật kiê“n thức mới, em phải dịch lại cho hiểu sát 
nghĩa. Trong các lâ `n tranh luận, em đê`u có căn cứ và lập luận rõ 
ràng đưa ra để mọi người tâm phục khẩu phục, dù em chỉ có cái 
bă ng cao đăng nghê` gì đó thôi chứ không phải là kỹ sư hàn lâm. 
Tụi kỹ sư kia đâ`u tiên cũng coi thường em, nhưng riê“t thâ“y em tử 
tê“ và hiểu biê“t nên đành im lặng. 


Có bữa Tony sang nhà trọ của nó đề rủ đi uôˆng cà phê. Nhà trọ của 
nó nă m sâu trong hẻm, ở chung với 3 đứa nữa. Vô thâˆy nó đang hì 
hục lau quạt trâ `n. Thâ Í y tivi bàn ghê“ gì đê `u sạch như mới. Nó nói 
3 đứa kia làm biêˆng lă m, nói dọn đẹp làm gì, vì đây là nhà trọ. 
Nhưng nhà trọ cũng là nhà, chỗ mình ở phải sạch sẽ tỉnh tươm, mình 
hưởng chứ ai hưởng. Nhưng nê“u đề mặc thì ai làm anh? Thôi mình 
làm cho xong. Tony nói đúng, thể loại làm biê“ng thì nhà trọ nó 
không lau đã đành, cho nó cái biệt thự nó cũng không lau luôn. Nó 
nói em ngô `¡ quan sát miê't, cứ có góc nào trô “ng là em thiê t kê” 
một cái gì đó, có khi chỉ là một cái kệ để bình hoa cho đẹp. Tô“i nào 
nê“u không gặp khách nó cũng tự đi chợ nâ“u ăn cho sạch sẽ. Sau đó 


https://thuviensach.vn 


nó đi tập thể dục chạy bộ ở trung tâm thẻ hình, xong vê` tăm rửa 
sảng khoái, ngô `¡ học anh văn hay đọc sách đê“n khuya, chỉ đi chơi 
với bạn bè vào tô ˆi thứ 7 hay sáng chủ nhật, còn lại thời gian là đâ u 
tư cho trí tuệ và sức khỏe. Laptop Ipad nó cũng có nhưng chăng bao 
giờ đụng đê“n khi ở nhà trừ khi phải làm thêm các bản vẽ. Nhìn nó 
sô ng râ t văn minh. Trên tường là kệ sách có nhiê`u sách chuyên 
môn lẫn sách văn học, nó nói em tranh thủ đọc vào buổi tô“i trước 
khi ngủ, đọc sách giâˆy sẽ đỡ mỏi mă“t hơn và thú vị hơn. Tony mở 
coi thì bao nhiêu sách kinh điển như "Đỏ và Đen", "Hãy Để Ngày 
Â“y Lụi Tàn", "Tiê ng Chim Hót trong bụi mận gai", thậm chí 
"Miê“ng da lừa" của Balzac cũng có. Tony thâ y thă ng này còn trẻ 
mà đọc sách văn học như vậy, là đứa hay ho đắng câ“p đây, nên 
đô `ng ý cho đi theo rót rượu trong các cuộc nhậu với nhóm bạn. 


Tony cũng hay gọi nó qua sửa giùm ôˆng nước hay bă 't lại điện đóm 
trong nhà. Nó nghe là tranh thủ mang đô ` nghê` qua làm liên, làm 
xong đọn đẹp hút bụi lau sạch như mới, cho tiê n nhưng không lây. 
Nên cả nhà Tony ai cũng mê“n. Nó thích ngô ¡ nhậu với đám bạn 
Tony, vì thâ y ai cũng thành đạt, có sự nghiệp riêng ồn định, bạn 
nào cũng có gia đình riêng bé nhỏ và thường xuyên gặp gỡ giúp đỡ 
nhau. Cuộc rượu cuộc trà nào cũng toàn đàm đạo chuyện văn thơ, 
không bao giờ bàn chuyện chính sự hay làm ăn gì cả, dù kẻ bán 
phân, người sản xuâˆt nhôm nhựa, kẻ bán phâˆn đưa hương ( kinh 
doanh mỹ phẩm) chứ không phải là văn nghệ sĩ. Nên ngưỡng mộ 
lăˆm, nói các anh giúp em thiê“t kê“ cuộc đời đi. Mình nói dù em có 
thiê“t kê“ cuộc đời hay không thiê“t kê“, anh tin là em sẽ hạnh phúc 
và thành công. Vì em có nhiệt tình, em có trí tuệ, em có sự chăm chỉ 
và quan trọng nhâ“t, em được lòng mọi người. Và sự chân thành của 
em xuâ“t phát từ tâm sáng, tụi anh lăn lộn thương trường mười 
mâˆy năm nên nhận biê “t dễ dàng lă“m. Giữa đứa mô m mép và 
đứa thật lòng, tụi anh nói chuyện 3 nô “t nhạc là phát hiện ra. 


https://thuviensach.vn 


Mình cho nó 7 câu hỏi, kêu vê` suy nghĩ trả lời bữa sau mình thảo 
luận. Thứ nhât là the mission of life, tức sứ mạng của cuộc đời bạn 
là gì. Sứ mạng ở đây là mày muô n tương lai mày ra sao, một ông 
chủ một quán bánh bèo, một người lãnh đạo ở một tập đoàn, hay một 
giáo viên, một linh mục, một nhà hoạt động xã hội, hay đơn thuâ `n 
chỉ là 1 người đàn ông có 1 gia đình bé nhỏ, hay thành cái ông gì đó 
mà mình mong ước. Nó vê` suy nghĩ 3 hôm. Cái bữa sau, nó đem 
qua cho Tony 1 con gà quay, dă ˆt theo một cô bạn xinh xă “n. 


Cái anh em bày thịt gà rô `i lâˆy bia ra uô ng. Cô bạn gái đi theo 
Quân tên là Loan, nhà giàu lă“m, có mâ“ˆy chục hecta trô `ng cà phê 
ở Di Linh. Cái Loan tô“t nghiệp ngành bưu điện viễn thông nhưng 
làm ở công ty du lịch. Gia đình mua cho một cái nhà to đùng ở Phú 
Nhuận nhưng Loan không ở, nói em cho thuê một tháng cũng kiê“m 
được 2o triệu. Còn em đi 1 cái phòng trọ gân chỗ làm, tháng 2 triệu 
thôi. Nó nói nhà to quá em ở 1 mình cũng sợ, lại lãng phí nên tính 
vậy gọn hơn. Tiê n hàng tháng tích lũy được, lương thưởng cũng 
tă n tiện, để vài bữa nữa em đi du học tự túc chuyên ngành quản lý 
du lịch ở Thụy Sĩ. Em đam mê ngành du lịch anh à. Quân nói nê“u 
Loan đi Thụy Sĩ thì Quân cũng sẽ tìm cách đi tu nghiệp ngành xây 
dựng bên Đức, có gì cuô i tuâ`n chạy qua núi An Pơ nâ“u cơm y 
chang như bây giờ nghen. Hai đứa cười tươi như hoa với kê“ hoạch 
du học của mình, thâ' y thiệt dễ thương. 


Nhìn cái Loan, Tony ưng mă“t lă“m. Vì thâˆy con gái mà biê“t vun 
biê“t vén ( một sô“ bạn gái cũng chỉ biê“t vén mà không biê't vun), 
nhà giàu mà tiê“t kiệm thì là đứa râ“t hay ho, nên ra hiệu nói 2 đứa 
em là một đôi râ Ít tuyệt, anh duyệt. Cái Loan nói gia đình em cũng 
giới thiệu em nhiê `u môÍ¡, con trai bây giờ phâ n nhiê `u lười biê“ng 
nhớt thây anh ơi. Đàn ông gì mà bóng điện hư không biê“t sửa, cái 
toilet hư cũng kêu thợ, suô“t ngày chỉ biê“t cà phê nhậu nhẹt với 


https://thuviensach.vn 


facebook game online, chả biê“t làm gì. Em quen với anh Quân vì 
thâ ˆy ánh chin chu, chiê `u chủ nhật em hay qua nhà trọ của ảnh rô `ï 
nâˆu cơm ăn, thâ ˆy râ“t ngon lă“m. Hèn gì thâˆy 2 đứa làm đô ` 
nhậu mà khéo tay, thịt gà chặt miê“ng nào miê“ng nâˆy đê u nhau, 
có miê ng da phủ ở trên chứ không tan nát như Tony chặt. 


Bữa đó, có anh Phương anh Tú, chị Thảo cũng là bạn của gia đình 
Tony nữa. Mâˆy bạn này cũng gâ`n nhà nên có nhậu là gọi qua. 
Tony ghét nhậu ngoài quán, vì ôn ào, xô bô `. Vô quán gọi toàn đặc 
sản chứ có ăn được đâu, cứ 3 phút là câ`m ly lên cụng 1 lân. Ở nước 
ngoài, người ta vô cụng 1 lâ`n, rô ¡ thôi, ai uôˆng thì tự đưa lên 
miệng uô “ng, chứ không có cụng hoài như ở ta. Vừa gă p miê“ng ăn 
đưa vào miệng, chưa kịp nhai đã cụng. Rô `¡ màn cuôí¡ là cùng nhau 
vô trong toilet, có chỗ ghi rõ là “ bô `n ói”, nôn thôˆe nôn tháo ra 
hê ˆt mọi món ngon vật lạ. Hô ¡ xưa Tony đi làm sale, ông sê“p đặn 
mày đi nhậu với khách hàng, nửa chừng mày giả bộ bỏ vô toilet, móc 
họng ra ói hêt, rô i ra tỉnh táo nhậu tiê“p nha. Tony chẳng bao giờ 
nghe lời, uô“ng được bi nhiêu thì uôˆng. Ai nói mặc kệ. Chớ mã “c 
mớ gì mà phải khổ sở và lãng phí vậy? 


Uô ng bia uôˆng rượu thì theo sở thích, theo tửu lượng chứ khích 
bác, nói này nói kia mâ `n chi. Tony thâ“y ai mà ép ép kiểu đó, đứng 
dậy trả tiê n rô ¡ bỏ vê` luôn. Các bạn trẻ nghe lời Tony, không phải 
nghe theo mây câu khích tướng đó rô `¡ uô ng như điên như khùng. 
Và mâ y thă `ng ép rượu cũng là mây đứa nhảm nhí, mô ˆ¡ quan hệ 
đó cũng chăng câ`n phải đâ u tư làm gì mà phải ngại ngùng cả nẻ, 
đẹp cho xong. Khích tướng đề làm ra tiê n, để giàu có sang trọng, để 
văn minh đăng câˆp, để tử tê“ giỏi giang thì còn được, còn ép nuô t 
cô_n vào bụng, thì thôi, unfriend. 


Văn hóa công sở ở đô thị Việt Nam bây giờ là thê“, nhìn thâ“y chán. 
Tan giờ làm là đi nhậu. Buô n cũng nhậu. Vui cũng nhậu. Không 


https://thuviensach.vn 


buô n không vui cũng nhậu. Sao không đi tập gym, tập thê dục thê 
thao, chơi tennis, chơi câ u lông, đi bơi, đi hạc thêm ngoại ngữ, đi 
hạc nhảy, đi thăm bạn thăm bè, vê` nhà nâˆu ăn đọc sách dọn đẹp 
nhà cửa giúp đỡ người nhà? Riê“t thành thói quen, 5h chiê`u shut 
down máy là vọt đi. Vô nâng ly toàn nói mâ“ˆy chuyện chính sự linh 
tinh, chém gió ào ào, say xin rô ¡ phóng xe máy đảo qua đảo lại trên 
đường. Lương bồng có bi nhiêu đâu mà tô“i nào cũng ra quán, vừa 
tôn tiê`n, vừa mệt người, bữa sau dậy đâu có nổi. Bụng đứa nào mới 
hai mươi mâˆy tuổi mà đã phệ xuô ng, mặt mũi thì nhàu nát, bủng 
beo. Sức khỏe, trí tuệ gì cũng không có. Muôˆn nhậu nhẹt gì thì nên 
cuô ¡ tuâ n tổ chức ở nhà bạn, uô ng 2-3 chai cho nó hưng phâ“n, 
còn nhă“m bữa nào muô“n say túy lúy thì chơi uôˆng rượu luôn, 
rô `¡ ngủ lại đừng đi vê` nguy hiểm xe cộ. 


Trở lại bữa nhậu hôm đó, mâˆy anh em vừa uôˆng bia, ăn thịt gà, 
vừa bàn chuyện thơ chuyện văn hào hứng lă m. Một lúc Quân nó 
ngà ngà say, mới nói anh Tony à, em biê“t ơn anh lă“m. Vê` câu hỏi 
anh cho em hôm trước, em vê suy nghĩ kỹ rô i, sứ mạng của cuộc 
đời em là một bài hát. Để em hát anh nghe. Nói rô `¡ nó câ“t giọng 
vang vang: 


“Làn gió thơm hương đêm vê` quanh khu nhà tôi mới câ“t xong 
chiê u qua Tôi đứng trên tâ ng gác thật cao, nhìn ra chân trời xa xa 
Từ bao mái nhà đèn hoa sáng ngời, bâ`u trời thêm muôn vì sao sáng 
Tôi ngă m bao gia đình lửa â“m tình yêu, nghe máu trong tim hoà 
niê `m vui lâng lâng lời ca” 


Rô ¡ cái Loan cũng góp giọng 


“Loan ơi, Quân còn đi xây nhiê u nhà khšă p nơi Nhiê u tô â m 
sô ng vul tình lứa đôi 


https://thuviensach.vn 


Lòng Quân thâ ˆy càng thương nhớ em 


Dù xa nhau trọn ngày đêm, Quân càng yêu em càng hăng say. Xây 
cho nhà cao cao mã[” 


Biê ˆt là bài “Những Ánh Sao Đêm” của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều, vì 
hẻm thuộc lời nên Tony lật đật vô phòng ngủ lây Ipad ra mở lời đề 
cùng nhau ca. Mâˆy người bạn của Tony cũng lâ“y Iphone ra search 
lời bài hát, rô ¡ biê“n thành tô “p ca nam nữ. Đang hát, 2 người cạnh 
nhau sẽ nhìn nhau cười 1 cái hoặc lâ“y tay chỉ 1 chỗ nào đó rô `i cùng 
nhìn, giô “ng như trên sân khâ“u văn nghệ sinh viên ngày xưa vậy. 
Hát xong, thâ ˆy cái Loan gục nhẹ đâ `u vào vai Quân, nhìn đẹp đôi 
quá nên Tony mới nói, vài bữa tụi bây cưới nhau, tao đi đám cưới 1 
cây vàng...(còn tiê p) 


https://thuviensach.vn 


Chuyện ở Trung Đông 


Các quô c gia ở Trung Đông hâ u hê t nă m trên những giê ng 
dâ u không lô . Cứ thê , ra sau nhà múc dâ u lên bán. 


Nhưng gâ `n đây, thê“ hệ con em của các nhà giàu Á Rập sau khi du 
học Tây Tàu vê`, nhận thâ ˆy sự giàu có do tài nguyên thiên nhiên 
mang lại không vững bê`n được. Vì tài nguyên sẽ cạn kiệt, những 
quô e gia phô`n vinh nhâ + lại là những quô'c gia ít tài nguyên 
thiên nhiên nhâ 't, tài nguyên con người mới là quan trọng. Những 
cái đâ`u kiệt xuâ t, giỏi giang sẽ giúp quô c gia phát triển bê n 
vững. Không có dòng máu của ai, của dân tộc nào là đắng câ“p cả, 
tâˆt cả đê u do đào tạo mà nên. Một đứa trẻ mô` côi trong trại mô ` 
côi ở Việt Nam cũng có thê trở thành 1 bộ trưởng ở Đức. Cũng không 
có người đở, chỉ có người lười học tập và lười lao động và biê“n thành 
người dở. 


Nói là làm, họ đâ u tư con người kinh khủng, điền hình như Ả Rập 
Sau-di, quô“e gia luôn dẫn đâ u vê` lượng sinh viên du học tại Mỹ 
và châu Âu. Đặc trưng của nhóm này là sau khi học xong, họ vê` 
nước chứ không ở lại, mở cơ ngơi làm ăn, chủ yê“u các ngành nghê ` 
không liên quan đê“n dâ`u khí. Nên họ học không vì bă`ng câp, 
mà học đề biê“t cách làm. Dubai hay nhiê u thành phô“ khác trở 
thành các trung điểm cho du lịch, tài chính, thể thao, hậu câ `n, vận 
tải...vì họ biê“t TIỂ`N ĐẺ RA TIÊ `N. Các doanh nhân ở đây biê“n 
lợi thê“ nă m giữa lục địa Á-Phi-Âu của vùng trung đông và cứ thê 
hô“t bạc của Âu, Á, Phi, có nhiêu tiê`n đem qua cho họ hê Ít. 


Các sân bay ở Dubal, Doha...không ngừng mở rộng quy mô, làm cơ 
sở cho 3 hãng hàng không lớn nhâ ˆt ở Trung Đông, đê u được xê“p 


https://thuviensach.vn 


hạng 5 sao, là Emirates, Qatar và Etihad. Mỗi hãng có mây trăm 
chiê “ec máy bay tân tiê“n hiện đại, họ tổ chức đi thu gom khách hâ`u 
hê ˆt mọi thành phô“ lớn ở châu Á, từ Phnom Pênh đê“n Mumbai, 
Tokyo, Thượng Hải....rô ¡ chở vê trung điểm. Từ trung điểm đó, họ 
túa đi mọi thành phô“ lớn ở châu Âu và châu Phi. Các sân bay ở đây 
hoạt động 24/24 và các chuyên bay nô ˆ¡ tiêˆp nhộn nhịp vô cùng, 
các xe buýt chở đâ y khách từ cửa này đê“n cửa kia trong sân bay, 
băng qua những con đường đâ y cát của sa mạc, thậm chí từ 
terminal này đê“n terminal kia phải đi tàu điện. Ví dụ như sân bay 
Dubai, có tới 7o triệu hành khách 1 năm, và nôi tuyê“n trực tiê“p 
với 270 thành phô trên thê“ giới, có oo,ooo nhân viên phục vụ tại 
sân bay trực tiê p, nửa triệu việc làm gián tiê p. Hàng năm, sân bay 
này thu vê` 27 tỷ đô la, bă ng GDP một quô ˆe gia nhỏ. 


Điê `u đặc biệt là công nhân viên ở các sân bay phâ `n lớn là người 
nước ngoài. Họ tự tìm đê“n để làm việc (search “apply job ïn 
Dubai/Doha airport”). Còn trên các chuyên bay, tiêếp viên đủ 
thành phâ `n quô ˆc tịch, phi công cũng vậy, chỉ có máy bay, sân bay, 
tiên lãi...là của các ông chủ Ả Rập. Vì họ đào tạo dân họ với thói 
quen “cho việc” tức quản lý và kiê“m tiê n, còn nhân lực thuê mướn 
hê“t. Â“n Độ, Srilanka, Thái Lan, Philippines, Indonesia...là những 
nơi cung câ“p nhân lực nhiê u nhâ“t cho họ. 


Họ có văn phòng tuyên nhân lực ở các nước. Ở Â“n, họ tuyển ở 
Mumbai, Chennai và New Delhi. Ở Trung Quô “e, họ đặt VP ở Thâm 
Quyê“n, Thượng Hải, Bă c Kinh. Ở Đông Nam Á, họ đặt văn phòng 
tuyển người ở Singapore và Kuala Lumpur. Các bạn trẻ phải tự nộp 
hô` sơ và sang đó phỏng vâˆn, ngày nào cũng có tuyển. Các bạn trẻ 
mới ra trường ở Đông Nam Á râ Ít thích công việc tiê“p viên hàng 
không hay nhân viên mặt đâ“t ở sân bay trung chuyền, thường làm 
2-3 năm đề kiêm ít tiê `n trước khi vê` nước làm ăn. 


https://thuviensach.vn 


Ngoài ra, nêˆu làm tiê“p viên HK, còn có cơ hội du lịch miễn phí. Vì 
một đoàn tiê p viên bay đường dài, ví dụ đêˆn Milan Ý, sẽ nghỉ ngơi 
vài ngày. Toàn ở khách sạn 5 sao. Ở Tp HCM, đoàn tiê“p viên hay ở 
khách sạn Movenpiek, đứa nào đứa nâ ˆy vô khách sạn đẹp như tiên 
nữ ngọc đô ng, sáng lóa cả góc trời. 


Chúc các bạn trẻ tự tin làm việc và trở thành công dân toàn câ u. 
Làm việc ở Trung Đông, giá cả sức lao động là công bă ng cho mọi 
quô “c tịch. Họ cũng không quan tâm bă `'ng câ“p, high school là đủ, 
miễn tiê“ng Anh giao tiê“p tô“t. Nhưng phải thể dục thê thao để 
khỏe mạnh, chịu đựng được cường độ làm việc với “con nhà người 
ta”. Con nhà người ta bây giờ là Mary, Zhu Xiao Bin, Sasakl, Peter, 
Mohamed, Naidu...nên mình phải cao lớn, khỏe mạnh, đẹp đẽ ngang 
hàng với họ. Dẹp thói quen đặt đẹo với ipad laptop mà đâ`u tư cho 
thể lực và trí lực đi, để phân công lao động quô  c tê“. Lương khởi 
điểm của sinh viên tô“t nghiệp không phải 4-5 triệu nữa mà là 20OO- 
3000 USD. 


Mình làm ở đó, lương bổng cao nên vê ` quê hương Cà Mau xài tiên 
như nước nhé, gián tiê“p làm cho quê nhà giàu có hơn. Ví dụ 1 con 
cua Cà Mau, dân địa phương ăn 2o,ooo đô `ng còn lật qua lật lại chê 
óp chê nhỏ, mình phá giá liên, mua con cua đó giá 2oo ngàn đô ng 
trong sự ngỡ ngàng của thực khách bản địa. Người thì nước hoa sực 
nức, ăn vận sang trọng, mở miệng nói tiê “ng Anh lơ lớ, người ta đang 
hâm mộ nên mình phải chảnh lên. Giả bộ rút ví ra boa luôn chị bán 
cua 100 ngàn, nói chụy ơi hâ“p bia Corona giùm em nghen chị, làm 
chị âˆy lúng túng chơi, dưới quê có ai biê“t bia Corona là bia gì. 


Nói giỡn chứ các bạn trẻ lo đầ u tư vào tài sản của mình đi. Chuân 


quô “c tê“ hêÍt đi. Chỉ có 4 loại tài sản là vô n sô“ ng, nhân cách, thể 
lực và trí lực. Còn lại là phương tiện hê“t. Bă ng câ“p chỉ là miêˆng 


https://thuviensach.vn 


giâ y chứng nhận trong một thời gian nào đó có vượt qua 1 kỳ sát 
hạch. Biệt thự chung cư cũng chỉ là phương tiện trú ngụ (giôˆng cái 
hang đá ngày xưa), siêu xe (xe hơi xe máy cũng như xe ngựa cách 
đây mây trăm năm) hay tiên bạc (đô la vàng bạc cũng chỉ là 
phương tiện trao đổi hàng hóa, giô ng vỏ sò cách đây 2ooo năm). 
Đừng nhâ m mà đâ u tư cho phương tiện, giôˆng cách đây 2ooo 
năm, nhiê u người ngây ngô đâ u tư xây dựng hang đá thiệt đẹp, xe 
ngựa thiệt to, vỏ sò thiệt nhiê u...rô ¡ lúc đó khoe khoang này nọ, 
nói đề dành cho con cháu, giờ có dùng nữa đâu? Nên giờ mình đâ `u 
tư biệt thự, tiê`n bạc, xe cộ...2ooo năm nữa tụi nhỏ nó cười mình 
chê “t. Ông tô đề lại một nhân cách lâ“p lánh, một trí tuệ lung linh 
vần tuyệt vời hơn 1 đô ˆng vỏ sò lòe loẹt. 


https://thuviensach.vn 


Một đời xớ rớ... 
Xớ rớ là một từ rặt Nam bộ. Nó nói hành động quanh quân một chỗ 
nào đó mà không làm gì. Người ta dùng nó để nhận biê ˆt những đứa 
có tài và bâ“t tài trong một đám đông. Ví dụ đám tiệc, mâ“y đứa 
bâ ˆt tài nó sẽ không biê ˆt phụ gì với ai, nên cao lớn chô ng ngô `ng 
ngáng đường ngáng sá, còn không thì ngô `i một góc hoặc nă `m dài 
trên giường, ôm cái iphone hay laptop coi miê't. Vì đâ `u óc rỗng 
tuê ch, nghĩ không ra việc gì để làm, đứng châ u chực đề được SAI 
VIỆC. Hoặc bản chât là đứa làm biê “ng, thay vì lảng đi chỗ khác sẽ 
bị chửi mă“ ng, nên nó xớ rớ qua lại để người ta thâ' y là nó cũng có 
mặt. Đề không mă “c cỡ khi ăn. 


Còn người có tài thì khác. Họ sẽ quan sát và nhảy vô làm phụ. Thâ“y 
ai đó đang nhặt rau sẽ ngô `i xuô ng phụ nhặt, thâ“y chưa có nước đá 
sẽ hỏi gia chủ rô ¡ chạy đi mua, rô ¡ dọn ly dọn chén dọn đũa ra 
trong lúc chờ đợi. Họ ra giữ xe, đă ˆt xe, nhồ cỏ, lau nhà, rửa toilet, cứ 
thâˆy gì không ổn thì họ sẽ lao vào dọn đẹp. Rô '¡ đê“ˆm sô“ khách, 
bô trí chỗ ngô ¡, chỉnh âm thanh ánh sáng v.v... Nên người có tài họ 
luôn chân luôn tay, không bao giờ có chuyện đứng xớ rớ thừa thãi. 


Khi đi làm cũng vậy. Người bâ Ít tài sẽ lên chỗ làm và tiê“p tục xớ rớ. 
Không có óc quan sát nên cái đô ˆng rác trước mặt, nó cũng không 
hô“t. Phải ngô ¡ chờ chỉ đạo, ai sai việc gì thì làm nâ“y. Thậm chí 
giao 5 việc thì làm 3 việc, quên 2 việc. Nhă“c lại thì mới nhớ, mới 
làm. Với nhóm bâ Ít tài này, thường xuyên có thời gian chê ˆt, ngô `i 
nhìn vô màn hình đâ u óc vô định miên man, cặp mă ˆt vô hô `n. 
MăÍt nó chỉ sáng rỡ khi mở coi facebook tò mò chuyện cá nhân 
người khác, hoặc đọc tin tức ca sĩ diễn viên cởi áo tuột quâ`n, mâˆy 
clip giật gần nhảm nhí. 


https://thuviensach.vn 


Còn người có tài thì đê“n chỗ làm, họ sẽ nghĩ ra việc mình phải làm 
hôm nay, ghi vào số. Họ sẽ quan sát đề ý, thâ' y à, với cái này, mình 
sẽ phải làm thê“ này thê“ kia, sau đó bã Ít tay vào làm tuâ `n tự đê“n 
khi hoàn tâ“t. Chủ động trong mọi việc, gọi cho người này người kia, 
phô ˆ¡ hợp đô `ng nghiệp, nghĩ cách xử lý SAO CHO TÔ“T HƠN, ĐẸP 
HƠN, SẠCH HƠN, NHANH HƠN, GỌN GÀNG HƠN, HIỆU QUẢ 
HƠN. 


Khi còn trẻ tuổi, lúc còn là nhân viên, người có tài bao giờ cũng luôn 
tay luôn chân từ 8h sáng đê“n 5h chiê u, thậm chí ở lại đê“n 8-oh 
tôˆ¡ mới xong. Sau này lớn tuổi hơn, họ sẽ lên chức quản lý, họ sẽ 
phải nghĩ ra việc cho người khác. Còn đám xớ rớ kia thì cứ làm nhân 
viên miê't, già 6o tuổi vẫn làm nhân viên, vì có một tuổi trẻ không 
có khát vọng vươn lên gì cả. Già cả lụm cụm bị tụi nhỏ làm sê“p nó 
chỉ đạo, sai việc, làm không tô“t bị tụi nó măˆng mỏ khiến trách, 
nhiêu lúc họ cũng cảm thâ y tủi thân. Nhưng cân nhă “c cho họ làm 
quản lý thì không được, vì 6o năm qua chỉ có kinh nghiệm xớ và rớ. 
Nên nê ˆu bạn còn trẻ, đê` vê già không bị tụi nhỏ xài xẻ, thì ngay từ 
bây giờ hãy động não và động chân động tay giùm. 


Mình để ý ở đám tiệc, thâ“y thanh niên còn trẻ mà cứ đứng xớ rớ thì 
đừng có trọng dụng. Vì nó không biê ˆt làm gì đâu. Nêˆu cho nó làm 
quản lý, 3 bữa là dẹp tiệm. Thực tê“ là có những công ty mà ở đó, 
toàn thể lãnh đạo, cán bộ và công nhân viên cùng nhau lượn qua 
lượn lại, nhìn chóng mặt. AI cũng đoạt giải “ Vua NÑgáo ngơ” và “ Nữ 
Hoàng Xớ Rớ”. 


Hoặc mình nạt, kêu đi ra ngoài đi, chật chỗ quá. Cũng đừng có ôm 


cái điện thoại hay máy tính khi mọi người đang làm việc. Nhìn ngứa 
mã t. Khi nào xong xuôi tao kêu vô ăn. 


https://thuviensach.vn 


Nhưng lúc ăn, nó lại năng suâ t hơn người khác. Đặc trưng của 
nhóm người Xớ Rớ này là ĂN CỤC KHỎE. 


https://thuviensach.vn 


Một lá thư Quảng Bình 


Một cậu bé học lớp 11 ở Quảng Bình vừa gửi mail cho Tony. Cậu nói 
cô giáo dạy văn của cậu đọc bài “Chuyện Ở West Point” cho cả lớp 
cậu nghe cách đây 2 hôm. Cậu chợt bừng tỉnh. Cậu THÊ. sẽ từ bỏ 
hoàn toàn việc chơi game máy tính. Cậu THÊ ` từ bỏ mọi cái lười 
biê“ng cô“ hữu. Cứ 1oh đêm cậu ngủ và 5h sáng thức dậy, chạy bữa 
đâ u 1 vòng quanh nhà, một ngày tăng lên 1 vòng nữa. Tô ˆi vê ` cậu 
sẽ bay đá vào bao cát 10o cái mới tă“m và đi ngủ. Cậu cũng ra điê`u 
kiện 1 ngày 1o từ tiê“ng Anh mới, cậu sẽ lâ“y sách tiêˆng Anh câ“p 2 
ra và đò lại với mục tiêu là năˆm vững những gì đã học, không sót 
một chữ nào. Cậu cũng sẽ đọc lại kỹ các cuô“n sách xã hội như địa lý, 
cái mà cậu nghĩ là tâ`m phào trước đây. Cậu cũng đã thu âm các bài 
tiê“ng Anh do mình tự đọc. Cậu nói, chưa bao giờ có cái gì truyê `n 
cảm hứng cho cậu thâ ˆy việc học tập, rèn luyện thê lực, rèn luyện trí 
tuệ đê n như vậy. Cứ mỗi sáng thức dậy, lô `ng ngực lại đâ `y khí trời 
của một ngày mới và tinh thâ `n tràn đâ `y năng lượng. Cậu lại lao 
vào học tập say mê, rèn luyện say mê. 


Cậu hứa với Tony, thời điểm con người có chuyên môn là học thì 
phải tập trung vào học. HỌC SINH SINH VIÊN THÌ PHẢI HỌC. 
Cậu quyê t tâm să “t đá và sẽ trở thành một người đàn ông tuyệt vời, 
là cây tùng cây bách chứ không phải là dây leo tâ`m gửi. Cậu sẽ báo 
cáo cho Tony vào từng tháng sự tiê“n bộ của mình, dù Tony có đọc 
và có trả lời không thì cậu không quan tâm, đơn giản là cậu muôˆn 
rèn luyện kỹ năng viê Ít. 


Tony thây hài lòng. Sẵn đây nói luôn với các bạn trẻ cỡ tuổi cậu này. 
Nê“u thượng đê“ có cho ta lại một cuộc đời, chúng ta nên thiê Ít lập 


https://thuviensach.vn 


các mục tiêu sớm hơn. Và với bâ t cứ lứa tuôi nào, sự tỉnh thức cũng 
đê u không muộn. 


Dù đã đi làm, ngay bây giờ, hãy đê“n các trung tâm ngoại ngữ để 
học. Hãy ra các nhà sách để mua sách vê` đọc. Hãy đê“n các trung 
tâm thể dục thê thao để ghi danh tập võ, tập câ u lông tennis, tập 
khiêu vũ, tập bơi lội... Lên kê hoạch cho từng ngày, từng tuâ n, từng 
tháng, từng năm của cuộc đời mình. Đừng vê` nhà và ôm lap top, 
ôm ipad nữa. Trên facebook của bạn bè, chẳng có gì mới đâu. Mâ“y 
trang tin tức cũng vậy, nhảm nhí cả thôi, đọc vài tờ báo chính thô ˆng 
biê“t xã hội xung quanh thê“ nào, rô ¡ thôi, tă t máy. Online 1 ngày 
3o phút là đủ. 


Một dân tộc hùng cường sẽ bă“t đâ `u bă ng những học sinh khỏe 
mạnh và thông tuệ. Đâ“t nước hóa rô ng, hãy kiêu hãnh là một 
hô `ng câ `u, đừng là khúc ruột thừa của con rô `ng âÍy. 


Sức mạnh chỉ có từ nội lực và tinh thâ`n bên trong. Bạn thử quan sát 
lúc gà con nó nở. Đâ u tiên, con gà con bên trong quả trứng sẽ cựa 
mình, nó sẽ mồ cái vỏ, rùng mình trút lớp vỏ âˆy, và bước ra nhìn 
đời. Còn nêˆu ai đó mong muô n giúp nó mà tìm cách bóc tách cái 
vỏ, thì eon gà con â“y sẽ chê “t. Cuộc đời cũng y chang vậy, không ai 
làm giùm cho đâu, không ông thâ `y bà cô nào, trường chuyên lớp 
chọn cỡ nào đi nữa, hay dù cha mẹ giàu có ra sao..., không ai có thê 
giúp MÌNH THÀNH ĐẠT được. 


Mình muôˆn mình thành ai, thì tự quyê“t. Có những tuổi trẻ quanh 
quân trong mây bức tường nhà ôˆng, đặt dẹo ôm cái ipad trên 
giường, mỏi mă“t thì xuôˆng bê“p coi ai dọn sẵn thì ngô ¡ ăn. Ăn 
xong rô ¡ ¡, soi gương rô `i nặn mụn, móc ráy tai rô ¡ thủ dâm, rô ï 
lê“t vô giường coi ipad tiê“p, mặt mũi sưng húp, tóc tai rũ rượi, mã ˆt 
mở hê t lên... 


https://thuviensach.vn 


Cũng có những tuổi trẻ đâ `y sức sôˆng, bụng 6 múi, mặt đẹp sáng 
bừng, trí não thông tuệ....ở ngoài sân bóng, ngoài hô` bơi, trong 
những trung tâm thẻ dục thể thao, các nhà văn hoá, cùng năˆm tay 
nhau hát vang ngoài công viên, cùng nhau đi nơi này nơi khác xoá 
mù chữ, mang ánh sáng văn hoá với cộng đô ng. Nhìn họ thật đẹp, 
vì họ biêˆt tận dụng tuổi thanh xuân để làm người có ích. 


Chúng ta có một tuổi trẻ duy nhâ“t để cơ thê tráng kiện, đẹp đẽ, tràn 
đâ y năng lượng. Chúng ta có một quỹ thời gian ít ỏi để xây dựng 
nê`n móng cho ngôi nhà mình. Thành cao ô“ˆe chọc trời hay nhà 
tranh xiêu vẹo thì tuỳ bạn quyê“t định vào hôm nay. Nê“u để tới 
ngày mai, bạn đã bị mâ ˆt 1 ngày vô nghĩa, và có khi sẽ không bao giờ 
làm được cái gì hê ˆt. Người thâ't bại hay hẹn, câu cửa miệng là "thôi 
từ từ, để mai cũng được". 


https://thuviensach.vn 


Một lá thư Cà Mau 


“Con tôˆt nghiệp ĐH SPKT, hiện công tác tại một công ty thủy sản 
gâ n Tp Cà Mau. Lúc rảnh rỗi, con giải trí bă ng cách đọc TnBS. Bài 
con thích nhâ Ít là “Phê“t phầy và ma lanh”. Con luôn đặn lòng mình 
không bao giờ được phép phê“t phây. Gâ`n đây, công ty con có mở 
thâ u máy móc thiê“t bị cho nhà máy mới, mâ ˆy sê“p nói thôi con 
quyê“t định coi của ai được thì chọn, vì con là kỹ sư trưởng đề vận 
hành nên phải ưng thì mới được. Đâˆu thâ`u ở một sô“ công ty hay 
dựa vào giá, ai giá rẻ thì thă ng thâ `u. Nhưng con thâ ˆy như vậy râ ˆt 
nguy hiểm, vì sẽ tạo cơ hội cho mâˆy nước khác thay vì đồ bỏ máy 
móc quá cũ, họ sang mâ“y nước nghèo, tham gia đâ“u thâ u với giá 
rẻ mạt và thă ng. Nó bỏ vô máy móc đó các loại hóa châ t cực độc 
hại, thay vì chi phí đô“t bỏ bên nước đó mâˆy trăm USD/kg, nó giao 
qua mâ“y nước nghèo dưới dạng hàng hóa. Mình ham nhập vê` rô `], 
cái mở ra thâ ˆy không phải, từ chôˆi nhận hàng, yêu câ u tái xuâ 1... 
nhưng nó không nhận. Thê“ là mình lãnh đủ. Công ty con từng nhập 
1 lô hàng từ Italia như vậy đó dượng, nó nói dàn câ“p đông IQE, có 
1/3 giá thị trường, lại cho nợ 6 tháng, ban giám đô e con nghĩ chả 
sao. Dù gì thì cũng giữ tiê`n của nó, có gì đâu mà sợ. Lúc hàng vê ` 
cảng, mở ra toàn thâ ˆy ă“ e quy cũ với mây acid độc hại, phải đem đi 
tiêu hủy. Cả nước mình chi duy nhâˆt công ty Holeim ở Kiên Giang 
là có khả năng đô“t bỏ các châ“t thải này, nhưng cũng tô“n tiên 
lă“m dượng. Nên làm ngoại thương, phải giỏi thật sự và phải có tâm 
sáng mới không bị mă“c mưu tụi nước ngoài. 


Cái con lên mạng đọc tài liệu, bồ sung thêm Rào Cán Kỹ Thuật nữa, 
phải đạt tiêu chuẩn môi trường như vâ `y vâ`y...thì mới đủ điê`u kiện 
tham gia. Có 2 nhà thâ`u, một Trung Quô“c, một Hàn Quô“c sẽ bị 
loại nêˆu con đưa công khai tiêu chuẩn này ra, vì thiê“t bị của họ sản 


https://thuviensach.vn 


xuâ † ở thập niên 8o, cũ quá rô ¡ dượng à. Tô i qua, đại diện của 2 
công ty này tự tìm đê“n nhà trọ của con, họ đặt vâ“n đê ` là trích cho 
con % nêˆu con không đưa rào cản này vào quy trình đâu thâ u. 
Nê“u con đô ` ng ý, thì đủ tiê`n mua 1 cái Villa bên cạnh nhà dượng. 


Nhưng con đã từ chôfi. Con có quyên chọn sự thanh cao phải 
không dượng. Mình làm đúng lương tâm thì ăn ngon ngủ yên, đời 
vậy chăng sướng hay sao. Tụi nó thâ“y con từ chô/i, nó nghĩ là con 
đòi % cao hơn nên lại hẹn tôˆi nay gặp nữa. Con bực mình quá báo 
cáo luôn với hội đô `ng quản trị là có thă ng đó vậy đó rô `i tă“t máy, 
đổi sim luôn, chỉ ban giám đô “c biê“t sô“ mới. 


Khoe với dượng chút. Từ một kỹ sư bình thường, tô“t nghiệp xong, 
bạn bè con ở lại Sài Gòn hê“t, chỉ có mình con vê` tận dưới này để 
làm. Sau 4 năm con lên làm kỹ sư trưởng, lương thưởng cũng hai 
mươi mây chai 1 tháng. Từ đứa tiêˆng Anh lõm bõm, bữa này con 
có thể giao tiê“p lưu loát với các khách hàng đê“n thăm nhà máy hay 
các nhà cung câ“p đê“n bảo hành máy móc thiê ˆt bị. Tô“i nào con 
cũng tới nhà một thâ `y giáo dạy tiê ng Anh câ“p 3 ở thị trân để 
luyện, nên sê“p hay cho con đi nước ngoài tham dự hội chợ thủy sản, 
đê“n nay đã đi được 5 nước rô i. Con cũng chơi tennis vào 3 buổi 
tô ˆi trong tuâ `n nên khoẻ mạnh tráng kiện lă“m. 


Con cũng đã tích lũy được mâ ˆy trăm triệu và có mua được miê'“ng 
đâ “t nhỏ. Con làm thêm chă ˆc 2 năm nữa là câ“t được cái nhà rô `i 
cưới vợ. Con sẽ giàu có 1 cách lương thiện, con hứa với dượng như 
vậy. Bữa nào con lên Câ `n Thơ chơi, nêˆu dượng cho con gặp thì con 
sẽ tặng dượng 1 giỏ tôm càng xanh ăn lâ ˆy thảo. 


Trong công ty con cũng có mâˆy bạn bên phòng vật tư, phê ˆt phẩy 


ghê lăˆm, ra chợ mua 5oo đô ng hành, trước khi đứng lên nó cũng 
giật thêm 1 quả ớt bỏ vào túi. Điện thoại emall cứ lén lén lút lút, đi 


https://thuviensach.vn 


đứng chăng còn hiên ngang gì. Con nhìn cái mặt của nó mà con ghét 
quá. Dượng ơi, mình có nên trê môi khinh bỉ mâ y đứa đó không 
dượng? ”. 


Tony trả lời: Viê“t gì dài dữ vậy anh hai. Người ta chọn cách sôˆng 
thê“ nào cũng kệ người ta, họ muô“n được người khác tôn trọng thì 
họ sô ˆng tử tê“. Họ muô“n được người khác yêu thương thì họ phải 
cho đi. Họ muô“n bị coi thường khinh khi thì họ sôˆng kiểu chụp 
giật. Mình thanh cao thì mình sướng tâm, đắng câ'p, nhìn xuô ng 
họ vì mình ở trên, một lé vô ` (level) khác. 


Nhưng khinh thì khinh chứ đừng có trê` môi. Nó ghét nó quánh 
sưng vù lên thì hê“t đẹp. 


https://thuviensach.vn 


Chuyện lầu cá kèo 


Những điê u Tony viê t lên, mọi người tưởng là các bài học đạo 
đức, chứ thực ra không phải, đó chỉ là cái văn minh nhân loại. 
Nhiê`u bạn nhiễm mâ y cái thói phi văn minh, nhưng mọi người 
xuê` xòa bỏ qua, càng ngày càng hê“t thuô“c chữa.Đâ `u tiên là nói 
đôˆi.Tony ghét cay ghét đă ng cái thói này. Phải từ bỏ ngay, lớn lên 
quen cái thói dô“¡ trá đó thì sẽ khổ. Trung thực thiệt thà không có 
thua thiệt đâu, chỉ là bâÍ t lợi chút ít trong một giai đoạn ngă ˆn. Vê ` 
lâu đài, thói quen trung thực giúp mình nhiê u thứ, đặc biệt là lòng 
tin và tình cảm của người khác. Người ta tin và thương thì làm gì 
cũng dễ. Nói đôi phải kèm với trí nhớ siêu việt. Vì phải nhớ hê “t 
mọi thứ đã từng nói để cho khớp. Chi cho mệt vậy, dành trí nhớ đó 
cho ngoại ngữ, cho việc đọc những áng văn đẹp, những dòng thơ, 
những bản nhạc tuyệt vời, cho công việc chuyên môn có phải hay 
hơn không. Bạn Tony làm ở đại sứ quán Mĩ tại Trung Quô“c, nó nói 
trừ trường hợp những người bị coi là có nguy cơ ở lại cao nên 
thườngbị đánh trượt, các trườnghợp khác được câ“p visa hay không 
chủ yêu dựa vào sự trung thực của người phỏng vâ“n. Nhìn cái 
tướng đi, cái mặt, cái miệng, cái ánh mă  t...là tao biêˆt đứa nói đô ˆ1, 
hỏi vài câu cho vui, nó đóng tiê`n cả trăm đô để phỏng vâˆn không 
lẽ không hỏi câu nào? Nó phỏng vâˆn năm lâ `n tao đánh rớt cả năm. 
Nhiê u bạn dù có thư mời nhập học của trường uy tín bên nước 
ngoài, hay câ m một đô “ng giâˆy tờ chứng minh sở hữu nhà đâ“t 
nhưng lãnh sự vẫn không câ“p visa. Nguyên nhân là bệnh nói dô/i 
đã ăn vào máu, nói một câu ra là phải có cái gì đó không sự thật mới 
chịu được. Nhiê u công ty phỏng vân nhân sự cũng vậy, họ hỏi: 
“Bạn có bao giờ nói đôi không”. Và có công ty yêu câ u duy nhâ t 
là: “Bạn lỡ nói đô“i trong quá khứ rô`i, nhưng khi vô đây, bạn có 
đô ng ý và thể là sẽ châˆm dứt hành vi hạ đắng đâ“y không, nê“u 


https://thuviensach.vn 


đô ng ý thì chúng tôi nhận bạn”. Muô“n phỏng vâ“n xin học bồng, 
xin vô công ty đa quô ˆc gia, đàm phán với nước ngoài buôn bán làm 
ăn, trong tình yêu, tình bạn và trong mọi sinh hoạt, cứ phải trung 
thực làm đâ`u, sẽ thành công. Mình ma lanh mưu mẹo làm gì lại 
người ta mà bày đặt. Mình nói hai câu phi logic là sẽ khiê“n người ta 
nghi ngờ, mâ 't lòng tin. Mà không có lòng tin, thì không thể làm 
việc với nhau. Không thể đê“n được với nhau. Hô ¡ đó có anh bạn 
làm cùng công ty Nhật, tên Thông, lớn hơn Tony mâ ˆy tuổi, ảnh dân 
Hải Phòng, vào Sài Gòn ở trọ đi làm nên buổi tô ˆ¡ ảnh hay rủ Tony 
đi café. Thâ y ảnh 3o tuổi rô`i mà chưa có vợ nên bô“ mẹ ngoài 
Bă “e sô † ruột, mới giới thiệu một cô tên H., làm phóng viên. Điện 
thoại, email, chat Yahoo cả tháng trời, có lâ `n cô (tức cô âˆy) bay vào 
Sài Gòn chơi. Cái Tony và Thông đưa đi café. Thâ ˆy cô cũng lanh lợi, 
đẹp gái nên Tony duyệt, nói anh Thông cua đi, O.K đó. Cổ nói em 
sinh ra ở phô“ Hàng Ngang Hàng Dọc, câ“p 1 học trường Hoàn 
Kiê“m, câ“p 2 Ngô Sĩ Liên, câ“p 3 Amsterdam chuyên Sử, tuyển 
thăng vô trường báo chí. Tonyhâm mộ liê`n. Tại hô ¡ xưa Tony thơ 
ngây lă m, hay thích mâ“y đứa trường chuyên lớp chọn, nghĩ là đứa 
giỏi. Cô Cũng đưaluôn bản photo cái bă `ng đại học, rô ¡ một sô“ bài 
viê † trên báo có tên cổ nữa. Tony mê quá trời, nói cô này lâˆy làm 
vợ thì tuyệt, nên ra sức ca ngợi ép anh Thông lâ“y cho được. Cô nói 
gô  cøác nhà em mây đời ông tiê“n sĩ thời Gia Long, Minh Mạng. 
Rô ¡ thu nhập gia đình em cao lă“m, đi làm báo cho vui thôi. Em vô 
chơi với mâ ˆy anh hai ngày, mô“t là em đi Paris viê“t phóng sự vê ` 
nước Pháp. Tony phục lăn, đãi đặc sản Sài Gòn liê`n. Đưa đi ăn cá 
kèo, có uô ng mâ 'y li rượu. Nói chuyện một hô ¡ đê` tài cao thâ“p, 
cô say say nên kế chuyện hô `i bé gánh lúa mãi nên không cao được, 
một buổi đi học, một buổi đi gánh lúa chăn trâu. Cái mình nói ủa em 
ở Hàng Ngang Hàng Dọc thì lúa và trâu ở đâu. Cái cổ lật đật đính 
chính là đi vê` quê ở Bă“c Ninh gánh lúa. Cái Tony hỏi tiê“p sao 
hô `i chiê u nói bô“ mẹ em cưng không cho đụng móng tay vào việc 
øì, 12 năm phô thông em chỉ sánghọc chiê u học đề thi học sinh giỏi 


https://thuviensach.vn 


quô “e gia. Cái cô âˆy lúng túng nói em trô n đây, em trô'n vê` quê 
đi gánh lúa, bô“ mẹ em không biêÍt, nhà trường cũng không biêÍt. 
Vì em thích gánh lúa với chăn trâu mà ở Hà Nội không có. Em thê , 
em thê` là em có làm việc đó. Anh Thông thâˆy không ồn nên mới 
hỏi lại mâ“y dữ liệu khác cổ đã nói, thâÍy trật hê't trơn, nên vội trả 
tiên đi vê `. Ra đón taxi, anh Thông đưa tiê`n trước cho anh taxi, 
nói chở cô vê. khách sạn. Cổ nói em vào Sài Gòn chỉ ở được khách 
sạn năm sao khu trung tâm, lân này em ở Rex để shopping cho 
tiện.Anh Thông chở Tony đi xe máy vê `, bí mật theo dõi coi cô này 
xạo tới đâu. Thâˆy taxi chạy tới Rex, cổ xuô ng taxi, ngó quanh, rô ï 
đi bộ tới đâ `u đường đón xe ôm tới đường Bùi Thị Xuân, vô cái 
khách sạn có hai sao. Hóa ra sĩ điện nên phải nói đô“i với mong 
muô“n tột bậc là được tôn trọng. Bạn nào học tiê“ng Hoa sẽ biê“t 
trong một cuộc đàm thoại, hai bên sẽ nói cả chục những câu vòng vo 
như ble ke q1, bu ke qI, biezuo ke... tức "đừng khách sáo, đừng khách 
khí, đừng làm khách, xin cứ tự nhiên, tôi có chi không phải”... tiê“ ng 
Anh tiêˆng Pháp đâu có mâ 'y từ vậy, vì họ có sĩ diện khách sáo đâu. 
Mă “c mớ gì phải đánh lừa người khác và đánh lừa ngay cả bản thân 
mình bă ng những lời sáo rỗng vậy? Mở miệng rào giậu kiêu “tôi nói 
chứ không phảI...không phải vậy đừng có nói. Đói nói đói, no nói no, 
tôi chỉ thê“, thích thì chơi tiê“p, không thì thôi. Cuộc đời đâu phải 
sân khâ ˆu đâu mà đeo mặt nạ hóa trang và diễn xuâ ˆt? Rô `i có diễn 
mãi được không, hay ba bữa là lòi ra? Trở lại vụ án cá kèo hôm trước, 
anh Thông nói tôi khinh quá hà, lâ“y thể loại này vê` chă ˆc đỗ nợ. 
Tony nói thôi, người ta là con gái, tội nghiệp, đừng khinh. Hôm sau 
cô gọi cả chục cuộc rủ đi café ăn uôˆng nhưng Tony với anh Thông 
đê `u không bă“t máy. Hôm sau nữa, cổ nhă ˆn tin trên Yahoo là em 
đã đê“n Paris rô 'i, trời lạnh thê“. Hai anh đừng nghi ngờ em, hôm 
đâ“y em say rượu nên nói linh tinh, giờ em ân hận mãi. Tony và anh 
Thông cũng không trả lời. Ba ngày sau, Tony đưa mâ“y ông Nhật 
tham quan chợ Bê“n Thành, thâˆy cô đang ngô ¡ ăn "real noodle” 
(bún riêu) với một cô bạn nữa. Bỗng dưng dượng nói chuyện với 


https://thuviensach.vn 


mâˆy ông Nhật mà lộn qua tiê ng Pháp: "Nous devons aller à 
Vhôtel. J'ai mail à la tete. Pourquoi đites-vous touJours mensonge?” 
(Đại ý bài này là Tony khoe Tony biê“t cả tiê“ng Hoa và tiê“ng 
Pháp.) 


* Chúng mình Cùng nhau uê` khách sạn nghỉ ngơi đi. Mình 
nhức đâ `u quá à. Sao mà bạn cứ nói dô “i hoài uậu? 


https://thuviensach.vn 


Tư duy tích cực 


Tony mở báo ra coi. Mục giải trí: scandal bâ u sô ca sĩ. Mục xã 
hội: tin ngộ độc thực phẩm. Tin quô  e tê“: Nước A chê t người, nước 
B chiê“n tranh. Mục thể thao: Tin mua bán độ. Tin kinh tê“: Lạm 
phát, nhập siêu. Tin thời tiê“t: Lũ lụt, triê u cường, hạn hán, bão xa 
bão gâ `n... Vô hình trung, cứ mỗi buồi sáng thức dậy, bên tách café, 
người ta mở báo và bă“t đâ `u lo lă“ng. Có những lo lă“ng râ't thật 
và có những lo lă“ngkhông đâu. Và cảm giác âˆy theo họ suôˆt một 
ngày làm việc, dẫn đê“n hiệu quả sẽ kém đi, vì “người buô `n cảnh có 
vui đâu bao giờ. Trong khi lẽ ra mọi người nên băˆt đâ `u ngày mới 
với sự hưng phâ“n để có năng suâít lao động cao. Cùng một cơn 
mưa, người tiêu cực sẽ bực mình vì phải trùm áo mưa, người lạc quan 
thì nghĩ đê“n cây Cô “1 sẽ được xanh tươi, không khí sẽ được trong 
lành. Và một khi chúng ta không thể thay đổi được hiện tượng xảy ra, 
tô“t nhâ“t là nhìn nó bă ng ánh măÍt tích cực. Cái thiện có thẻ sẽ 
thua cái ác trong một thời điểm, nhưng chung cuộc sẽ chiê“n thă“ ng. 
Cứ sau một sự Cô“, con người lại tìm ra nguyên nhân và khă e phục 
nó. Sau lũ lụt, phù sa sẽ làm màu mỡ hơn cho cánh đô `ng, sâu bọ sẽ 
bị quét sạch ra biến, dư lượng hóa chât trong đâ ˆt đai sẽ bị rửa sạch. 
Lỗi lâ m của người khác, thay vì giữ trong lòng và tức giận, thôi bỏ 
qua, mình sẽ thâ ˆy thoải mái hơn râ“t nhiê`u. Nói một cách khác, 
nê“u bạn được sô“ ng 10o năm, xem như là một bộ phim có 100 tập, 
thì hãy tạo ra ít nhâ“t 2/3 tập có tiê“ng cười thay vì tập nào cũng rơi 
vào bi kịch chán chường, đau khô, chia li, mâˆt mát. Trong từ Hán 
Việt, nguy cơ bao gô m nguy và cơ. Và đôi với người có tư duy tích 
cực, "nguy” (problem) sẽ được họ biê“n thành “cơ” (opportunity). 
Người tích cực và lạc quan sẽ có gương mặt sáng bừng, nụ cười 
thường trực trên môi, sô “ng và cháy hê ˆt mình, học tập và làm việc 
hê ˆt mình, dù ngày mai trời có sập. Có nhiê u giải pháp để chôˆng 


https://thuviensach.vn 


sự đơn điệu lặp đi lặp lại hàng ngày của mình, chắng hạn như đi că ˆt 
tóc. Các bạn nữ bữa thì duỗi thăng, bữa xoăn như mì xào giòn, bữa 
nhuộm màu vàng chóe, bữa chơi demi-garcon. Các bạn nam bữa 
chơi đâ u trọc, bữa chơi đâ `u đinh, bữa rẽ ngôi 3/7... Tóc tai là của 
mình chứ hớt tóc mà cũng sợ bô“ mẹ la, bô“ mẹ gì can thiệp từng mi 
li mét trên cơ thê con cái vậy? Kinh nghiệm cho thâ y, với quả đâ`u 
mới, người ta sẽ phân châ“n hơn. Nhưng Tony thây giải pháp hay 
nhâ“t là vận động, thể dục thê thao. Việc chạy nhảy sẽ giúp cơ thể 
tiê“t ra endorphins, một kích thích tô“ giúp người ta lạc quan yêu 
đời trẻ lâu. Vì con người cũng chỉ là một sinh vật sô“ ng, mà sinh vật 
là cứ phải chạy nhảy kiê“m ăn săn mô ¡. Bă“t chước Tony đi, tôíi 
nào cũng đi bộ lên xuô ng câ `u thang chung cư, vừa đi vừa hát, hát 
hê ˆt bôˆn bài thì nghi. Không có tiê`n thì chạy bộ công viên, có 
tiên thì mình đê“n các trung tâm thể dục. Hoặc rủ bạn bè học 
tennis, câ `u lông, bóng bàn, khiêu vũ... Cứ đóng tiê `n trước để tiê c 
tiê n mà đi học. Tụi bạn toàn rủ mình đi ăn, đi nhậu, đi hát karaoke, 
xem phim, xem kịch... thì nên hạn chê“ chơi. Lâu lâu thì được chứ 
tuâ n nào cũng mâ“y món này, vừa tô ˆn tiê n lại không có tiê“t ra 
endorphins. Ít vận động thì tim đập Cứ bình thường như mọi ngày, 
không bơm máu lên não nhiê `u nên không sáng tạo được. Tập luyện 
đề sô“ ng]âu chút, coi cuộc đời nó thú vị ra sao. Tô“i nay đi liê `n đi 
nhé, và nhớ phải kiên trì, đừng có đi một bữa theo phong trào rô ï 
thôi. 


Và phải tập tính vị tha, cao thượng. Chuyện cũ mà buô`n thì 
không nhă“c lại. Để đâ`u óc vui vẻ an nhiên. Cứ như bài hát Biên 
Khát của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh “còn tình yêu â y, lỗi lâ m sẽ 


li 


qua”. 


https://thuviensach.vn 


Chuyện hai bán cầu não bộ 


Bí mật của HS Hàn Quô“c là kỹ năng điê`u khiển 2 bán câ `u não. 
Nên họ hạc giỏi không ai bă ng. 


Bán câ `u não trái với chức năng như là cái KHO chứa kiên thức còn 
bán câ u não phải có chức năng tưởng tượng. Phâ `n lớn các môn ở 
trường đòi hỏi trí nhớ với hàng loạt công thức, tính toán ....chủ yê u 
giúp bán câ `u não trái phát triên. 


Bán câ u não phải được kích hoạt qua môn xã hội, nhưng ở nhiê u 
nước, lại thiên vê bă t nhớ các ý, các dữ kiện và sô liệu. Cuô 1 cùng 
cũng quy vê phát triên não trái. 


Ra đời, người thành công là người được phát triển 2 bán câ u não. 
Tư duy logic, hợp lý, să“p xê“p tính toán. Và ăn nói să“c sảo, lưu 
loát, nói hay viê“t hay, có tình nghĩa và đàng hoàng tử tê“ trong 
thâ “u tình đạt lý” hay thă ng này có “não 


^ 


nhân cách. Người ta gọi là 
đê `u quá mậy”. 


Hàn Quô“c vào thập niên 6o nghèo quá, cái họ qua Nhật, coi sách 
giáo khoa, phương pháp dạy thê“ nào bă“t chước y chang mang vê , 
trong đó có phương pháp 2 bán câ`u não. Chỉ 2o năm, 1 thê“ hệ hạc 
sinh Hàn Quô“c trưởng thành, giỏi giang, giúp đâ“t nước họ hóa 
rô ng. Nhưng họ cũng bí mật, không bao giờ tiêt lộ ra bên ngoài ( 
trừ khi nói chuyện với Tony vì trước gương mặt thanh tú â'y, mọi bí 
mật đê `u phải lòi ra) 


Vậy nhé. Muôˆn kích hoạt bán câ `u não trái, ví dụ khi hạc ngoại ngữ 
hay bâ“t cứ môn nào, phải năˆm chặt tay phải. Nó sẽ ghi nhớ tâ't 


https://thuviensach.vn 


tâ n tật cái gì mình đã dung nạp vào tai và mă“t. Còn lúc thi viê t 
chăng hạn....mình cũng nên 5 phút nă“m chặt tay phải 1 lâ`n. Kiê“n 
thức và dữ liệu từ lúc 2 tuổi sẽ hiện ra mô `n một trong đâ u. 


Khi đụng 1 sự kiện cân phản ứng, NĂˆM CHẶT TAY TRÁI. Ví dụ 
gặp 1 thă ng Tây, nó nói How are you? Thì câu này sẽ truyê n lên 
não phải. Não trái, thâ'y đã biê ˆt từ này, lập tức xác nhận nó hỏi vậy 
là “có khỏe không”. Não phải sẽ chỉ đạo cái miệng trả lời : I am fine. 
Vì vậy, lúc giao tiê “p, gọi điện thoại cho công việc hay 


thi vâ“n đáp hay nghe nhạc, đọc sách văn chương xem phim...mình 
bóp chặt tay trái 5s phút 1 lâ `n. Não phải sẽ kích hoạt và giúp mình 
thăng hoa, nghe nhạc cũng sướng, đọc sách cũng sướng, nói chuyện 
thì hay thôi là hay. 


Người bình thường chỉ sử dụng 5% dung lượng não trái. Nhà thông 
thái thì được 1o%. Tức nó bộ nhớ 64GB thì mình mới lưu có vài ba 
GB. Một sô“ người làm biê“ng đọc sách thì còn ít hơn nữa, 1-2 MB 
chứa toàn chuyện nhám nhí quâ `n quâ `n áo áo. 


Người tài giỏi họ đọc sách nhiê `u, nên não trái chứa Chuông nguyện 
hô n ai, Sông Đông Êm Đê`m, Cánh Đô 'ng Bâˆt Tận, Cuô“n Theo 
Chiê `u gió..., khi nhìn thâ“y cảnh đẹp, con người đẹp...lập tức rung 
động, thương yêu, đô ng cảm. Sách chuyên môn, kinh tê“ xã hội gì 
cũng đọc... nên dữ liệu lĩnh vực gì cũng có trong não của họ. Làm 
việc gì cũng dễ dàng thuận lợi. Kê“t quả: giàu có quý phái đẳng câp, 
sô ˆ ng 1 cuộc đời đâ `y ý nghĩa và phong lưu. 


Còn cũng có thẻ loại chỉ suô ˆt ngày chat chit và đọc tin lá cải thì bán 
câ`u não trái chứa toàn Clip nóng lạnh, ca sĩ A lộ hàng, diễn viên B 
cởi áo, ông chăn vịt hiê“p bà bán rau. Thể loại này thâ“y chữ nhiê u 
là bỏ qua. Nên trước 1 hoàn cảnh thương tâm, không khóc được vì 


https://thuviensach.vn 


không biê't vì sao phải khóc. Trước 1 vâˆn đê` hóc búa câ`n xử lý, 
không biê ˆt làm sao, vì không có dữ liệu. 

Cả ngày ngô ¡ ngây ngô. Không biê“t gì. Không làm gì. Không hạc 
hành gì. Chỉ ngô ¡ đô ng uô“ng cà phê coi clip hài và đi ra đi vô nặn 
mụn thử đâ `m. Nhưng thâ y 1 cô gái ăn mặc hở hang thì não trái vội 


vàng xử lý, vì có đữ liệu. Chim cò bừng bừng trỗi dậy. 


Mâ ˆy chục năm tô `n tại trên cõi đời này, không tạo GDP cho xã hội, 
không trô `ng cho trái đâ“t dù 1 cây xanh. Nhưng phải ăn ngày 3 bữa. 


2 bán cầ u não và cái cơ thê to đùng â y suô t ngày chỉ xoay quanh 
việc xử lý 4 cái tứ khoái: ăn, ngủ, x, y. 


Rô 1hê t đời người. 


https://thuviensach.vn 


Chuyện viết đúng 


GIÁO TRÌNH 1oo BÀI TÀI LIỆU HỌC VIỆN WP DÀNH CHO CÁC 
BẠN TRONG CÂU LẠC BỘ CON DƯỢNG TONY BUỒI SÁNG ( 
TnBS) 


Có 1 sinh viên năm cuô ˆi kia, Tony quen biê“t với mẹ nó nên cho vô 
thực tập. Ngô `i ngáp dài ngáp văn nói muôn được giao việc. 
Nhưng giao lại không làm, giao 3 việc quên 2 việc vì tính kỷ luật 
không có. Có mặt bữa đực bữa cái. Sáng nào cũng đi trễ. Hỏi thì nói 
đau bụng với thủng lô “p xe, viện n lý do, phâ n lớn là sáng tạo chứ 
không có thật. Nên thôi, ở nhà khỏi lên em ơi, ngô ¡ chật chỗ. Rô `i 
mâ ˆy tháng nó cũng xong thời gian thực tập, tạm biệt mọi người. 


Sáng nay lại lâ“p ló ngoài cửa. Hỏi đi đâu, nó nói lên hãng nhờ đóng 
đâu lại vì hôm trước đánh máy sai. Tuâ `n sau ra hội đô ng bảo vệ, 
thâ `y hướng dẫn chỉ ra điểm sai và đã sửa lại. Bản này là hoàn chỉnh 
rô `i. Perfect rô `i 


Cái Tony nói đâu đưa tui coi. Thây cái bìa ghi NGHIÊN CỨU 
MARKETING MIX HÃNG PHƯỢNG TÍM GIAI ĐOẠN 2015- 2020 


Ủa Phượng Tím Giai là hãng nào vậy em. Nó nói chữ giai là giai 
đoạn, em ngă ˆt dòng. Lỗi tại mây ông thâ y, ông không phát hiện 
lỗi này để em sửa. Trời đâ t, sao lại đồ thừa cho ông. Cái mở bên 
trong coi phâ n nhận xét của thâ y nó. Có mâˆy dòng mà sai chính 
tả hê“t trơn. Câu nào cũng là “câu què câu cụt” mà môn tiê“ng Việt 
lớp 6 có dạy. Người ta viê t văn chương thì có thể phá cách. Nhưng 


https://thuviensach.vn 


mình làm khoa hạc thì đâu có cho phép. Làm thâ`y mà. Có hạc vị 
hạc hòm thì càng phải kỹ càng, tháp ngà khoa hạc đầu có bước chân 
của mâˆy kẻ ngáo ngơ. Thạc sĩ tiê“n sĩ gì kỳ vậy, trường gì thê loại 
vâ `y cũng nhận vô giảng dạy nữa là sao. 


Muô n cho nó bài hạc. Cái nói nó em viê t cái văn bản xin đóng 
dâ u đi, nê u đúng thì tui sẽ cho thư ký đóng dâ u lại. Nó ngô 14 
tiê ng, bứt tóc móc mã t, viê t 1 cái “ 


BIÊN BẢN YÊU CÂ`U ĐÓNG DÂ“U” như gà bới đâ“t. Nó không 
phân biệt được các hình thức văn bản như đơn từ, thông báo, biên 
bản, báo cáo. Cũng không biê t "ngày tháng năm, kính thưa kính 
gửi" ...bên góc phải hay trái. Chữ trân trọng kính chào và chữ ký thì 
nă m ở đâu cũng hẻm biê +. Thích viê“t hoa thì viê“t hoa, xuô' ng 
dòng là xuô ng. Toàn mệnh đê`, chưa đủ 1 câu đã châm. Dâ“u 2 
châ m thì nhiê`u vô kẻ, dù chăng phải liệt kê gì cả. Châˆm than 
châm cảm châ“m hỏi cũng có. Cái mình hỏi ủa ý em là có biểu lộ 
cảm xúc hay nghi vâˆn gì trong cái đơn này hả. Nó gãi đâ u cười hí 
hí. 


Nó nói tụi em cái gì cũng cứ mua cái mẫu đơn có sẵn, chỗ châˆm 
châ m châˆm thì điê n vô, chứ kêu viê't thì thua. Tony nói em vê ` 
nghiên cứu lại đi. Không ai dạy thì tự tìm hiểu, trên mạng cũng có. 
Bữa sau viê t đúng thì lên đây. Trí thức mà, để xã hội nó tôn trọng 
thì mình phải viê“t được 1 cái văn bản đơn giản nhâ“t. Nê“u không 
thì gia nhập 72ooo kỹ sư cử nhân thạc sĩ đang thâˆt nghiệp ngoài 
kia. 


Sẵn tiện, Tony đặn bạn trẻ đang làm luận ven luận oán, làm ơn đò 
từng câu, từng chữ, từng dâ“u châ“m dâ'ˆu phây. Công trình khoa 
hạc thì phải không có sai sót. Không ai rảnh rỗi mà cứ 3 bữa lại đi 
đóng đâ ˆu 1 lâ n cho luận ven luận oán của mình. Sau này đi làm, 


https://thuviensach.vn 


viê t cái gì ra cũng phải đọc tới đọc lui thật kỹ. Không thể gửi hợp 
đô ng cho khách hàng rô ¡ đi xin lại vê` để sửa lỗi chính tả. Ra 
đường lỡ tông xe cũng phải biêt viêˆt cái biên bản chớ, hẻm lẽ chạy 
vô tiệm mua rô ¡ điê n vô cái châ“m châ“m châ“m. Vô thư viện 
tham khảo tài liệu, nê“u thâˆy đê` tài ghi tên mây công ty như 
Vinamilk Giai, Hòa Phát Giai, Đô ng Tâm Giai.....thì tự động coi 
dòng ở dưới mà ráp vô cho có nghĩa. Hẻm chừng chữ “ đoạn” rớt qua 
trang sau. 


Nê“u bạn làm giáo viên, đừng cho thẻ loại này ra trường, viê + sai 
chính tả kiêu vậy nên giữ ở lại trường đào tạo thêm, khi nào ổn mới 
cho ra. Có mâ“y trường câ“p 3 đễ dãi, tú tài của trường này ra viê + 
một đơn xin việc không trôi. Có mâ“y đại hạc cũng dễ dãi, cử nhân 
kỹ sư của trường này ra bị người ta xài xẻ, nói trường gì lạ vậy. Còn 
bản thân mình làm thâ y mà hẻm biê“t+ mâˆy cái n1, thì hạc thêm, 
tìm hiểu thêm hoặc làm biê “ng nữa thì nên nghỉ dạy. 


Hôm bữa Tony ngô ¡ trên máy bay, mới mở cái tạp chí gì trước mặt 
ra coi. Thâ y ghi LÀM SAO ĐÉ LUÔN HÂ“P DẪN CÁC NHÀ ĐÂ `U 
TU? 


Bèn bỏ xuô ng. Ôi biên tập viên. Hay thâ“y trên mạng có tâˆm bảng 
tuyên truyê `n dân sôˆ GIA ĐÌNH CÓ 2 CON VỢ CHÔ `NG HẠNH 
PHÚC 


Rô ¡ lễ ký kê“t với quô c tê“ ở khách sạn 5 sao nọ, Signing 
Ceremony (động từ sign là ký) thì trên băng rôn là Singing 
Ceremony (động từ sing là hát). Khách Tây ở 


khách sạn tình cờ đi qua, nó tưởng là chương trình ven nghệ nên bu 
vô coi. Ngô `i chờ cả buổi chỉ thâ“y 2 bên ký rô ¡ bă“t tay mà hẻm có 
a1 hát, xong tụi nó nhìn nhau, nói sao lạ vậy? 


https://thuviensach.vn 


https://thuviensach.vn 


Học giùm tôi cái 


Mâ ˆy bữa nay Villa de Tony nhận nhiê `u người bà con dưới quê lên, 
chủ yê u là nhờ tư vâ“n cho cháu nó học cái gì. Anh chị em họ hàng 
của Tony bă t đâ`u có con đang câ“p 3, thời gian chọn trường đại 
học rô `i, nên việc định hướng râ t gâ“p. Mâˆy bữa nay họ lại nghe 
nói gộp chung hai kỳ thi tú tài và đại học với nhau nữa, nên hê ˆt sức 
hoang mang. Tony thì không thích trả lời mây câu hỏi như vậy. Ai 
hỏi thì cứ bă“t hỏi ngược lại cháu nó xem nó thích cái nghê` chỉ. 
Nhưng mây anh mâ“y chị ngô ¡ khóc, nói lặn lội lên thành phô” 
hỏi em, em thông thạo mọi thứ thì chỉ giùm, chứ em trả lời vậy 
chă ce anh chị không ngủ được. Anh chị nói, học sinh bây giờ khộ 
(khổ) lă m, 18 tuổi chứ không biê“t mình thích ngành gì đâu. 
Không đứa nào biê“t mình có thê“ mạnh gì, chỉ biê“t ngô ¡ giải 
toán lí hóa ào ào vậy chứ cũng không hiểu bản châˆt của việc tính 
sô“ mol hay vẽ đô ` thị để làm gì cả. Nên trừ một sô“ bạn giỏi giang 
thông tuệ cá tính, còn lại là theo ý mẹ ý cha. Như thă`ng Tèo con 
chị Bảy Hiê“u, chị Bảy thích nghê` kĩ sư điện tử, thê“ là ép con 
luyện toán lí hóa từ lớp 1o, môn khác bỏ qua nên nó cũng đậu và 
tô “ˆt nghiệp được đại học Công nghiệp, nhưng ra trườnglà bỏ nghê ` 
vì sợ điện giật. Học lệch từ 15 tuổi nên nói chuyện với nó chán òm. 
Việt Nam nă m ở bán câ`u Bă e hay bán câu Nam cũng không 
biê Ít, trải dài từ vĩ độ bao nhiêu đê“n bao nhiêu cũng không rành, 
bay từ Việt Nam sang Anh phải qua không phận những nước nào, 
nhà Lý trước hay sau nhà Nguyễn nó nói thôi chịu. Như thă`ng Tí 
con chị Hai Bình, chuân bị năm sau là tô“t nghiệp bác sĩ. Nó được 
anh chị đâ u tư luyện toán hóa sinh tháng nào cũng3 triệu từ năm 
lớp 1o nên thi đậu vô đại học Y khoa. Ñó mă t cận nặng, tay chân 
quê u quào, câ `m dao kéo mô xẻ chăng ra làm sao vì anh chị không 
cho nó lao động chân tay kê cả làm việc nhà. Nó câ`m dao gọt quả 


https://thuviensach.vn 


xoài cũng không được. Nhưng trường Y năm đó cứ 26 điểm là nhận, 
và thực ra cũng có cái kiểm tra sức khỏe sơ sài trước khi nhập học, 
nhưng không ai biê“t nó thâˆy máu là sợ. Nê“u nó tôˆt nghiệp và 
làm bác sĩ, giỏi lăm thì chỉ ở mức “hoàn thành công việc” chứ 
không có thăng hoa hay xuâ't să“c được, vì trời sinh ra nó không 
phải làm thâ y thuô “c. Hô `¡ 18 tuổi, nó cũng không biê“t thích cái 
gì, đê“n khi gân lúc tô“t nghiệp đại học thì mới biê“t, nó nói con 
biê“t vậy ngày xưa con thi kinh tê“, giờ con chữa cháy bă`ng cách 
con sẽ đi làm trình dược viên bán thuô “c tây cho mâˆy hãng dược 
phẩm. Thă `ng Tí thă ng Tèo chỉ là hai trong “n” đứa 17,18 tuổi 
hoang mang trước ngã rẽ học cái gì để bước vào đời đây. Cả cha mẹ, 
thâ `y cô cũng đau đâ u, và cứu cánh duy nhâ/t của họ là xem 
ngành nào có thê có việc làm sau khi tôˆt nghiệp. Hóa ra, như vậy, 
việc học, việc chọn nghê_ là căn cứ vào nhu câ u tuyển dụng lao 
động chứ không phải từ thực tê“ của mỗi cá nhân. Điê u này vô 
cùng nguy hiểm vì nhu câ u sẽ thay đổi sau thời gian, ví dụ năm 
2oo8 nêˆu chọn ngành chứngkhoán thì nghĩ sẽ có việc làm ngon, 
nhưng năm 2012 tô ˆt nghiệp thì mới biêˆt là ngành này không có ai 
có nhu câ`u nhận nhân Viên mới nữa. 


Vậy giải pháp là cái gì? Tony may măˆn đi nhiê `u nên thâˆy Có một 
sô“ cái có thê chia sẻ với các anh chị, hi vọng là anh chị sẽ giúp các 
cháu chọn ngành thật tô ˆt qua cuô “n sách này. Còn một sô“ anh chị 
cũng nói thôi thâ“y “con người ta” thâ“t nghiệp quá trời, nên anh 
chị không cho con mình học nữa, cho đi làm luôn. Tony ngạc nhiên 
vô cùng, vì thể loại 18 tuổi mà có thê đi làm, nó sẽ không để cha mẹ 
nó quyêˆt định việc có học nữa hay không. Còn thể loại 18 tuổi mà 
không biê“t mình thích gì, không biê“t mình đam mê gì, có thê” 
mạnh và điểmyê “u gì, thìphải đi học, VÌ LÀM GÌ ĐƯỢC? Trừ khi 
nhà quá nghèo không có tiê`n, hoặckhả nănghọckhông nổi (tức thi 
rớt), sô. còn lại thì có đậu đại học thì làm ơn đi học giùm. Học theo 
hướnghiều vâ“n đê ` đề có thể ứng dụng chứ không phải chỉ vì điểm 


https://thuviensach.vn 


sô“ hay cái bă ng. Bôˆn năm sau, may ra đâ u óc mới trưởng 
thành, mới biê“t mình muô“n gì, có cái trình ra cho người ta biê“t 
là mình cũng được đào tạo. Dù gì các bạn cũng phải học nhé. Không 
được nghe lời ai đó bỏ học nửa chừng. Có học vâ“n, bă ng câ“p vẫn 
tô ˆt hơn nhiê `u cho cuộc đời mình. Học giùm tui cái! 


https://thuviensach.vn 


Chuyện chọn trường 


Mùa tựu trường, Tony hỏi nhiê`u bạn vì sao bạn học đại học, 
1obạn hê“t o bạn nói để có việc làm. Tại sao chọn trường này mà 
không chọn trường kia, các bạn nói nó "ngon” hơn. Tony hỏi ngon 
như thê“ nào, các bạn nói thì trường ngon là trường nổi tiê“ng khó 
vô, cơ sở vật châ“t hoành tráng, giáo sư nhiê `u... Tony lại hỏi, vậy 
mục đích học trường ngon để làm gì, phâ`n lớn các bạn nói đề có 
việc làm ngon, tức lương cao, cơ hội được công ty đào tạo trong và 
ngoài nước, môi trường làm việc năng động, đô ng nghiệp giỏi 
giang... 


Vậy thì bây giờ Tony sẽ giúp các bạn trong thời gian 4-5 năm học 
đại học, mình luyện thi đề được việc làm ngon â“y nhé. Ngoại trừ các 
ngành chuyên môn như kiê“n trúc sư, bác sĩ... tức phải có chứng chỉ 
hành nghê`, cách tuyển sẽ theo một qui trình riêng, còn làm văn 
phòng, kinh doanh, quản lí... thì công ty sẽ tuyển theo hướng không 
quan tâm bă ng câ“p, chỉ quan tâm thực lực. Cho nên bạn muôn 
làm công ty nước ngoài hay công ty Việt Nam đăng câ ˆp, cứ yên tâm 
học đại học tô“p trên tô“p dưới cao đăng gì cũng được, hệ chính qui 
tập trung hay không tập trung, công lập hay dân lập, ở tỉnh hay ở 
thành phô“ lớn... TÂ“T CẢ ĐỀU ĐƯỢC. Người ta chỉ tuyến người, 
không tuyển bă ng, nhớ nhé. 1oo% sinh viên tô“t nghiệp với tiê“ng 
Anh thành thạo, kĩ năng mê `m tôÍt, tư duy tôˆt, có văn hóa đọc, 
khỏe mạnh nhiê u năng lượng, tính tình dễ thương trung thực tử 
tê“... thì đê u có việc làm ngon như các bạn từng mơ ước. Ví dụ 
thông tin tuyển dụng của một công ty nước ngoài lớn tại Tp.HCM 
như sau: 


https://thuviensach.vn 


- Tô“t nghiệp đại học, cao đăng, thậm chí không có bă ng tôÍt 
nghiệp nhưng phải có bảng điểm để chứng minh đã học xong trọn 
vẹn một chương trình đào tạo. Bâˆt cứ trường nào, hệ nào trên khă“p 
quả đâ  t. 


- Ứng viên phải có ít nhâ“t hai năm đi làm (làm gì cũng được) để 
thể hiện sự chín chă“n, nhận thức tô Ít, có sự trưởng thành, già đặn 
trong suy nghĩ và hành động. Nê“u là sinh viên mới ra trường thì 
phải chứng minh trong quá trình học có tham gia các câu lạc bộ, các 
đoàn thể, các hoạt động tình nguyện và xã hội, các công việc làm 
thêm, các công trình khoa học... 


- Trình độ ngoại ngữ phải được chứng minh bă ng bă ng câ“p 
quôc tê“, như tiê“ng Anh là TOEFL, TOEIChoặc IELTS, tiê“ng 
Pháp là chứng chỉ X, tiê“ng Trung là chứng chỉ Y, tiê ng Nhật là 
chứng chỉ Z nào đó. Các chứng chỉ ngoại ngữ và bă ng đại học trong 
nước chỉ Có tác dụng tham khảo. 


- Úng viên sẽ gửi hô. sơ việc làm bă`ng email, trong đó thư ứng 
tuyên phải viêÍ t tay, ghi rõ lí do chúng tôi nên chọn bạn. 


Hô sơ gửi vê địa chỉ... bă ng bưu điện hoặc scan bộ hô sơ gửi 
qua email. 


Qui trình tuyển dụng: 


- Nhà tuyền dụng sẽ sàng lọc để loại trừ các lỗi ngáo ngơ như viê Ít 
sai chính tả, email không có tiêu đê ` (subject) hay subject chỉ là “tìm 
việc” Cách đặt tên CV (hô` sơ cá nhân) cũng phải “CV của Nguyen 
ThIA thì mới được, chứ chỉ ghi “CV” cũng bị loại luôn, vì họ nhận cả 
trăm email, email nào cũng ghi CV thì họ sẽ lưu không tiện. Email 
gửi mà không có phâ`n mở đâ `u kêÍt thúc, thưa gửi (dear...) ở đâ u 


https://thuviensach.vn 


emaIl và lời chào trân trọng ở cuô 1 thư cũng sẽ bị loại. Chỉ có hô sơ 
đạt chuân mới được 1n ra và phòng nhân sự bã t đâ u công việc 
phỏng vâ n. 


- Sau khi qua vòng gửi xe, sẽ đê“n phâ `n viê t, nhă m kiểm tra 
trình độ toán học xem ứng viên có nhâ `m lẫn vê` con sô“ không, 
thêm các bài test chỉ sô“ thông minh, chỉ sô“ cảm xúc. Bài test này 
họ cho thi online, gửi qua mail cho mình làm bài, và mình gửllại 
trong vòng một giờ cho họ. Họ cho mình “quay bài”. Bạn nào tham 
khảo hay tìm kiêˆm bă `ng Google giỏi cũng là một kĩ năng, nhưng 
nê“u ai đụng câu nào cũng phải google thì sẽ không kịp trả lời. 
Phâ `n này sẽ kiểm tra tính logic trong suy nghĩ, ví dụ sô“ tiê“p theo 
của dãy sô“ sau là bao nhiêu, 1,3,5,7,... Nê“u mình biê“t điê `n vào 
sô“ o thì được coi là người có I-ô't, qua. -Sau khi qua vòng này, sẽ 
tớiphâ`n NÔI.Tới đây là không online được nữa mà sẽ phải gặp mặt. 
Sẽ có một hội đô`ng phỏng vâ“n khoảng 10 người châ t vâˆn bă ng 
tiê“ng Anh hoặc tiê “ng Việt (nê“u vị trí chỉ câ`n tiê“ng Việt), mình 
sẽ phải đứng lên thuyêt trình một đê ` tài để họ thâ“y phong thái tự 
tin của mình. Họ cũng sẽ hỏi đô n, hỏi qua hỏi lại, bạn nào lanh 
chanh lóc chóc hay không trung thực sẽ bị loại. Nên hãy từ bỏ thói 
quen nói dô“¡ để mình qua được vòng này nhé. Sau đó, các phòng 
ban coi mă ˆt, thâˆy ưngý ứng viên nào thì sẽ tổ chức gặp riêng thỏa 
thuận lương bồng, vị trí công việc, thời gian vô làm, làm ở Sài Gòn, 
Cà Mau hay Tokyo... Cơ hội việc làm là công bă ng cho tâ“t cả mọi 
người. Không câ `n phải “con vua” hay “con sãi”gì, cứ giỏi là vô làm 
tuô t. Vậy các bạn cũng hiểu vì sao hàng hóa sứclao động của anh 
Aêˆ âm, không ai mua nên thâ“t nghiệp. Hoặc sao anh B bán sức lao 
động chỉ có 5 triệu/tháng mà chị C đê“n 1.ooo USD/ tháng. Mình 
biê“t để điê`u chỉnh cách học tập, cách sôˆng thay vìÐÔ THỪA tại 
nên giáo dục, tại thâ y cô, tại cái trường, tại cha mẹ không quen 
biê t, tại không có tiê `n... Thực tê“ có nhiê `u bạn tôˆt nghiệp những 
trường không mâ ˆy tên tuổi ở tỉnh xa thật xa, như đại học Mường Tè, 


https://thuviensach.vn 


đại học Mù Căng Chải,...nhưng vẫn được vô làm các tập đoàn lớn, 
họp hành bên New York London suô'“t ngày. Không câ `n phải chen 
chúc vô đại học ngon nào đó như mình nghĩ. Dù Sao Cũng không có 
trường nào của Việt Nam nă m trong top 1oO trường đại học của 
thê“ giới đâu, nên ngon hay dở chỉ có dân làng mình biêÍt, ra biển 
lớn mình nói tô “t nghiệp trường đó trường đókhôngaïbiê“t nó nă m 
ở đâu.NGONIà cá nhân bạn có NGON không, chứ không phải cái 
trường. 


Học là để biê“t, để làm, chứ không phải là để có bă ng câ'p, 
những người có bă ng loại giỏi, thạc sĩ, tiê“n sĩ... được coi là CÓ SỞ 
HỮU MỘT SÔˆ KỸ NĂNG TRONG THỊ CỦ chứ không liên quan gì 
đê“n trí thông minh hay khả năng làm việc. 


Dù có học vị gì đi nữa, ứng viên buộc phải được kiểm tra các kĩ 
năng nói trên, qua được thì vô làm. Thậm chí nê“u bà con gửi gă m 
con cháu vô cơ quan mình, các bạn cứ nhận hê t, rô `¡ tổ chức thi 
công bă `ng như trên. Qua được thì là người giỏi, nên nhận. 


Người ngon thì có việc ngon Trường nào cũng được, lon ton làm 
gì? 


https://thuviensach.vn 


Hành trang tuÔi 2o 


Có mâ ˆy bạn gửi thư nói Tony giúp giùm, muô ˆn đi Israel thực tập 

nông nghiệp, hạn chót hộp hô ` sơ cho ĐH Nông Lâm là 31/5 mà bạn 
không có hộ chiêu, dù mọi tiêu chuẩn khác đê `u đạt. Nên râ Ít tiê c 
cơ hội tuột mâ “t tâ `m tay. Thôi thì không sao bạn nhé, cánh cửa này 
đóng thì cánh cửa khác lại mở ra. Chứ ai đâu đề cửa chờ mình miê  t. 


Các bạn trẻ chuẩn bị hành trang như sau khi đã đạt 18 tuổi 


1. Hộ chiê u, nó chỉ là cái chứng minh thư quô ctê thôi. Mình là 
công dân toàn câ u, phải có cái này. 


2. Sức khoẻ: nhâ ˆt định phải cao to khoẻ mạnh, trai gái gì cũng phải 
thể thao âm â`m vô. Các ĐH ở Việt Nam thường bỏ môn này khi 
vào giai đoạn 2, rô ¡ nhiê`u bạn cũng quên luôn. Nên ra trường 
xanh xao ẻo lả, kêu khiêng cái thùng hàng mà thở hô ng hộc. Đi 
công tác nước ngoài thì người ta vừa đi vừa chạy cho kịp tàu điện 
ngâ m hay chuyê“n bay thì lê“t theo, vừa đi vừa khóc, tô“i vê` mỏi 
nhừ 2 chân vì ít vận động quá. Nhà tuyển dụng nhìn nhìn, thâ“y chả 
có sức sô. ng gì nên nói cám ơn, bạn không phù hợp. 


3. Ngoại ngữ: đừng ngô `i tự mò mò dịch nữa, mạnh dạn đăng ký vào 
các trung tâm mà học. Có thâ `y có cô, có phương pháp, có kỷ luật. 
Tiê n học phải tự đi làm thêm, ngoại trừ trường Y, mâ ˆy trường khác 
tuâ n học có mâˆy buổi, thời gian còn lại đi làm thêm. Bài vở thì 
buổi tô “1 học. Tuyệt đô“¡ không xin tiê n cha mẹ. Lâ“y cái IELUTS 6.o 
nê“u gia đình mình khá giả, đủ cho mình đi du học du lịch nước 


https://thuviensach.vn 


ngoài, còn nhà nghèo thì lâ“y IELTS 7.o. Trước sau gì chả có cơ hội 
học bồng cho mình đi. Nên thi ngay để đó, đừng có châ n chừ, 
nhiê u cơ hội đêˆn nhưng nhiê `u bạn không năˆm được vì không có 
chứng chỉ ngoại ngữ quô  c tê“. Cứ nói tui giỏi tiê“ng Anh lă “m, test 
đi nhưng ai rảnh đâu, họ cân một chứng minh quô ˆc tê“ là bạn giỏi 
ngoại ngữ. 


4. Thẻ thanh toán quô “c tê“ VISA, Master, JCB: nê“u được nhờ chỗ 
làm thêm bảo lãnh để có credit card, không thì nộp tiê n vô làm 
debit card. Mình để dành trong đó, thanh toán mua vé máy bay, 
mua hàng hoá, mua sách...online. Tiê n làm thêm nộp vô tháng 1 
triệu đề dành. 


5. Các công trình khoa học, nghiên cứu: học ngành chi thì cũng làm 
đê ` tài được. Rủ một nhóm cùng nhau làm, đê` tài câ“p trường, câ“p 
tỉnh, câ“p nhà nước...Rô `¡ phụ tá có mâˆy ông thâ y giỏi giỏi để có 
các bài báo đăng trên các tạp chí quô “e tê“. Theo thâ `y thì lựa thâ `y 
ham làm khoa học mới theo, mâˆy ông sáng dạy chiê`u dạy tôÍi 
dạy...thì thời gian đâu mà nghiên cứu. Tuyệt đô“¡ không la cà bi da 
quán nước hay rũ rượi lap top smart phone. Ghi dally to-do list và 
quâ 'n quật từ sáng tới tô“¡ khuya để xong từng cái một. 


6. Các chương trình từ thiện, hoạt động xã hội, tình nguyện, mùa hè 
xanh, nhặt rác, hiê“n máu, mọi cuộc thi khởi nghiệp, hùng biện, 
nhan să e, cơ bă ˆp...thi tuô ˆt tuô n tuột. Có chứng chỉ tham dự thì 
càng hay, đề dành xin học bồng. 


18 tuổi là bă“t đâ u tích luỹ mâ“y cái đó.Ra trường là phải có, ai 
không có thì dở quá, thâ“t nghiệp là tại mình, không đi ra khỏi ao 
làng là tại mình. Cuộc đời to hay nhỏ, là do mình nghĩ, mình làm cả. 
Nê“u bạn không là sinh viên, bạn vẫn có 1-2-3-4-6 và xách giỏ ra 


https://thuviensach.vn 


thê“ giới như thường. Các bạn trẻ thê“ giới đê u như vậy, chúng ta 
không thê khác. 


Chúc các bạn có 1 tuâ n quâ n quật. 


https://thuviensach.vn 


Về nôi cực hình mang tên ngoại ngữ... 


Sáng nay một bảo vệ vô Villa De Tony đưa thư, thâ“y Tony đang 
tă m chó nên bạn đứng nói chuyện chút. Bạn kế là đã học xong khoa 
Hóa của một ĐH lớn, nhưng không có bă ng. Trường chỉ quy định 
TOEIC gì đó chỉ có 400-5OO trăm, tức mức tô ˆ¡ thiểu vê ` trình ngoại 
ngữ, nhưng bạn học không có. Mâˆy năm rô ¡ luyện miê ˆt thi miêˆt 
mà không được, quá hạn nên trường đuổi. Với bạn, ngoại ngữ khó 
như lên trời. 


Tony thâ  y tiê“c, giá như có bă ng đại học, cuộc đời bạn có thể đã 
khác. Dù có bảng điểm nhưng không có bă`ng câ“p nên mọi cánh 
cửa của nhân viên văn phòng, nhân viên phòng thí nghiệm hay quản 
lý sản xuâ“t đê `u đóng sập trước mă t bạn. Gia đình cũng kêu bạn 
vê. quê, có một vị trí công chức nhỏ, nhưng có bă ng đâu mà vê, 
bă ng ĐH là điê u kiện câ `n của thi công chức. Giâˆu thì phải giâˆu 
đê“n cùng nên bạn lâˆy mọi lý do để kiên quyê“t ở lại thành phô. 
Đói quá nên bạn phải xin đi làm công nhân, rô ¡ đi làm bảo vệ. Bạn 
nói ở đây lương 3.2 triệu/tháng và làm theo ca, nêˆu làm ca đêm sẽ 
có phụ câ“p, thu nhập sẽ trên 4 triệu. Bạn nói chú có trô ng cây gì 
thêm không, con sẽ vô làm cho, chú cho con thêm vài trăm 
ngàn/tháng nữa chứ sô“ ng vâ `y chật vật quá. 


Tony mới thâ ˆy ủa sao một đứa từng học chuyên Hóa của một tỉnh, 
bây giờ sau 4 năm tính mol axit ba-zờ đã đời, lại đi làm lao động phố 
thông ở mức lương tô 1 thiểu. Nó nói, chung quy cũng vì cái bệnh sợ 
ngoại ngữ. Mà không phải mình con, lớp con cũng mâ“ˆy đứa bị vậy. 
Rô ¡ thậm chí có bạn cũng có chứng chỉ vừa đủ để có bă ng ĐH, 
nhưng thâ“t nghiệp vì không xin được việc cả mâˆy năm nay. Vì ở 
đầu người ta cũng đòi ngoại ngữ. 


https://thuviensach.vn 


Nói mới nhớ, năm lớp ó, lâ n đâ`u tiên học ngoại ngữ, Tony có cảm 
giác không học được. Vì mớ bong bong xì xô` xì xào, lên giọng 
xuô ng giọng, rô ¡ chia thì, chia động từ loạn cào cào... Cô giáo vô 
lớp bă“t thuộc lòng mây bài hội thoại, chỉ nhớ là Mary là cô gái mặc 
áo đâ `m, Daisy có cái mũi dài dài. Còn bạn người Việt thì có Ba, Lan, 
Nam, Mai, nói chuyện gì ở đầu bên Anh bên Pháp. Nên Tony học 
đô ˆ¡i phó, 4 năm câ“p 2 là bôˆn năm vật lộn, sợ hãi khi tới tiê“t này. 
Khi thâ y hỏi “who ask, who answer”, cả lớp gục mặt xuô ng hê t, 
đứa nào lén lén nhìn lên là thâ'y sẽ nói “you, you please”. Sợ chê ˆt 
khiê ˆp. 


Năm lớp 1o, dịp TêÍt, cả lớp đi Nha Trang thăm cô giáo, cô dăt cả 
lớp lên chùa Long Sơn, Tony đang đứng thì có một bà Tây tới hỏi 
nhà vệ sinh. Tony chỉ xong, sẵn tiện chờ bà ra nói thêm vài câu nữa, 
nhưng bà hỏi lại hay trả lời lại thì không hiểu gì. Cái vê ` nhà, lúc đó 
phong trào học ngoại ngữ phát triển mạnh với bă`ng A,B,C. Học 
cuô“n Streamlines, cuô“n 1 xong là có bă ng A. Cuôˆn 2,3 là có 
bă ng B, cuôˆn 4 là có bă ng C. Tony đọc cuô ˆn 1, thâˆy thú vị quá. 
Có những mâu chuyện râ“t hài hước. Bèn mày mò tự học, từ nào 
không biê'“t tự phát âm theo ký hiệu trong từ điển. Có lâ n hỏi cô P, 
cô giáo dạy Anh văn năm lớp 1o chứ em đọc chữ này đúng không, cổ 
ngạc nhiên, nói ủa sao em biêˆt mây cái từ này. Tony mới nói là em 
học trong Streamlines. Cuôn sách đó là cuô“n sách đâ`u tiên 
khiê“n Tony ham thích ngoại ngữ và nê n tảng để khám phá thê 
Ø1lới Sau này. 


Sau này học tiêˆng Hoa, không có điê `u kiện do bận quá, Tony mua 
3 cuô“n sách “những mầu chuyện vui tiê“ng Hoa” và đọc 15 phút 
trong toilet vào buôi sáng. Chỉ 3 tháng, trình độ trở nên phay chảng 
liu li (lưu loát phi thường). Như vậy, cái gì nó hài hước, nó dễ thâˆm 
vô hơn, nhâ ˆt là việc học. 


https://thuviensach.vn 


Các bạn nêˆu thâ“y ngoại ngữ là một cực hình, tìm thâ `y cô giáo vui 
vui mà học. Các bài học cũng vậy, nên chọn bài hài hước để nhớ lâu. 
Và phải thực tê“ nữa, ví dụ dịch những câu miêu tả “một ngày của 
em” như sau: “sáng nay 6h đô ng hô. báo thức nhưng dậy không 
nổi, em ngủ nướng đê“n 7h. Định tập thể dục nhưng em làm biê “ng 
quá nên thôi. Hôm nay em ăn sáng trước rô `i mới quánh răng. Sau 
đó em đi tăm nhưng không gội đâ `u, sợ hê“t nước. Sau đó em đi xe 
máy từ hẻm phóng ra đường, suýt tông bà kia, bả chửi em cái đô ` đi 
âu. Em không đi xe buýt vì lười đi bộ. Em đê“n lớp nhưng không vô 
mà ngô ¡ ngoài quán cà phê, chờ mâ“y đứa bạn nữa tới rô `i đi chơi 
game hoặc bi-da. Mẹ cho em 50,ooo đô ` ng/ngày em xài hẻm đủ. Tới 
tôˆ¡ thì em đi học thêm ngoại ngữ, em có muô ˆn học đâu nhưng tại 
ba em ép. Vào lớp, em tranh thủ coi ai xinh xinh thì tán tinh. Tô Íi 
vê ` nhà, em ăn vội chén cơm rô `¡ lên phòng lập tức online facebook 
đê“n 2h sáng...”. 


Mình dịch và học thuộc đi. Kế lại cho Tây nghe, nó cười ha hả, thê 


là thích thú, có động lực đề viê † 1 tuâ n của em, một tháng của em, 
một năm của em, một cuộc đời em... 


https://thuviensach.vn 


Tôi là ai? 
Hôm bữa dự thi mứt thanh long có 1 bạn gái nói con mới lớp 11 thôi, 
gia đình lo cho sang Mỹ học câ“p 3 nhưng nửa đường thì hê t tiê n, 
nên con phải vê `. Nhưng bạn ý định xong 12 thì sang lại Mỹ, lâ`n 
này quyê“t tâm lâ“y học bổng để gia đình khỏi lo lă“ ng. Với các bạn 
muôn giật học bồng quô “e tê“, Tony giúp các bạn tí xíu. Nhưng chỉ 
là định hướng, còn lại các bạn tự lực nghen. 


Ở Mỹ, nê“ˆu muôˆn vô ĐH nói chung (college), hạc sinh phải có điểm 
SAT 1, reasoning test, một sô“ nước gọi là tú tài bán. SAT 1 sẽ kiêm 
tra khả năng suy luận, viê ˆt, toán cơ bản...để xem đứa đó có đủ trình 
độ nhận thức đề làm sinh viên không. Băˆt đâ`u làm, bài viê“t nó 
chạy ra, ví dụ 25 phút, đô ng hô_ cát trừ dâ`n thời gian, xong thì 
bâ“m nút NỘP BÀI. Đê` dễ et, ví dụ: sô“ tiê“p theo là sô“ mâ y: 
2,4,6,...nê u mình hẻm biê“t điê n vào sô“ 8 thì thiê“u I-ôˆt quá, 
cho vê ` quê bán phân phượng tím. Hoặc coi cái mẫu thư xin việc mà 
không biê“t có bao nhiêu lỗi chính tả trong đó, thì không làm sinh 
viên được, toàn là kiê“n thức nê n, hâ`u như ai cũng biê“t nê u 
được học qua. Một năm thi SAT tới 6 lâ`n, cứ 2 tháng 1 kỳ nên bạn 
nào chưa tự tin thì để đợt sau, chả căng thăng gì. Nộp SATI1 và tiê `n, 
thê“ là trường nó nhận. Thường là các trường đào tạo theo hệ ứng 
dụng, nó chỉ cân như vâ `y. 


Còn muôˆn vô ĐH hàn lâm, tức University, học sinh phải có thêm 
điểm SAT 2, subject test (tú tài toàn) là điê u kiện câ `n. SAT 2 kiêm 
tra các kỹ năng toán lý hóa sinh sử địa, tới 18 môn, cũng tră c 
nghiệm online, độ khó tăng đâ`n đề phân loại. Để vô ĐH top, SAT 2 
phải từ 2ooo điểm trở lên, nhưng với sinh viên Việt Nam thì đễ như 
trở bàn tay, có bạn gì ở trường Trân Đại Nghĩa Tp HCM thi đạt 


https://thuviensach.vn 


239o, còn thiêˆu 1o điểm nữa là tôi đa. Râ“t nhiê`u nước bây giờ 
dùng kỳ thi SAT đề tuyên sinh, vì thi online không tô“n kém gác thi 
châ ˆm thi này nọ. 


Vô ĐH nổi tiê“ng hoặc muô“n có học bồng để khỏi tôn tiê n cha 
mẹ, H§ phải có thêm bài luận, tức điê u kiện đủ. Hô `i xưa Tony 
cũng viê † bài luận với nhan đê` “Tony-không chỉ là đôi mă ˆt đẹp” 
mà được Há Vợt nó nhận (có kèm theo hình bận quâ `n bơi đỏ, câ ` m 
trái táo đỏ bên bờ hô `). Mình có lợi thê“ gì là phải trưng ra hêt. Ví 
dụ biê“t chơi đàn, bơi lội, võ thuật, từng sản xuâ“t kinh doanh, từng 
cứu 


trợ, từng tham gia từ thiện xã hội, từng dạy cho trẻ em đường phô... 
nói chung là đứa nào sôˆng đẹp là được nhận hê“t, nên muôn vô 
mâˆy ĐH nổi tiê ng, các bạn trẻ phải sô ng đẹp với cộng đô `ng. Còn 
đứa nào chỉ Học và Học thì thôi, không có cửa vào ĐH top. Kiểu cha 
mẹ nói để mẹ rửa bát cho, con chỉ việc ngô i vào bàn giâ'y và học, 
thì dù SAT 2 có 2400, cánh cửa Harvard cũng hãy râ Ít xa vời. 


HS Trung Quô e hay xin tài liệu kiểu “soo bài luận vào trường X 
thành công” vê` tham khảo, nhưng tỷ lệ nhận thâ“p nhâÍt vì câu nào 
cũng mang dâ“u â“n của ai đó. HS châu Âu được nhận với tỷ lệ cao 
nhât vì họ tự viêˆt. Giám khảo họ có phâ`n mê`m anti-plagiarism 
(chôˆng đạo văn), cập nhật liên tục. Bài của người nổi tiê ng như 
Tony Tèo họ cũng dịch qua tiê“ng Anh, cập nhật. Mình mà bă“t 
chước, kiểu “nước mã  t lăn dài trên gương mặt thanh tú” thì họ biê“t 
ngay câu này là của Tony, nêˆu hẻm có ghi trích dẫn là quăng hô ` sơ 
mình vô thùng rác. Nên các bạn phải soáng tộ. Nhớ nghen, phải 
soáng tộ. 


Điểm thi SAT tới mâˆy ngàn điểm nên việc đánh giá chính xác hơn 
thang điểm 1o hay 2o. Bây giờ SATI1, SAT2 nhiê u nước áp dụng, 


https://thuviensach.vn 


mỗi nước có cục khảo thí sẽ xây dựng bộ đê` riêng của mình. Các 
nước Sing, Mã, Phi, Thái...đê u đã áp dụng cả. Giờ internet kéo vê ` 
tận thôn xóm, bạn trẻ nào chả biê“t sử dụng máy tính, nên thi tră “c 
nghiệm online kiểu vâ `y cho nhanh, từng huyện, từng tỉnh tổ chức 
luôn cho nó tiê ˆt kiệm. Khỏi có chuyện quay bài ném phao...vì riêng 
việc mở tài liệu hay nghe người khác chỉ bài, đô ng hô` nó tự động 
chạy qua bài khác, điểm còn thâ“p hơn mình tự suy nghĩ, tự đánh 
máy. Trường ĐH lớn thì xét thêm bài luận để xem đứa trẻ này có chí 
lớn không, có thể gọi điện hay skype phỏng vâ“n online để tránh 
trường hợp ngáo ngơ bă ˆt ớn mà bài luận thiệt hay do bô“ mẹ viêt 
giùm. 


Các bạn tự rèn luyện kỹ năng viê ˆt luận để áp-lai vô mâ“y trường nồi 
tiê “ng thê“ giới nhé. Tiêu chuẩn min 250 chữ, max 6so chữ. Chỉ một 
topic quen thuộc của mọi cánh cửa ĐH lớn “Tôi là ai. Who am T”. 


Các hãng như Coca Cola, Boeing, P&G, Morgan, Citibank,...khi 
tuyển thực tập sinh quản trị (tức hạt giô ng lãnh đạo của hãng sau 
này) sẽ yêu câ `u viêˆt 1 bài mới “Who am I”. Họ sẽ xin lại bài luận cũ 
của năm 18 tuổi và xem dâˆu â“n đào tạo đã khiê“n bạn khác biệt 
như thê“ nào sau 4 năm. 


Ở hãng Phượng Tím, mỗi đợt tuyển dụng, Tony phỏng vâˆn 10 bạn, 
tô“t nghiệp toàn Bách Hóa, Ngại Thương, Kinh Tuê”, thì đê“n 1o 
bạn không trả lời được câu hỏi “Tôi là ai”. Nói tưởng anh ra đê` sin 
cos ô mê ga tê cộng phi thì tụi em giải được chứ hỏi vậy sao tụi em 
biê t. 


Ngô I1 phỏng vâ n, tới câu hỏi “Tôi là ai”, cả chục đứa nhìn nhau "ủa 
tao là ai mậy?” 


https://thuviensach.vn 


Thiêt kê cuộc đời 


Có những con người, 6o tuổi vẫn loay hoay tìm lẽ sô ng 


Có những con người, nhă m mă  t xuôi tay khi ước mơ vẫn cứ còn đở 
dang 


Có những con người, một ngày sô “ng là một ngày vui. Buổi tôi trước 
khi ngủ, nhìn lại một ngày, họ mim cười và giâ“c ngủ đê“n với họ 
thật bình yên. Sáng dậy, khi tung chăn và mở cửa số hít gió trời, họ 
lại tràn đâ `y năng lượng cho một ngày mới... 


Vậy, cái gì khiê n họ có được niê m vuI đó? 


Nói nôm na như vâ y, đời người, mình phải có sứ mạng, mission of 
life. Mình sinh ra trên trái đâˆt này, rô `¡ khi mình chê ˆt đi, điê u gì 
khiê“n mình hạnh phúc nhâ“t khi đạt được? Đó chính là mission của 
cuộc đời. 


Có bạn chọn misssion đời mình là 1 nhà giáo dục. Thì con đường 
mình đi phải là con đường giáo dục, dù có lúc muô“n buông xuôi. 
Đừng nghe lời rủ rê của người khác mà đi buôn, hay làm nghê ` khác. 
Ngay cả đi buôn thành công, thì mình cũng thâ“y sô“ tiên mình 
kiê“m được chắng ý nghĩa gì. Bạn chỉ hạnh phúc khi thâ y học trò 
mình thành đạt, biên rộng trời cao vẫy vùng.... 


Có bạn chọn mission cuộc đời mình là thâ `y thuô “c. Thì cứ tập trung 
sự nghiệp â“y. Học xong bác sĩ, lên chuyên khoa câ“p 1 câ“p 2, rô ï 


https://thuviensach.vn 


đi tu nghiệp nước ngoài, rô ¡ vê` nước tham gia các chương trình 
giúp đỡ bệnh nhân vùng sâu vùng xa, có thể mở phòng mạch tư, 
bệnh viện tư...nhưng không được xem lợi nhuận là mục đích duy 
nhâ ˆt. Nó trái với mission của đời mình, sẽ khổ tâm. 


Có bạn chọn mission đời mình là một thâ  y tu. Thì hãy thật bình yên 
trong trái tim, tô“t đời, đẹp đạo. Nê“u chọn là một nhà khoa học, 
hãy khoác chiê“e áo blouse vào và gă“n bó với phòng thí nghiệm 
nhiê `u hơn ở quán cà phê hay vũ trường. 


Có bạn chọn mission đời mình là một nhà doanh nghiệp, thì thông 
thoáng, hào sảng bao dung đề làm một doanh nhân lớn. Tony có một 
người bạn, mặc dù xác định mission đời mình là làm chủ doanh 
nghiệp, nhưng học thạc sĩ cũng đi, học tiê“n sĩ cũng tham gia. Rô ï 
lúc thì giảng dạy, lúc thì làm thuê tập đoàn nước ngoài này, rô ¡ lại 
đi du học, rô ¡ dự định ở lại nước ngoài, rô `¡ thâˆy không ổn, lại trở 
vê .. 6O tuổi mà mọi thứ đê u dang dở, dù người ngoài nhìn vào, ai 
cũng khen anh thành đạt, nhưng anh thì chăng hài lòng. Vì anh đã 
thiê t kê“ sai cuộc đời của mình, không đủ bản lĩnh để từ chô “1 cơ 
hội, không đám rẽ ngang đề đi đúng mission của cuộc đời mình. Lúc 
anh định mở chuỗi cửa hàng Phở, thì một tập đoàn nước ngoài mời 
anh làm với mức lương quá cao, anh lại tiê e, lại đi làm cho nước 
ngoài. Xong 2-3 năm, thâ y không thú vị với việc làm nữa, nhưng 
khởi nghiệp thì anh sợ. Vì không dám đánh đổi một tháng mâ Ít cả 
chục ngàn đô tiê n lương, trước một việc kinh doanh chưa biê + có 
thành công hay không. Cứ thê“, anh khổ tâm mãi, dă `n vặt mãi.... 


Có bạn mission của cuộc đời là có một gia đình bình yên, đặc biệt là 
các bạn nữ. Mình có mission vậy thì hãy vui thú trong việc học nâˆu 
ăn, thêu thùa, că“m hoa, làm vườn...chứ bon chen đâ ˆu trí chỉ để vô 
ĐH Harvard. Chỉ tô“n thời gian của các bạn, và lãng phí công đào 
tạo của xã hội nữa, ví dụ, học kỹ sư cơ khí đã đòi, ra trường bạn chỉ 


https://thuviensach.vn 


thích că“m hoa, thì thôi, xác định lúc đâ u, đỡ phải gô ng người 5 
năm trong trường suô ˆt ngày gò đẽo phôi thép... 


Nên các bạn trẻ phải xác định mission của cuộc đời mình, càng sớm 
càng tô t, không vội vã để xác định nhâ m, không có chuyện tháng 
này mission của em thê“ này, tháng sau thành cái mission khác. Bạn 
nào suy nghĩ như vậy là chưa trưởng thành, câ `n xác định lại. 


Khi xác định mission rô '¡, thì lên kê“ hoạch thực hiện. Chia thành 
10 năm, gọi là objectives. Nguyễn thị X của năm 2025, X của năm 
2035, X của năm 2O45...Lúc đó, X sẽ là, sẽ là.... 


Sau khi có objective rô i, mình làm kê“ hoạch, plan. Kê“ hoạch 5 
năm lâ`n thứ nhâÍt, lâ`n thứ 2. Ví dụ X có mission là một nhà giáo 
dục, thì kê“ hoạch 5 năm lâ`n thứ nhâÍt là sẽ đi học cao lên. Rô `i 
kê“ hoạch 5s năm lâ `n thứ 2 là sẽ trở thành hiệu phó chuyên môn của 
một trường nào đó. Rô `i X của năm 2055 là trở thành nhà giáo nhân 
dân, mặc áo dài đỏ ngô. ï trên cao đề học trò tới mừng thượng thọ... 


Kê“ hoạch ø năm sau khi mình lập xong, mình chia thành các target 
từng năm một, tức các cột mô e năm với chỉ tiêu cụ thể mình phải 
hoàn thành. Đê“n hê“t năm 2o15, mình phải học đề có bă`ng Toefl 
10O, phải đi được 2 nước, phải giúp được bao nhiêu người, phải có 
trong account là x đô `ng... 


Tony có anh bạn, mission của anh âˆy là cua gái, cha mẹ để lại tài 
sản nhiê u quá nên anh chỉ sung sướng khi có nhiê u người yêu. 
Anh nói, Tony, mission of my life là một gã Don Juan phiêu bạt, 
đê “n lúc 8o tuổi, mục tiêu là có 1oo nhân tình tôi mới nhă“m mă “+ 
xuôi tay được. Giờ tôi 4o tuổi và đã có 2o nhân tình rô 'i, vậy thì 
trong năm 2015 này, tôi phải kiê“m cho được bao nhiêu người đẹp 
đề hoàn thành target? 


https://thuviensach.vn 


https://thuviensach.vn 


Người Nhật dạy con thế nào 


Môn Nghiên cứu xã hội (Social Studies tức Đức Dục theo cách gọi 

hô ¡ xưa) ở Nhật là môn quan trọng thứ 2 chỉ sau môn “Tiê“ng 
Nhật”, đứng trên mọi môn khác còn lại như toán lý hóa sinh kinh tê 
học...Và học sinh phải ôn thi môn này đề tô ˆt nghiệp các câ“p, thậm 
chí thi vô công sở làm, thi bă `ng lái xe, các trò chơi trên truyê `n 
hình...cũng liên quan đê ` tài này. Ngoài lý thuyê ˆt, học sinh phải có 
hành động cụ thể thì mới được điểm cao. Các nội dung trong môn 
Đức dục được giáo viên triển khai cho học sinh thảo luận như sau: 


- Bạn đã bao giờ ăn că p và nói dô 1? Hãy ví dụ vê việc nói đô 1 mà 
khiê n bạn xâ u hô 


- Nê ura nước ngoài, bạn sẽ làm gì đê người Nhật chúng ta được coI 
trọng? 


- Lòng nhân ái nghĩa là gì? Vì sao phải giúp đỡ người glà, trẻ em, phụ 
nữ, người tàn tật? Vì sao phải hỗ trợ giúp đỡ các quô  c gia nghèo hơn 


chúng ta? 


- Tính kỷ luật sẽ hạn chê“ thiệt hại do bâ“t cân, đúng hay sai, bạn sẽ 
làm gì đề có tính ký luật? 


- Vì sao phải xê“p hàng và tuân theo trật tự của xã hội? 


- Vì sao phải nói nhỏ nơi công cộng? Vì sao phải có óc quan sát đê 
hòa mình vào đám đông? 


- Tập tục ăn thịt thú cưng và động vật hoang dã như chó mèo chim 
muông ră nrê † của người Trung Quô c và các nước bị ảnh hưởng. 


https://thuviensach.vn 


Bạn có sẵn sàng thoát ra khỏi văn hóa này? 


- Vì sao chúng ta không nên đồ lỗi cho người khác sự thâ ˆt bại của 
chúng ta? 


- Sau một ngày, bạn có tổng kê t lại mình đã làm gì có ích cho xã 
hội, đã học gì có ích cho bản thân trước khi ngủ? 


- Vì sao chúng ta phải tiê t kiệm. Chỉ mua những gì câ `n thiêˆt. Và 
ưu tiên hàng 


Nhật sản xuâ “+? 


- Vì sao chúng ta phải tập luyện thể dục, bạn dành bao nhiêu phút 
trong quỹ thời gian 24h của bạn cho thê dục thê thao? 


- Vì sao phải đọc sách? Thói quen đọc sách, bạn có không? 

- Bạn sinh ra đề làm gì? Bạn đóng góp được gì cho xã hội trong mây 
chục năm bạn sô “ng trên trái đâ ˆt này? Tại sao bạn lành lặn chân tay 
và đâ `u óc mà không làm việc? 

- Bạn có dám từ chô ˆi trước 1 đê_` nghị bạn cho là xâ ˆu? 

- Bạn có thâ Íy việc đi trễ giờ ảnh hưởng thê“ nào đê“n người khác? 


- Bạn nghĩ gì vê ` tính cao thượng của 1 con người? Một ví dụ của 
người xung quanh mà bạn cho là cao thượng 


- Bạn đã có bao giờ tiểu nhân chưa? Làm sao đề thoát ra tư tưởng 
tiêu nhân này?.... 


https://thuviensach.vn 


- Tính tham lam và ích kỷ, bạn nêu một ví dụ người nào đó xung 
quanh bạn mà bạn cho là tham lam và ích kỷ? 


- Tính tiêu nông và hẹp hòi. Bạn đã từng tiểu nông, hẹp hòi với người 
khác? 


- Tính dũng cảm và chịu trách nhiệm, dàm làm dám chịu. Bạn có 
bao giờ hèn nhát không dám nhận trách nhiệm vê việc mình làm 
chưa? 


- Tính quảng đại và tha thứ. Vì sao con người văn minh câ n tha thứ 
lỗi lâ m của người khác cho lâ `n đâ `u tiên. Nêˆu họ lặp lại thì có nên 
tha thứ nữa hay không? Vì sao phải că ˆt quan hệ với người lặp lại lỗi 
lâ`m từ lâ `n thứ 3? 


- Tính bảo thủ và kìm hãm sự phát triển bản thân thê“ nào? Vì sao 
chúng ta bảo thủ? Cái tôi cá nhân nghĩa là gì? 


- Tính sáng tạo và ham học hỏi. Vì sao châu Á chúng ta luôn theo sau 
người phương Tây vê ` công nghệ? Bạn làm gì để có tính sáng tạo? 
Bạn đã từng sáng tạo ra cái gì? 

- Tính câ `u thị và sửa sai. Vì sao mình lại giảy nảy lên khi người khác 
chỉ trích hay chỉ ra điểm sai của mình? Mình đã từng như vậy chưa? 


Mình sẽ sửa đôi như thê nào. 


- Đức sẵn sàng hy sinh vì người khác. Vì sao chúng ta sẵn sàng hy 
sinh vì người khác? Người khác nào đáng để chúng ta hy sinh? 


- Thói quen chỉ trích và phàn nàn. 


- Thói đô ˆ ky, ghen ty và hệ quả. 


https://thuviensach.vn 


- Giá trị thật sự ở một con người là gì? Bạn đánh giá một con người 
qua cái gì ? Tiê n bạc, danh vọng, bă ng câ p, chức vụ, đạo đức, trí 
tuệ, tính nhân văn..? 


- Ý thức nơi công cộng gô `m có cái gì. Liệt kê các hành vi chúng ta 
buộc phải không được thực hiện ở nơi công cộng? 


- Tính sĩ diện là gì? Vì sao dân châu A có tính sĩ diện cao? Tính sĩ 
điện sẽ dẫn tới trong việc nói đô ¡ như thê. nào? 


- Trong một thâ ˆt bại của tập thẻ, là một thành viên, bạn sẽ quy trách 
nhiệm cụ thê cho ai đó hay bạn sẽ nghĩ là trách nhiệm của mình 
trong đó? 


Hiện nay, râ ˆt nhiê u trường học và công sở ở các nước Á Châu cũng 
mang các câu hỏi này cho học sinh và nhân viên của họ thảo luận 
(đặc biệt là Hàn Quô c, Singapore, các lãnh thổ Đài Loan Hô ng 
Công, Thái Lan, và gâ n đây là Â“n Độ, Srilanca, Indonesia...cũng 
áp dụng), ví dụ bạn có làm xứng đáng với mỗi đô ng lương được 
nhận? Như anh bạn Tony làm nhân sự một công ty râˆt lớn nọ, sau 
khi đọc bài này, đã áp dụng đề tuyển dụng. Sau khi qua hê“t các kỹ 
năng khác, ứng viên sẽ viê“t 1 bài cảm nghĩ khoảng s0o-100O chữ 
vê. 1 trong các chủ đê` trên (cho họ tự chọn, viê“t trong 2 tiêˆng), 
anh cho ră ng dù vị trí kỹ sư hay nhân viên văn phòng gì đê`u phải 
diễn đạt cho được ý kiê“n của mình bă ng văn viê“t. Họ châ“m ý, 
không châˆm sự bóng bẩy trong câu từ. Và một khi đã ngô ¡ nghĩ ra 
cách trả lời các câu hỏi này, thảo luận các đê ` tài này, thì đạo đức của 
họ cũng thay đổi ít nhiê u. 


Các bạn trẻ muô n tìm việc hoặc đối việc thành công, nên nghiên 


cứu tự mình trả lời trước để không lạ lẫm khi phỏng vâ“n, ví dụ như 
câu "Bạn có bao giờ tiêu nhân", nhiê`u bạn hay đứng hình vì không 


https://thuviensach.vn 


biê Ít trả lời. Giáo viên giúp học sinh sinh viên. Các bạn phòng hành 
chính nhân sự có thể áp dụng các câu hỏi trên để tuyến nhân viên 
tô“t. Mọi kỹ năng đê u có thẻ đào tạo, nhưng đạo đức thì tự mỗi cá 
nhân phải tích lũy. 


https://thuviensach.vn 


Chủ nghĩa hoàn hảo của người Đức 


Ít ai biê“t, 2 năm sau khi thô “ng nhât, từ 1oo2, nước Đức là nhà 
xuâ t khẩu lớn nhâ“t thê“ giới, dù dân sô“ chỉ khoảng 8o triệu so với 
khoảng 30O triệu của Mỹ và 1.3 tỷ của Trung Quô ˆc. Trị vị ngôi vô 
địch thê“ giới vê` xuâˆt khâu trong suô ˆt 17 năm, đê“n năm 2009, 
Trung Quô“e mới qua mặt nước Đức trở thành nước xuâ ˆt khâu sô“ 
một. Trung Quô“ec sở dĩ qua mặt Đức vì râˆt nhiê `u sản phẩm là tài 
nguyên thiên nhiên, nhiê `u sản phẩm thâm dụng lao động, trong khi 
nước Đức phâ`n lớn xuâ t khâu là xe hơi, máy móc công nghệ và 
châ ˆt xám. 


Vào nhà một người Đức, khó có thê phát hiện một sản phẩm nào mà 
không phải Made In Germany. Thậm chí bông ráy tai nước Đức cũng 
sản xuâ 't, dù giá thành sản xuâ“t là 1o USD so với 1 USD của người 
Trung Quô'c. Khi Trung Quô“c mở cửa và thành công xưởng của 
thê“ giới, các nước khác thâˆy không hiệu quả nê“u tự họ sản xuâ t, 
nên qua Trung Quô“c đặt hàng hê ˆt. Nhưng nước Đức thì không. Họ 
vẫn tự sản xuât cái cục gôm, cây bút chì, chiê“c xe đạp...dù giá 
thành râ“t cao, và vì họ có một phân khúc thị trường riêng. Đó là 
dành cho những người quen dùng đô` Đức trên khă “p thê“ giới. 


Vì sao? Vì dân tộc Đức là dân tộc theo chủ nghĩa hoàn hảo trong sản 
xuâ“t. Giữa sự chao đảo của suy thoái kinh tê“, nước Đức vẫn không 
hê_ hâ“n gì, và là chỗ dựa cho bao nhiêu quô“c gia khác trong cộng 
đô ng chung châu Âu. Nê `n giáo dục Đức là nê`n giáo dục mà Tony 
thích nhâ't, vì nó đào tạo ra những người học đề "cho việc" thay vì 
tô ˆt nghiệp ra trường để đi xin việc cho tô ˆt. Một nê `n giáo dục dựa 
trên sự kỷ luật Vô cùng vô cùng nghiêm khă “e, sự Tự hào dân tộc 


https://thuviensach.vn 


mạnh mẽ. Học sinh tiêu học sẽ được học bài quô c ca khi vào trường, 
tựa đê là "nước Đức vượt lên tâ t cả". 


Người Nhật cũng từng hâm mộ và học theo người Đức, và gâ `n đây là 
người Hàn Quô ˆc, và trở thành 2 bản sao hoàn hảo. Giáo viên Đức tỉ 
mi sửa cho học sinh từng lỗi đâ“u châ“m, dâ“u phẩy...đề tạo thành 
thói quen "hoản hảo" trong mọi thứ, tuyệt đô“¡i không bao giờ xuê ` 
xoà cho qua, vì như vậy là hại cá nhân từng học sinh, hại đê“n xã hội 
sau này vì thói quen làm sai, bâˆt cần. 


Người Đức quan niệm, trong cuộc đời con người, trong cuộc sô ng, 
có thể méo mó một chút đề thú vị hơn. Tuy nhiên, trong học tập, sản 
xuâ t và kinh doanh, chúng ta phải áp dụng chủ nghĩa hoàn hảo. 
Nê“u bạn biêÍt lái xe hơi, câ m vô lăng xe Đức sản xuâ ˆt sẽ thâ“y 
cảm giác yên tâm hơn nhiê `u so với xe đê“n từ các nước khác. Và tỷ 
lệ thu hô `i xe lỗi của các dòng xe do nước Đức sản cũng thâ“p hơn 
nhiê u so với các nước khác. Anh bạn của Tony, một kỹ sư làm việc 
cho một hãng xe Đức ở Sài Gòn, hay kế Tony nghe vê câu chuyện 
ông sê“p người Đức đã dạy anh như thê“ nào. Anh nói, ở Việt Nam, 
mình hay nói đại khái sản phẩm này là tâ“t cả tâm huyê“t của tao. 
Tâm-huyê ˆt là tìm và máu, tức cũng ghê gớm lă“m rô `i, nhưng với 
người Đức, tâm-huyêˆt có ý nghĩa gì đâu, họ còn đem cả tính mạng 
ra bảo lãnh. Kỹ sư trưởng thiê t kê“ một mẫu xe hơi mới, sẽ phải 
chịu trách nhiệm bă `ng tính mạng của mình cho độ an toàn của xe. 
Anh â y sẽ phải sẵn sàng chê“t đi để cả triệu người lái mẫu xe đó 
được an toàn trên đường thiên lý. 


P2: Ở nhà Tony có một cái thau giặt đô` bă ng nhựa, người thân 
mang vê ` từ Đông Đức cũ năm 1o88, để ngoài nă ng mưa gió sương 


https://thuviensach.vn 


nhưng bây giờ vẫn còn xài tô ˆt†, màu đỏ vẫn rực rỡ. Chỉ là một cái 
thau nhựa thôi, nhưng vì Made in Germany nên đó là một đăng câ“p 
khác, một sản phẩm do người Đức tạo ra. Còn nê u bạn học kiê“n 
trúc, một bộ bút vẽ Made In Germany là cái phải có của mọi kiê“n 
trúc sư chuyên nghiệp trên thê ˆ giới. 


Ở Đức, giáo dục công lập được miễn phí kê cả đại học, kê cả sinh viên 
nước ngoài nhưng với điê`u kiện là phải biê“t tiếng Đức và có 
bă ng Abitur tức tú tài. Những tưởng với sự tiên tiê“n của nê`n giáo 
dục âˆy, sinh viên quô“c tê“ sẽ đỗ xô sang học? Nhưng không, sô ˆ 
lượng sinh viên vẫn không nhiê`u so với các nước như Mỹ, Anh, 
Pháp, Úc...một phâ n tiê“ng Đức khá khó, nhiê`u người ngại. Vì sợ 
học xong rô `¡ ra trường, nêu không làm cho công ty Đức thì cũng 
không có lợi thê“, dù tiê“ng Anh vẫn là ngôn ngữ phô biê“n ở nước 
Đức. Thứ 2 là họ nghiêm khă “e, học khó vì châ“t lượng thật sự chứ 
không chạy theo thành tích. Giáo dục Đức phân câ“p học sinh theo 
trí tuệ của các bạn từ lúc tô“t nghiệp tiểu học, tức ai giỏi thì bã”t 
đâ u lớp 5 sẽ đi theo hướng đào tạo hàn lâm, còn lại thì các trường 
khác theo hướng thực hành. Cá 2 hệ đê `u được xã hội tôn trọng như 
nhau, vì khả 


năng 1 đứa trẻ khác nhau nên cho nó học cái gì phát huy tôˆ¡ đa khả 
năng của nó. Ví dụ bạn Anne không tưởng tượng ra được cái hình 
câ `u nội tiê“p trong hình nón, mở 2 vòi nước và không tính được sau 
bao nhiêu phút thì đâ y cái bô`n, thì thôi định hướng cho nó học 
văn sử địa âm nhạc nghệ thuật cho rô 'i, chứ bă“t nó sin eos làm gì 
cho nó nóng não. 


Cái cuô i cùng quan trọng hơn chính là ký luật của người Đức, 
nhiê u bạn trẻ ngại và sợ nê“u phải học hay làm với họ. Họ châ“p 
hành tuyệt đôi các luật Lệ, các quy tăc của tổ chức một khi là 
thành viên. Nói 8hAM bă“t đâ `u học là đúng khi kim giây vừa chỉ 


https://thuviensach.vn 


sô“ 12 của 8 AM là cửa trường đóng lại, vô xin năn nỉ cỡ nào bảo vệ 
cũng không cho vô. Trong lớp đúng 8AM là thâ y trò bă“t đâ`u mở 
sách vở ra và học. Khi gửi con vô trường công lập ở Đức, hay hệ 
thô“ ng trường quô “c tê“ Đức trên thê“ giới, phụ huynh học sinh sẽ 
ký vào một nội quy đài ngoă `ng, trong đó có nhiê`u cam kê Ít, đại 
loại là con của họ sẽ không được ăn că “ˆp (tức quay bài, đạo văn), nói 
đôˆi (tức cha mẹ làm giùm bài cho con, nói đô/i thâ y cô)...NÑê“u 
học sinh vi phạm, thì sẽ bị làm tư tưởng, học sinh sẽ phải ngô `ï suy 
nghĩ vê ` hành vi của mình 1 ngày. Nê“u tái phạm, học sinh đó sẽ bị 
đuổi học ngay và ghi vào số bìa đen (black list) trên khă ˆp nơi và các 
trường công lập khác sẽ không muôn nhận, nê“ˆu muôn học tiê“p 
thì vô trường tư sẽ râ“t đă ˆt đỏ và cũng không tô“t bă ng. Tony hỏi 
hiệu trưởng một trường quô c tê“ Đức ở Thượng Hải vì sao có quy 
định đó, ông nói nê“u bạn chọn cho con cái của bạn giáo dục Đức từ 
đâu, sản phẩm của bạn sẽ hoàn hảo. Vì giáo dục nước Đức không tạo 
ra sản phẩm con người của ăn că“p và nói đô“i. Đứa ăn că“p và nói 
đô ˆ¡ thì không kiêu hãnh được, không ngắng đâ u được. 


Đề sang và chảnh, người ta phải tự mình giỏi giang, tự mình đạo đức, 
tự mình tử tê“, tự mình văn minh. Nước Đức nă `m ở Trung Âu, và 
mỗi nước châu Âu xung quanh, hâ `u như người Đức phân công lao 
động hê“t. Đức là một dân tộc cho việc, tức giao việc cho các nước 
lần bang. Người Đan Mạch thì làm giao nhận vận tải mã hiệu mã 
vạch kiểm soát châ t lượng cho họ, người Hà Lan thì như là một 
công viên giải trí với cảnh să “c tươi đẹp hoa nở khă ˆp nơi để họ sang 
dạo chơi, giải trí; các nước phía Đông như Ba Lan, Séc,...thì cung 
câ“p nhân công lao động sản xuât; Thụy Sĩ thì giữ tiê`n giùm; 


Áo thì là nơi họ đê“n nghe nhạc và xem triển lãm tranh; Ý là nơi 


cung câ“p họ các dịch vụ liên quan ăn uôˆng vì âm thực với Pizza, 
Spaghetti, Cappuceino.. 


https://thuviensach.vn 


Người Pháp, Anh, Nga...thì suô t ngày ganh tụy với người Đức, bên 
Đức có cái gì thì họ sản xuâ ˆt cái đó, nhưng châ t lượng thì còn lâu 
mới bă ng, vì họ không có tỉnh thâ n Perfectionism (chủ nghĩa hoàn 
hảo) trong sản xuâ ˆt (còn tiê“p) 


(Hình xe ô tô sản xuâ ˆt của Trung Quô e bị móp đâ `u khi va chạm 
với xe đạp của Đức, hình này chỉ mang tính châ“t minh qua) 


https://thuviensach.vn 


Tôi hậu thư cho 1 nhân viên đi trê 


To V, 


Đây là email anh nhă c nhở lâ n cuô ¡. Nê u em vẫn đi làm trễ mà 
không báo trước, vẫn còn sô ng 1 cách vô kỷ luật như xưa nay vẫn 
sô ng, thì nên ngưng làm việc ở đây. 


Đề một tô chức tô n tại được, điê `u kiện câ `n là mọi người biê“t nghĩ 
vê. nhau, nghĩ vê. người khác. Điê u kiện đủ là tính ký luật. Thiê“u 
1 trong 2 ĐK này, tổ chức đó sẽ tan rã. Nên hùn hạp làm ăn với ai, 
nê“u họ thiê“u 1 trong 2 ĐK này, chia tay sớm đề khỏi phải giải tán 
vê` sau. 


Cái 1, tức nghĩ bản thân, ích ký, sẽ dẫn đê“n phê ˆt phẩy ma lanh. Cái 
2, tức thiê u tính kỷ luật, sẽ không đạt được mục tiêu. Công ty của 
bạn anh, anh nói trước sau gì cũng đóng cửa mà không tin. Vì có 
người trong đó không biêˆt kỷ luật nghĩa là gì, thì không nên làm ăn 
cùng. Đúng thê“ thật, bữa đâ`u 3 anh trong HĐQT hẹn họp lúc 3h 
chiê u. Một anh đê“n đúng giờ, một anh đê“n lúc 3h3o, một anh 
đê“n lúc 4h. Anh đi đúng giờ thì có tiệc lúc 4h3o, nên khi anh thứ 3 
đê“n thì anh thứ nhâ“t phải đi. Sau khi ngô ¡ chờ 1h không biê“t 
làm gì, anh thứ 3 đã ăn că“p của anh thứ nhâ“t 1h đô ng hô`, anh 
thứ 2 ăn că“p của anh thứ nhâ“t 3o phút. Và đúng như anh dự đoán, 
công ty họ đã giải tán. Vì không bàn bạc được với nhau, đo 3 lâ`n 
hẹn họp, không họp được. 


“Mistake aeceptable, but never accept the same mistake”. Lỗi lâ m 


lâ n 1 thì mình mồ xẻ, phân tích nguyên nhân, nhă ˆc nhở và bỏ qua. 
Phạm lân thứ 2 là cảnh cáo, phạm lâ`n thứ 3 thì nên chia tay. Vì 


https://thuviensach.vn 


lân 1, đã nhă“c nhở họ vẫn không rút ra được, một là ngu quá, 
không hiểu vâ“n đê`, hai là cô“ tình vi phạm. Lâ `n 2 vi phạm là do 
thói quen cũ, thôi cho 1 lâ`n nữa. Dù đã cảnh cáo vẫn vi phạm lâ`n 
3, thì thôi, nên chia tay. Trong hôn nhân, trong bạn bè, trong kinh 
doanh, trong mọi quan hệ, the same mistake lâ n thứ 3 thì không 
nên tha thứ. Lâ `n 1 bỏ qua vì chúng ta không nên hẹp hòi Lâ `n 2 bỏ 
qua vì chúng ta câ `n có sự bao dung Lâ`n 3 không được bỏ qua vì đó 
là sự xuê ` xòa, hại người khác. 


Mình cứ nghĩ mình tô't, mình thiện, mình bỏ qua lỗi lâ m của người 
ta, thực ra là mình râ ˆt ác, vì mình hại người đó. Vì người đó sẽ cảm 
thâ“y là lâ n thứ 4, thứ 5....cứ vi phạm thoải mái, rô ¡ cũng sẽ bỏ 
qua. Rô `i thành bản châ “t, không sửa được. 


Thiện không đúng chỗ, là ác. Ác đúng chỗ, là thiện. 

Đây là thư cuô ˆ¡ cùng của anh vê` vâ“n đê` này. Nê“u em có đi trễ 
lâ n tiê“p theo thì tự động đê“n phòng nhân sự nhận hô` sơ đi vê `. 
Mọi vị trí đê u có thê thay thê“. Mọi kinh nghiệm đê `u có thể đào 
tạo. 

Ở công ty này, không châ ˆp nhận người vô kỷ luật làm việc. Anh 
không muô ˆn đóng cửa công ty. Cô ˆ tình vi phạm là phá hoại, nên 


loại trừ sớm. 


A Tony 


https://thuviensach.vn 


An cắp quen tay ngủ ngày quen mắt 


Xưa, trong xóm của Tony xảy ra 1 vụ trộm. Tên trộm bị bã  t, để ở 
nhà hương xá, mặt cúi gâ `m, cái áo bị xé thành sợi dây đề cột 2 tay ở 
phía sau. Mâˆy ông thôn đang ngô ¡ tra hỏi, còn dân chúng thì đứng 
bên ngoài bàn tán xôn xao. Tony cũng chen lâ“n đê “n coi mặt cho 
biê“t thă`ng ăn trộm. Đó là lâ`n duy nhâˆt Tony còn nhớ vê` trộm ở 
quê. Thời xưa, làng quê yên bình lă“m, không có nạn trộm chó để ăn 
kinh hoàng như bây g1ờ. 


Nê“u như ăn trộm là hành vi có tính toán, thì ăn că“p cũng giô“ng 
vậy nhưng nhẹ hơn, nên ít người để ý, xuê` xòa cho qua. Khi đi học, 
quay cóp là chính là ăn că“p và lừa gạt. Ăn că“p kiê“n thức và lừa gạt 
thâ y cô. Đáng tiê“e hành vi ăn că“p này, lẽ ra phải LÊN ÁN VÀ 
RĂN ĐE, lại được bình thường hóa, thậm chí được thâ y cô bao che 
vì thành tích của lớp, của trường. Sự không trung thực đã có sự luyện 
tập, ngay trên ghê“ nhà trường, nơi mà lẽ ra phải được đào tạo để 
thành người chân, thiện, mỹ ( TRUNG THỤC, TỬ TẾ“, ĐẸP). RâÍt 
nhiê u nê`n giáo dục như châu Âu, Nhật, Hàn Quô ˆc...có quy định, 
khi nhập học, phụ huynh phải ký vào cam kê“t nêˆu con em mình ăn 
că “p kiên thức đưới dạng quay bài, sẽ bị đuổi học ngay lập tức. 


Tony thì chưa bao giờ quay bài vì tính kiêu ngạo của mình, hẻm lẽ 
bàn tay này, ánh mă t này lại thụt thò, lén lút? Nhưng năm lớp 10, 
cũng vài lâ n bạn L ngô `i bên cạnh quay môn Sử rô `i đọc cho chép, 
sau đó thâ ˆy nhục, nên viê“t được gì thì viê“t, bao nhiê`u điểm cũng 
được, chả ai coi học bạ câ“p 3 nêˆu mình đậu đại học. Lúc du học, 
Tony kế vụ quay phim với bạn bè ở nước ngoài, tụi nó ngạc nhiên vô 
cùng. Đô/i với phương Tây, học sinh quay cóp là hiện tượng RÂ“T 


https://thuviensach.vn 


RÂT cá biệt, xê“p vào dạng tâm thâ `'n nhẹ, câ n được giúp đỡ, bạn 
ở thể xem Mr Bean đi thi sẽ biê ˆt điê `u đó. 


Nhưng nhiê `u khi chúng ta vô tình cô xúy việc ăn că“p. Làm y chang 
bài văn mẫu là 1 dạng ăn că“p kiê“n thức. Lẽ ra chỉ đọc tham khảo, 
nhiê u em đã bê nguyên xi. Học cao hơn, ăn că“p cả đoạn, cả luận 
án, cả quyền sách của người khác thành của mình mà không bỏ trong 
ngoặc kép hay ghi trích dẫn, thì gọi là đạo văn. Một tiê“n sĩ đạo văn 
trót lọt nói với Tony, chăng có gì nhục nhã ở đây cả. Tiê“n sĩ vẫn cứ 
trong vinh quang nêˆu không bị lộ. Vì kiê“n thức có thẻ là giả, nhưng 
bă ng câ p lại thật. Nghe mà muô ˆn khóc. 


Khi ra trường đi làm, tiê“p tục ăn că“p. Thư ký ăn că“p giây. Tiê“p 
tân lâ“y điện thoại cơ quan gọi điện thoại chùa. Tài xê“ xe container 
chở hàng ra cảng, trên đường đi tâˆp vào chỗ nào đó, rút bớt ít hàng. 
Bán hàng thì nói to nói nhỏ đề kiê“m hoa hô `ng riêng, báo cáo công 
ty một đă `ng rô `¡ chô“t với khách hàng một nẻo. Thậm chí ăn că“p 
thời gian để làm việc riêng, sáng 8h vô làm nhưng vô rô ¡ đi ăn sáng, 
cà phê lang thang miê“t. Kê“t cục của mọi hành vi ăn că“p là cảnh 
không dám ngắng lên kiêu ngạo với chính mình. 


Người ta nói, ăn că“p quen tay. Lỡ từng ăn că“p rô ¡, thì thôi, đừng 
ăn că“p nữa, bạn nhé. Rô '¡ sẽ thâ ˆy nó kỳ kỳ thê“ nào. ÁÑH MĂ“T 
ĐẸP Â“Y KHÔNG NÊN LÉN LÉN, BÀN TAY XINH Â“Y KHÔNG 
NÊN THỤT THÒ. 


Cũng giô “ng vậy, ngủ ngày thì quen mă“t. Nê“u bạn nghỉ trưa 1 chút 
thì được nhưng nêu ngủ dài quá cả tiê“ng đô`ng hô. thì biê“n 
thành ngủ ngày. Nói ra nhiê `u bạn cãi vì không quen, nói phải ngủ 
để năng suâ t lao động cao hơn Singapore, là một nước không có 
ngủ trưa. Nhưng nêˆu bạn từng đi làm ở nước ngoài hay làm công ty 
nước ngoài, sẽ thâ y không ngủ trưa là bình thường. Công sở ở các 


https://thuviensach.vn 


nước phát triển, người ta chỉ take a nap chứ không phải sleep, họ 
không tô“n thời gian cho việc suy nghĩ ăn gì ở đâu, ăn nhanh nhanh 
đề tranh thủ trò chuyện cà phê với bạn bè đô `ng nghiệp, shopping, 
tập gym, học làm bánh, học pha cà phê, học ngoại ngữ... 


Hôm bữa ngang qua 1 văn phòng râ ˆt sang trọng trong 1 tòa nhà, lúc 
đó khoảng 1h chiê `u, với bản châ“t tò mò của trai quê, Tony ghé 
mă ˆt nhìn vô. Thâ“y bên trong có 3 thă ng Tây và 1 chị chă“e Sin 
hay Hàn gì đó vẫn ngô ¡ làm việc, còn đâu chục nhân viên VN thì 
ngủ la liệt dưới đâ“t, chăn ga gô'¡i đệm, mê n mùng chiê“u gôi 
giăng đâ `y. Xoài xanh muô 'i ớt dao kéo đâ `y bàn. Xa xa là 2 hộp 
cơm dang đở. Một sô“ chị ngủ há miệng, nước bọt trào ra chảy 
xuô ng cô, bệt vào tóc. Vài anh lâu lâu lại “ anh ơi vút lên 1 tiê ng 
đàn”, vài chú thanh niên ngáy to như sâˆm dậy, đứng ở ngoài mà nổi 
hê ˆt gai ô “e. 


Rô ¡ đúng 1h3o, nhiê`u người vẫn ngái ngủ, tóc tai rũ rượi, lục tục 
đứng lên, vừa phủi đít đem mùng mê`n chiê“u gô/i đi câ't, kéo 
quâ n kéo áo. Và ngoài cửa, cả chục người khách đã xê“p hàng chờ 
vô giao dịch từ râ“t lâu. Bật đèn rô ¡ mở cửa. Khi khách đâ u tiên 
bước vào, em tiê“p tân xinh đẹp cười chào khách bă `ng 1 cái ngáp 
dài muôˆn sái quai hàm, trong miê`n Nam nói là muôˆn trẹo bản 
họng. Trên că m vẫn mâ y sợi tóc bị dính chặt vào da, do nước bọt 
trào ra lúc nãy 


https://thuviensach.vn 


Bệnh ˆ toán lớp một. 


Tới giờ, có nhiê `u nhóm đã đi được 1/3 đoạn đường, kiê“m được 100 
cái áo gửi lên miê `n núi, các nhóm này đê u âm thâ m làm, râ“t là 
giỏi. Nhưng cũng có nhóm vẫn chưa triển khai bán hàng lâ `n nào, do 
thành viên chỉ trích trưởng nhóm, trưởng nhóm chỉ trích thành viên, 
cái gì cũng tranh cãi. Có bạn đọc bài tình nguyện viên kinh doanh 
nông sản cuô ˆ¡ tuâ `n gây quỹ “Áo Â“m Cho Em” thì hào hứng gia 
nhập, nhưng sáng gọi đi bán hàng thì mă “ng mỏ “tôi đang ngủ, tôi 
có nợ ai đâu mà gọi réo suô ˆt thê“”. Có bạn mới vô góp vô quỹ 
50,0oO đô `ng, rời khỏi nhóm tình nguyện thì đòi lại cho bă `ng 
được. Hôm qua họp team tình nguyện, Tony nói thôi các bạn góp vô 
vài ba chục ngàn làm quỹ chung, trà đá mua khỏi phải góp, có bạn 
g1ãy nảy ngay, lúc nào trà nước gì đó thì chia ra mà trả, “đã tình 
nguyện mà còn đóng tiê n, con phản đô  ¡". Bạn nào bạn nâ ˆy đê u 
đô ng tình sau khi nghe câu â ˆy, gương mặt bạn nào cũng toát lên vẻ 
khôn nhìn bă“t mệt. Một ca trà đá giá sooo đô `ng mà có tới 5o bạn, 
hỏi mỗi bạn phải trả bao nhiêu? Sao toàn cử nhân thạc sĩ mà cứ đi 
giải toán lớp 1 miê“t vậy? 


Có bạn kể với Tony là trong quá khứ đã từng cho ăn xin 20,00O 
đô ng, nhưng sau đó thì “day dứt mãi khôn nguôiï”. Nói là họ có 
bệnh tật gì đâu, lúc đó con xúc động nhưng sau đó thâ'y họ lành lặn 
nên con tức lă “m, từ đó không cho ai nữa, thật giả gì cũng không. Có 
20,ooo đô`ng thôi mà, chưa tới 1 USD, mình có nghèo đi đâu, giả sử 
lúc đó người ăn xin đó làm cho mình xúc động quá, thì 20,00O 
đô ng đó coi như vé xem kịch, quá rẻ để xem người ta diễn hay đê“n 
như vậy. 


https://thuviensach.vn 


Chưa kê là người ta khổ thật thì sao? MâÍt 2 tỷ thì có thê “day dứt 
mãi khôn nguôi”, chứ có 2o,ooo đô`ng thôi mà nhớ hoài chi cho 
mệt đâ u vậy. Cái tính hảo sảng, các bạn phải tập mới có. Dám 
buông bỏ, nghĩ lớn...mới có được cái đức tính QUAN TRỌNG này. 


Cũng có đứa gửi thư, nói con râ t hào sảng phóng khoáng, con sẽ 
làm doanh nhân vĩ đại, con sẽ trở thành BIll Gates, Mark Zuckerberg 
với tài sản cứ mỗi giây là vô được mâ ˆy chục ngàn USD. Bữa nay ghé 
văn phòng đưa hộ Tony 1 tờ giâ'y, lúc vê. nói dượng đưa con lại 
15,000 tiê n xăng. Cái đâu 3o phút sau thâ ˆy lại gõ cửa, nói dượng 
đưa thêm con 2ooo đô`ng tiê n gửi xe nữa. Nó nói “con ra ngoài, 
suy nghĩ mãi mới quyê“t định là vào lâˆy thêm tiê `n gửi xe, vì việc 
tình nguyện bỏ công ra là dượng phải mang ơn con rô i, mâˆy đứa 
trẻ trên miê n núi phải mang ơn con rô ï, còn tiê`n thì vâ“n đê ` 
nhạy cảm, 1 đô ng con cũng không chịu thiệt”. Mâ“t những 3o phút 
để kiê“ˆm 2ooo đô`ng, sao học tới sin cos lim log rô ¡ mà lại suô“t 
ngày đi giải toán lớp 1, hay tuổi thơ kéo đài quá ? 


Trước khi vê, nó xin ở lại nói chuyện với Tony 5 phút. Nó nói con 
thă “ce mă e chuyện này miê ˆt, sao mâˆy người như Bill Gates đó, họ 
kiê“m tiê`n được như vậy nhưng sao ngu quá dượng? Sao lại đem 
tặng hê“t vô quỹ từ thiện? Nê ˆu là con á, con sẽ, con sẽ...không ngu 
như vậy. Con sẽ mua cái này á, con sẽ mua cái kia á... 


Tony nói: Thôi con đi vê` giùm, dượng bữa nay bị lây bệnh "toán lớp 
1" của mâ ˆy đứa rô `¡ nè. Dượng bán phân cứ 5 phút lãi được 5o ngàn 
đô ng, nãy giờ con lâ“y của dượng 1o phút tương đương 100,000 
đô ng, tức 5 USD, cả ly cà phê Starbueks chứ ít gì. 


Thôi. Xin người hãy đi đi. Hãy để tôi bán phân. Tôi không ngu. Tôi 
không ngu. 


https://thuviensach.vn 


https://thuviensach.vn 


~ X Ñ 2 
Nỗi lòng Bồ Đề Sư Tổ 
Các bạn trẻ trong CLB con dượng thân mê“n, 


Tô“i nay, dượng sẽ kế cho các bạn nghe 1 câu chuyện kinh điển. 
Chă  c các bạn đê `u coi qua bộ phim Tây Du Ký. Mở đâ `u bộ phim là 
hình ảnh con khi Thạch Hâ `u được trời đâˆt sinh ra, rô `¡ một hôm, 
Thạch Hâ u từ bỏ Hoa Quả Sơn, chèo thuyê `n đi tìm sư học đạo. Gặp 
thâ y Bô` Đê`, con khi được đặt cho cái tên Tôn Ngộ Không. Cũng 
nhờ chút sáng dạ (khi canh ba vào hâ u thâ y khi thâ y gõ trên đâ`u 
3 cái) mà được thâ `y ưu ái dạy cho 72 phép biê“n hoá thâ`n thông, 
và dặn kỹ không được tiê + lộ ra cho ai bên ngoài biê t. Trên đời 
luôn có những cái “sô ng để dạ, chê“t mang theo” nhưng Tôn Ngộ 
Không đã không nhớ lời thâ `y, một lân cao hứng đã mang phép 
thuật ra biê“n hóa cho bạn đô ng môn xem. Khi Bô` Đê` Sư Tổ biê't 
được, đã hê“t sức tức giận và đuổi đi. Trước khi đi, ông nói với Tôn 
Ngộ Không một yêu câ u duy nhâÍt, là nê“u sau này có ai hỏi, thì 
đừng bao giờ nhă  c tên ông. 


Và mọi người đê u biê“t chuyện gì đã xảy ra sau đó. Việc Tôn Ngộ 
Không đại náo Thiên Cung, tưởng như không có ai chê“ ngự được, 
nhưng các bạn ạ, trên đời, cao nhân ăˆt có cao nhân trị. Phật Tô đã 
trừng phạt Tôn Ngộ Không, bă“t giam dưới núi Ngũ Hành suô ˆt soo 
năm. Sau đó, tưởng là phục thiện theo Đường Tăng đi thỉnh kinh, 
tuy nhiên, bên cạnh những phẩm chât tô“t đẹp, Tôn Ngộ Không vẫn 
còn nhiê u cái thói hư tật xâ“u...như người đời vẫn có, nên vòng Kim 
Cô phải bị đeo trên đâ `u. Cứ mỗi lâ `n sai phạm, thì vòng kim cô kia 
lại siê“t chặt vào. Đó là ký luật, là chê“ tài...mà mỗi người phải có, 
phải tự tạo VÒNG KIM CÔ cho mình. Nê“ˆu không có nó, chúng ta sẽ 
đễ rơi vào trạng thái vô ký luật, tự tung tự tác... 


https://thuviensach.vn 


Rô ¡ trên đường đi thinh kinh, có một lân đánh thua yêu quái, Tôn 
Ngộ Không quay vê` trường cũ nhờ thâ y giúp đỡ. Khi đê“n nơi, 
than ôi, cảnh cũ vẫn còn đây mà người xưa đã không còn. Vẫn còn đó 
con suô i, những tảng đá, rừng tre...nhưng mạng nhện đã phủ đâ y. 
Những hình ảnh học trò dập dìu luyện công, chặt tre gánh nước đã 
không còn nữa, thay vào đó là màu tang úa của thời gian. Tôn Ngộ 
Không chạy đi tìm thâ y, tuyệt vọng gọi tên sư phụ. Đáp lại chỉ là 
tiê“ng vi vu gió ngàn. Bỗng dưng, trong không trung, tiê “ng thâ `y 
văng vắng, “ta không còn là thâ y của người nữa, người hãy đi đi”. 
Chính hành động cãi lời thâ y năm xưa, chính sự ngỗ nghịch của 
mình đã khiê“n bao người liên lụy, bao thê“ hệ đã không có được 
khai tâm khai sáng nữa. Bô` Đê` Sư Tỏ, vì sai lâ m của học trò mà 
đã phải trở lại cuộc sông ân cư của một ân sĩ. Có người trách thâ `y 
sao vì một con sâu mà nô ¡ canh phải bỏ, nhưng Sư Tổ biê“t ră `ng, 
cái saI của ông là đã trao gươm báu vào tay người không xứng đáng, 
để phải hồ thẹn với đâ“t trời. Trong lúc Tôn Ngộ Không đang quậy 
nát thiên cung, thì có lẽ lòng Bô` Đê` Sư Tổ hô ˆi hận khôn nguôi. 
Ông đã chữa sai bă`ng cách đóng cửa trường và đi đâu không rõ. 
Suô ˆt các tập tiê p theo của Tây Du Ký, đã không ai còn nhă “e đê“n 
tên Bô` Đê` Sư Tổ nữa. Nhă e mà chi, khi lòng người ta đã không 
muôn nữa rô Ì. 


Giọt nước mă“t ân hận muộn màng của Tôn Ngộ Không rơi trên sân 
trường cũ, khiê“n người xem vừa thương vừa giận. Bài học của mình 
là gì? Đã mang phận học trò, trong vạn ông thâ`y, mình tìm đúng 
sư, thì hãy học đạo cho trọn. Một con người sôˆng trên đời, gánh 
trên vai bao nhiêu là quan hệ. Nghĩa vua-tôi nay là trách nhiệm một 
công dân với đâ ˆt nước, đạo cha-con, đạo thâ y trò, đạo vợ- chô ng, 
nghĩa bạn bè...Có bao nhiêu âˆy là ân tình, nghĩa tình, mình oă`n 
vai gánh nặng, trả hoài không hê“t một đời người đâu các bạn ạ. 


https://thuviensach.vn 


Đề đê“n được Tây Thiên cực lạc, đích đê“n thành công, con người 
phải trải qua râ“t nhiê `u gian truân, cám đỗ, hiểm nguy, phải chiên 
đâ“u với bao nhiêu thú dữ, yêu quái..nhưng cái khó nhâ“t vẫn 
chiê“n đâˆu và chiê“n thă“ng bản thân mình. Rào cản lớn nhâˆt để 
thành công, thành nhân chính là sự tham lam, mê muội, cô“ châ“p 
của TỰ MỖI BẢN THÂN...chứ không phải yêu quái BỀN NGOÀI 
NÀO CẢ. 


Danh sư ăt xuât cao đô`. Thâ y giỏi thì đô. đệ sẽ giỏi giang. 
Nhưng giỏi giang phải trong khuôn khổ, kỷ luật, để thâ `y còn ngâng 
mặt tự hào khi chúng ta thành công và thành nhân. Chưa có ông 
thâ `y nào trên đời mong học trò mình thâ“t bại cả. Mình nên nhớ 
điê `u đó mà răn mình. 


Đừng để như Tôn Ngộ Không kia, cứ mãi nợ thâ `y cũ. Một món nợ 
ân tình... 


https://thuviensach.vn 


Bí mật của người giàu có 


Nhiê u bạn trẻ thâ ˆy người ta khởi nghiệp, cũng lật đật mở công ty, 
nhưng chỉ được 3 bữa. Vâ“n đê` không phải là kinh nghiệm xử lý 
công việc, kiên thức chuyên môn, kiên thức quản trị hay tuôi tác, 
vâˆn đê ` là KỸ NĂNG LÀM CHỦ không có. Nên phải đẹp tiệm. 


Muô ˆn làm chủ, thứ nhâ t là phải có kỹ năng giao việc. Muôˆn có kỹ 
năng này, bản thân mình phải là người luôn chân luôn tay, luôn 
mă ˆt luôn miệng, luôn tính tính toán toán TỪ BÉ. Còn có ai làm sẵn 
cho mình vô ăn thì thua. Tony tuyến một bạn từng học câ“p 3 dân 
lập N, thi ĐH 2o điểm. Nó nói tụi con học vì thành tích của trường, 
nên ban đêm thâ `y cô kèm truy bài đê“n 11h. Bài toán vừa đưa ra, 
ông thâ y đưa ngay công thức ráp vô giải. Đê ` văn này chưa suy nghĩ 
dàn ý là đã cô giáo cung câ“p ngay 1 bài văn mẫu y chang. Nên tụi 
con mâ“t khả năng tìm kiê“m và tổng hợp thông tin. Việc ngô `i lục 
lọi trong thư viện, search trên google, đọc hâ m bà lă ng...để có 
thông tin mình câ`n LÀ KỸ NĂNG buộc phải có của người giỏi giang 
thật sự. Nên hă`ng này nó lên công ty, chờ ai giao việc thì làm, 
không thì ngô '¡ đâ“y, cứ mỗi 5 phút ngáp 1 cái. Thâ“y kỹ năng ngáp 
tô“ˆt quá, phòng nhân sự bèn bôí trí nó ngô ¡ ở chỗ cửa ra vào. Từ 
đó, tuyệt đô ˆ¡ không còn con ruô ¡ nào bay được vào bên trong công 
ty nữa. 


Tony quen với 4 đại lý bán phân ở 1 huyện ở miê `n Tây. Bô“n đại lý 
này từng là người giúp việc cho ông Thoàn, một người g1àu có trong 
làng. Ông Thoàn có hàng ngàn công đâÍt, hàng trăm chiê“c ghe 
hàng xáo, mây nhà máy xay gạo, quán xá trên chợ, rô `i vịt nuôi thả 
đô ng, trại nuôi gà, nuôi heo, có nhà ở Sài Gòn Câ `n Thơ...và người 
ăn kẻ ở trong nhà lên tới hàng trăm. Cứ nhậu là 4 anh này kê chuyện 


https://thuviensach.vn 


“hô ¡ xưa” với lòng biê t ơn ông Thoàn vô hạn. Sáng nào cũng vậy, 
cứ đâu 4-5h là ông Thoàn ngủ dậy, ngô ¡ trên cái ván (cái phản) 
bă ng gỗ mun, sai gia nhân làm việc. Đô“ đứa nào mà rảnh tay rảnh 
chân với ông. Hô ¡ đó thì tụi này căm ghét ông Thoàn vì bă“t làm 
nhiê u quá. Nhưng giờ nghĩ lại, thâ“y sô“ mình may mă“n. Mâˆy 
ảnh hỏi Tony chứ HAM LÀM VIỆC VÀ BIÊ“T GIAO VIỆC có phải là 
bí mật của người giàu có không? Vì sáng sáng, thâ“y ông Thoàn cứ 
nhâ“p ngụm trà vô, kêu anh A làm gà, anh B ra đă“p đâÍt, chị C 
trô ng rau, anh C chẻ củi, chị D lau nhà, chị E kiểm kho, chị F múc 
nước, anh G vô ruộng thăm lúa, anh H thu nợ...còn ông thì cộng 
cộng trừ trừ trong số đê“n khuya, suô t ngày nghĩ ra cái mới để làm 
ăn, mở rộng sản xuâÍt. Tony nói đúng rô ¡, biê“t làm việc thì bình 
thường, nhưng biê + giao việc là năng lực đặc biệt chỉ dành cho người 
râ t giỏi, không phải cái đâ u nào cũng nghĩ được việc cho người 
khác làm đâu. Càng nghĩ việc cho đông người làm thì càng tài năng. 
Đó là bí mật đâ `u tiên của người giàu có. 


Muô ˆn giao việc, phải có óc quan sát, phải biêˆt să“p xê“p công việc 
theo khả năng của từng người, QUAN TRỌNG LÀ PHẢÁI TỪNG LÀM 
TỪ VỊ TRÍ THÂT“P NHÂ“T. Nên mây ảnh nói em nói đúng quá 
Tony, ai từng làm cho ông Thoàn sau này cũng làm chủ hêt, vì quen 
luôn tay luôn chân. Tụi anh ban đâ `u cũng làm mướn làm công thôi, 
nhưng chăm chỉ và có đâ`u óc nên tích lũy được ít tiê n. Sau đó mới 
mạnh dạn mở ra làm, nhỏ trước, lớn sau. Mỗi lân nghe mâˆy đứa 
đòi khởi nghiệp mà hỏi “vôˆn đâu”, thâˆy mă “e cười dễ sợ. Các bạn 
nghe đứa nào nói vậy thì đừng có đưa tiê n cho nó. Nó đô“t hê t 
ngay. Có ông tỷ phú nào trên thê“ giới mà đẻ ra là có 1 đô'ng tiê`n 
đưa sẵn? Toàn tích cóp o xu đổi lâ“y 1 hào cả. Rô i “tiên đẻ ra 
tiê`n”, có 2 hào, 5 hào rô `i 1 tý đô la. 


Mâ y ảnh nói ở cái huyện này, ngoài tụi anh bán phần bán thuô c, 
mâ y ông chủ cây xăng, chủ xưởng gỗ, chủ xưởng sản xuâ t vỏ lãi 


https://thuviensach.vn 


(tàu ghe), chủ đại lý xi măng să t thép...đê `u là người làm công của 
ông Thoàn ngày xưa cả. Còn mâˆy đứa em tui, lúc đó ở với ba mẹ, 
bây giờ vẫn cứ nông dân nghèo. Vì nói cái gì tụi nó cũng ngại làm. 
Sáng ngủ dậy là không biêˆt mình phải làm gì ngày hôm nay. NGHĨ 
KHÔNG RA VIỆC CHO MÌNH THÌ LÀM CHỦ GÌ ĐƯỢC. 


Lúc ông Thoàn già yê“u, ông vẫn chỉ đạo công việc nên nhà cũng còn 
khá giả, nhưng khi ông mâÍt đi thì mọi thứ cũng châ“m hê Ít. Cái đở 
của ông Thoàn là, dù chỉ đạo và sai việc các người làm râÍt tô t, 
nhưng lại không cho con cái ông động chân động tay vào việc gì. Gia 
tài chia xong, mâ ˆy đứa con quản lý không nổi vì không nghĩ ra việc 
cho người khác làm, rô ¡ người làm bỏ đi hê“t. Mâˆy đứa con phải 
bán vàng, rô ¡ bán đâ 't, bán cơ sở làm ăn...thậm chí lâ“y đồ cỗ trong 
nhà ra bán. “Nhà từ đường” là cái cuô ˆ¡ cùng tụi nó bán để chia nhau 
ăn. Hê ˆ† của, các con của ông Thoàn không kiê“m sô ng được vì vừa 
đở vừa lười. Mâ“y anh gia nhân cũ, giờ đã có cơ ngơi làm ăn ngon 
lành, thâ' y vậy mới nhận mâ ˆy đứa con đứa cháu ông Thoàn vô làm 
bô “c vác, coi kho, giao hàng, lau nhà lau cửa, bê“ em...Mâ ˆy ảnh nói 
vì tình nghĩa mới nhận vô chứ năng suâ“t làm việc tụi nó chỉ bă `ng 
1⁄2 người khác. 


https://thuviensach.vn 


Một bếp lửa hồng 


Các bạn trẻ thường có 1 bệnh râ Ít lớn, đó là bệnh “hào hứng một 
phút”. Đọc 1 bài vê` ngoại ngữ, cũng lên khí thê“ hừng hực, cũng 
mở Youtube ra, cũng lên trung tâm... nhưng chỉ học đúng 1 buổi. 
Bữa sau vẫn ôm ipad coi tiê“p thă ng A, con B hôm nay ăn gì làm 
øì tự sướng cái gì trên FB. Đọc 1 bài vê ` khởi nghiệp, cũng hâ`m 
hâ m khí thê“, đứng lên đi thuê nhà tìm chỗ mở công ty, nhưng 
tìm 3 bữa thôi mệt, nă“ng nóng quá chạy tới chạy lui mệt. Đọc 1 bài 
vê du học, cái cũng lên công ty du học tư vâˆn, đem 1 đô ˆng giâ ˆy 
tờ vê` nhà rô ¡ quên để bụi bám lên mô “c lên meo. Đọc 1 bài vê ` 
thể dục thể thao, cái cũng đi mua cái máy chạy bộ, mua cái tạ vê ` 
đây lên đầy xuô ng đúng 2 lâ`n. Rô `i hê“t, mọi thứ “nguyễn y vân, 
vũ như cân”. 


Các bạn họ hàng với 2 anh Vân Nguyễn và Cân Vũ này, tìm cách 
unfriend nó. Nguyên nhân là do cái Ý CHÍ không nă `m sâu trong 
tâm khảm của bạn, nên bị giật dây thì có chút khí thê“, nhưng sức ỳ 
lớn hơn. Nhà càng khá giả, học vâˆn càng tôÍ t, tuổi càng cao thì sức 
ỳ này càng lớn. Nên vượt khó thì đễ hơn vượt sướng gâ'p nhiê`u 
lâ n. Sinh ra trong một gia đình khá giả thì đó là bâ ˆt hạnh, vì nó sẽ 
dễ dàng triệt tiêu động cơ phâˆn đâ“u. Sinh ra trong một hoàn cảnh 
khó khăn, đứng trước một sự chọn lựa quá hẹp, thì mình phải vui 
mừng. Vì đó là cơ hội. 


Giữa việc ra sân tập thể dục thể thao với ngô `i coi ca sĩ diễn viên cởi 
áo trên mạng, người ta dễ chọn cái thứ 2. Nên nhiê`u người nghiện 
ma túy, bỏ thuô “c lá...kêu từ bỏ, phân lớn không bỏ được. Cứ trả 
vê với cộng đô ng lại tái nghiện ngay. Vì bản châ“t của con người là 


https://thuviensach.vn 


“cái lười” và “thèm” bao giờ cũng hiện hữu trong tâm trí, nên phải có 
ý chí thật mãnh liệt, thì mới chiê n thă ng được. 


Đề rèn ý chí mãnh liệt này, người ta phải có chiêu. Trước một cám 
dỗ, bạn nên bặm môi, dùng răng că“n cho thật đau, đau đê“n mức 
bạn còn có thê chịu đựng được. Đứng thắng, nă“m chặt 2 bàn tay lại, 
nín thở, mă“t lườm lườm giả bộ ở trước là đô“i tượng khủng bô“ câ`n 
tiêu diệt. Hô ¡ đó Tony đi thi hùng biện trên sân khâ ˆu, cứ chuẩn bị 
lên là tay chân quíu, giọng nói lạc đi, đâ u óc nghĩ cái gì chả nhớ. 
Nhưng lúc trước mặt mọi người, mình mím môi thật chặt, căn thật 
đau (yên tâm không có chuyện chảy máu vì mình tự biê“t điê u 
chỉnh đau quá thì thôi không că“n nữa, kiểu như nhịn thở â'y, 
không sợ nhịn rô ¡ chêÍt vì chịu không nổi nữa là tự động thở cái 
phì). Lúc mình nă “m chặt tay và mím môi như vậy, hệ thâ n kinh sẽ 
được kích hoạt, máu đô `n vê` não nhiê `u, giúp mình sáng suô  t, và 
tràn đâ y ý chí. Bạn cứ thử, có thê sẽ khinh công lên tận ngọn cây 
chứ không phải chơi. Đây là bí quyê“t của vận động viên người 
Triê u Tiên mỗi khi thi đâ“u thể thao. Liê`u doping này tự nhiên 
giúp họ đạt thành tích râ ˆt cao. 


Các bạn thử áp dụng khi mình câ`n quyê“t tâm 1 cái gì đó nhé. Tay 
nă m chặt sẽ giúp bạn tay mạnh mẽ hơn. Môi mím chặt sẽ giúp đôi 
môi hô`ng hơn, đỏ tự nhiên râ“t đẹp. Bạn gái sau khi mím môi, 
mình thè lưỡi liêˆm 1 cái cho nó bóng như son, khỏi tô“n thời gian 
trang điểm. 


Mình vô cái nhà, dù biệt thự đẹp đẽ cách mâ ˆy, thâ ˆy bê“p núc lạnh 
lẽo, bạn có ớn không? Bạn dù có tài giỏi xinh đẹp cách mâˆy, mà 
không có lửa nhiệt tình, thì cũng như cái biệt thự hoang văˆng kia. 
Bạn có thâ“y những ngôi nhà tranh, những ngôi nhà gỗ dù bé nhỏ 
nhưng vẫn âˆm cúng vì có 1 bê p lửa hô ng? 


https://thuviensach.vn 


Mình có một cuộc đời thôi, đừng có tro tàn bê“p lạnh. Dù ngoài kia 
lạnh lẽo, lòng người quyê“t tâm thì vẫn rực lửa. “Ngoài phô“ mùa 
đông, đôi môi em là đô“ˆm lửa hô `ng”. 


https://thuviensach.vn 


Chuyện thăng Kiên 


Hô ` đi học, Tony nghe tuyển “nhân viên bán hàng” là đội ngược. Vì 
tưởng tượng cảnh mô` hôi mô ` kê chạy xe máy ào ào trên đường, 
phía sau là thùng hàng, vô năn nỉ chỗ này chỗ kia, có khi bị đuôi. 
Rô ¡trong giao tiê“p, cái thê“ người bán bao giờ cũng thâ“p hơn 
thê“ người mua, nó bảo con trâu màu vàng cũng dạ “vàng quá”, vì sĩ 
điện ít ai chịu làm nghê_` bán hàng. Rô `¡ bị ép doanh sô“, một tháng 
phải bán được bao nhiêu sản phẩm, còn không thì phải nghỉ, nên 
công việc cũng sẽ áp lực hơn, chỉ thích ngô ï văn phòng máy lạnh 
cho sướng. 


Nhưng Tony ngô `i suy nghĩ lại, mình dưới quê lên, trên răng dưới 
dép, học kinh tê“ ra trường có nghê` ngỗng gì đâu, nê“u làm nhân 
viên ngô '¡ máy lạnh thì tích lũy đê“n bao giờ. Nê“u là con gái thì 
thôi kiê“m thă `ng chô`ng nào chịu khó, chăm chỉ việc nhà việc cửa 
giao cho nó cày, trong khi mình là đàn ông con trai, thì câ`n phải 
vững vàng vê ` tài chính. 


Nghĩ vậy nên một ngày kia Tony mới đăng báo tự quảng cáo. Bạn bè 
một sô“ đứa câ`m tờ báo có hình Tony ở mục Người Tìm Việc mà 
cười khinh bỉ, nói nhục vậy mày. Tony thâˆy chả nhục gì, sức lao 
động của mình là hàng hóa, phải quảng cáo đề tiê“p cận với nhiê`u 
khách hàng chớ. Đúng như dự đoán, họ gọi điện mời phỏng vâ“n quá 
trời. Nhờ chị L giới thiệu mà Tony thi tuyên vào công ty làm nhân 
viên bán hàng ngay lúc nhận bă ng tô“t nghiệp. Nhờ những năm 
tháng nước mă“t nước mũi, dưới sự đào tạo kỷ luật VÔ CÙNG hà 


https://thuviensach.vn 


khă c của ông sê p già người Nhật mà Tony mới có được ngày hôm 
nay. 


Trở lại nghê` bán hàng, đó là môi trường tô“t nhâˆt để 1 đứa ngáo 
ngơ trở nên bản lĩnh. Làm sale, mình sẽ TỰ đào tạo mọi kỹ năng, từ 
phân tích tâm lý, đê“n ăn nói, nhậu nhẹt hát hò, đàm phán thương 
lượng, tung chiêu quánh phủ đâ u...đê“n năn nỉ xuô ng nước thảo 
mai nịnh nọt. Vì bán hàng nó cực, nên thu nhập thường sẽ gô m 
lương cứng và hoa hô`ng. Lương cứng thì thường chỉ đủ sinh hoạt, 
thu nhập tích lũy là hoa hô`ng, nên sẽ là động lực thức khuya dậy 
sớm đề làm. Nhân viên bán hàng được ví như là chiên sĩ ra mặt trận 
vậy, còn hậu phương là cán bộ chứng từ, logIstic, kho bãi... 


Trâ n Quô“c Tuâ“n trong Binh Thư Yê“u Lược có nói, cô“t yêu 
nhâ“t trong việc đánh thă“ng giặc Nguyên Mông là “quý hô` tỉnh 
bâ ˆt quý hô ` đa”, tức quân cô ˆt yê“u là sự tỉnh nhuệ chứ không phải 
là đa sô“. Công ty nào có đội ngũ quân sales tỉnh nhuệ thì đê u 
chiên thă ˆ ng. 


Nên này các bạn trẻ, dù tô“t nghiệp ngành gì, đang thâˆt nghiệp mà 
đứng trước cơ hội làm nhân viên bán hàng, đừng có ngại. Lao vô làm 
đi, sĩ diện làm gì. Thâ“t nghiệp ăn bám mới nhục chứ đi làm là 
không có cái nghê` nào cao hơn nghê` nào. 


Mình chịu cực khổ 1 thời gian sau đó ngon lành lă“m. Nhưng cạm 
bẫy thương trường cũng nhiê `u, mình giỏi giang hóa chứ đừng có ma 
lanh hóa. Các bạn cứ nhìn 1 con điê `u bay cao như vậy, là nhờ cái sợi 
dây cột dưới đâ“t. Nhiê u lúc con diê `u nghĩ, thôi că“t sợi dây đi, sẽ 
bay cao vút lên trời xanh luôn. Sợi dây đó chính là tính ký luật, 
chính là đạo đức. Mà mình không có nó, sự bay cao chỉ là “cuô“n 
theo chiê`u gió”, rơi xuô ng lúc nào không hay. Các bạn trẻ nhớ kỹ 
lời Tony đặn. DÙ LÀM GÌ Ở ĐẦU VỚI AI, đô `ng tiê`n mình làm ra 


https://thuviensach.vn 


phải là đô ng tiê n sạch, phải từ mô hôi trí tuệ của mình. Ai dạy 
khôn dạy khéo gì đó kệ họ. Thật thà chưa bao giờ là cha dại cả, trung 
thực là cái khôn ngoan nhâ“t trong mọi khôn ngoan mà con người 
có thê nghĩ ra. 


Có 1 bạn trẻ tên Kiên, người Bình Định. Hô `¡ nhỏ quậy phá gì đó mà 
bị mâ t hê“t 1 cái tai. Nó nói con ham chơi chỉ học đê“n lớp 11 đã 
nghỉ. Theo bạn bè vô nam làm công nhân xây dựng. Sau đó, nó nghỉ, 
làm nhân viên giao hàng nước đóng bình cho các nhà máy trong khu 
công nghiệp ở Dĩ An, lương 3 triệu. Sau thời gian, nó xin sê“p làm 
công việc bán hàng kiêm giao hàng. Làm quâ`n quật từ mờ mờ sáng 
đê“n khuya. Gọi tiê“p thị khăp nơi, hàng cũng ngõ hẻm gì cũng 
chạy đê“n, nửa đêm ai gọi giao nước cũng đi. Rảnh là nó đi tới tận 
nhà từng khu phô“, từng chung cư gửi card tiê“p thị vô khe cửa, nên 
1 tháng hoa hô`ng cũng được 3-4 triệu nữa. 


Lâ n lĩnh hoa hô ng đâ ` u tiên tiên nó mời Tony đi ăn, nói con hẻm 
biê“t lâ“y gì cảm ơn dượng đã chỉ đường cho con kiê“m tiên một 
cách tử tê“. Mà dượng sang trọng quá, con mang theo toàn bộ tiê `n 
của con đề dành xưa giờ luôn nè. Mình mà câ `m 1o triệu đô `ng thì 
khách sạn 5 sao nào cũng dám vô dượng há. Thâ ˆy nó ôˆm nhách, 
da mặt đen thui vì chạy suô“t ngày ngoài nă “ng, cái túi căng phô ng 
ra vì những 10 


triệu tiê`n mặt mang theo, Tony hẻm biê“t nói gì, chỉ thâ“y rưng 
rưng nước mã t. Mới nói thôi con ráng tích lũy thêm đi, cày thêm 
được khoảng 100 triệu thì dượng chỉ cho cách làm ăn, còn mua nhà 
mua cửa lâ“y vợ đẻ con nữa. 


Bữa đi ăn với nó đê n giờ cũng mâ y tháng. Bữa nay, nó gọi qua nói 


con để dành được øo triệu rô ¡ dượng, tôi dượng có vê_` Villa De 
Tony hem đề con qua gửi dượng câ“t giùm. Nó nói trên Bình Dương 


https://thuviensach.vn 


ai cũng khen con đễ thương nên mô ¡ lái nhiê `u lă“m. Con phải dậy 
từ lúc 4h, đi giao hàng từ 5h sáng đê“n 1oh đêm mới xong, tháng 
nào con cũng tích lũy được ít nhâ + 2 chỉ. 


Tony nói sao con giô ng mâ y ông bà mình ở quê dữ vậy, lâu lầu lòi 
ra 1 đô ng vàng ki ki cóp cóp... Thôi con mở 1 tài khoản, rô 1 bỏ 
tiê n vô đó đi, tự quản lý tài chính cũng là một kỹ năng. 


Hôm nay nó lên Tp mua đô ` tê“t gửi vê ` cho em nó ở quê, să “p tê“t 
rô `i. Nó ghé VP chơi, câ m theo gói trà, Tony trả lại kêu nó gửi vê ` 
quê đi, dượng ở đây đâu có thiêu. Nó ngô`i cười, gương mặt sạm 
đen vì nă ng gió, nhưng ánh mă + sáng bừng của sự quyê + tâm. 
Tony nói “con làm việc cật lực như vậy, đạo đức như vậy, kỷ luật như 
vậy...thành công là điê`u dĩ nhiên”. Thâ“y dáng nó ôˆm tong ô“ˆm 
teo đi vê. mà Tony mừng thâm, lại có một con sao biên nữa đã được 
ném trở vê ` với đại dương đề sôˆng một cuộc đời ý nghĩa...(2013) 


Tin tức cập nhật: Bạn đã thêm nghê` bán bâ“t động sản khu Mỹ 
Phước Bình Dương mâ  y tháng nay. Tiê n tích cóp từ bán nước, bạn 
đã kịp tậu cho mình 1 nê`n (150 triệu) và đã xây dựng cái nhà trọ 
nhỏ cho công nhân ở khu nhà máy Kumho gâ `n đâ y. 


Bạn kề bạn đang bán bât động sản với tình yêu và sự đam mê mãnh 
liệt. Từ sh sáng đã mò ra quán cà phê tâm sự lê la, và dă“t khách đi 
coi đâ“t, đàm phán, tham dự mọi hội chợ triển lãm để tăng cơ hội 
tiê“p thị với khách hàng đê“n tô“i mịt. 


Bạn nói, năm 2015 con sẽ gom 5 miê ng đâ t lại, đủ 7zom2 làm cái 


xưởng sản xuâ t chôi đót gì đó của quê bạn. Bạn sẽ đem người ngoài 
quê vô làm công nhân vì họ lành nghê và nhờ dượng xuâ t khâu. 


https://thuviensach.vn 


Hẻm lẽ qua năm 2015, tui đi xuâˆt khâu chổi đót? Chối đót tiê“ng 
Anh nói sao, tui đâu có biêÍt...(2014) 


Cập nhật: Bữa nay bạn lại ghé thăm Tony vì nghe dượng bị thoát vị 
đĩa đệm, mang ít lá cây gì đó. Nói con mở được xưởng sản xuâ  t rô `i, 
gia công chối cho một doanh nghiệp xuâ“t đi Â“n Độ. Nó nói bây giờ 
con có Đô-la rô `i, lễ này vê. quê làm hộ chiê“u để chuẩn bị đi Â“n 
Độ để làm đúng yêu câ `u của người ta và làm các mẫu “chối to chối 
nhỏ” đủ kiểu để tham dự hội chợ thủ công mỹ nghệ. Bạn cũng 
bã ˆt đâ `u đi học ngoại ngữ vào buổồi tô“¡, chỉ muôˆn bập bõm nói vài 
câu khi bă ˆt tay đô“¡ tác thôi. Và bạn cũng đã có người yêu, một cô 
gái người Nam Định đang học ở ĐH Bình Dương chuyên ngành kê” 
toán, nghe nói cũng biê“t vun vén làm ăn và chịu khó ghê lă“m. Đi 
học ngoại ngữ vê_ là hai đứa ngô `i bó chối tới khuya... 


Trong khi đó vẫn có nhiê u bạn trẻ ngô ¡ bó tay, bó gô 1, ăn miê t 
mà chắng chịu làm... 


https://thuviensach.vn 


Con cò của mẹ 


“Chào dượng. Con tên S, tôˆt nghiệp ĐH Kiê“n Trúc và đã đi làm 2 
năm. Nghĩ đê“n những tháng ngày đi học mà con thâˆy nao lòng. 
Thời câ“p 1 câ“p 2 con không biê“t, chứ từ câ“p 3 trở đi, 1 tháng 
riêng tiê`n học của con đã là 5 triệu. Sau bao nhiêu năm, giờ con 
kiê“m được có 5 triệu/tháng, coi như tiê `n đâ`u tư cho con lỗ nặng. 


Từ lớp 1, con đã phải học thêm đêm ngày đề vô trường chuyên câ“p 
2. Rô `i phải học bơi, học võ, học đàn, học 2 ngoại ngữ. Cứ 4h chiê `u, 
ba con trôˆn việc ở công ty, ra đứng trước công trường, câ `m gói xôi 
và hộp sữa rô ¡ chở con chạy như bay đê“n các lớp học thêm, oh30 
tô“i con mới vê` tới nhà, vô bàn ngô ¡ làm bài tập đê“n 12h mới 
được ngủ. Kiệt sức vì học nhưng con phải có thành tích để ba mẹ 
khoe với bạn bè. Con luyện toán-lý-vẽ từ năm lớp 1o, MỤC ĐÍCH 
DUY NHÂ“T LÀ đề thi ĐH nên con không quan tâm đê“n các môn 
khác, cả lớp con ai cũng vậy, đậu ĐH 1oo% chứ giờ kêu viê t đơn xin 
việc thì thua, phải search trên mạng xuô“ng rô ¡ sửa sửa lại tí chút. 
Ở trường kiê“n trúc, tiên dụng cụ học tập cao ngâ ˆt. Tô ˆt nghiệp ra, 
ngành xây dựng không còn nhiêu công trình nữa, con có việc làm là 
râ t may mă ˆn, bạn bè con thâ“t nghiệp nhiê `u, chỉ có vài đứa giỏi 
ngoại ngữ đi làm cho công ty nước ngoài, vài đứa có điê `u kiện thì đi 
du học, còn lại thì â“t ơ vạ vật. Con không nói được ngoại ngữ nào ra 
hô n, cũng chắng thích đàn hát võ thuật gì. Đam mê kiê“n trúc 
không có, các công trình vẽ ra cho khách, con còn thâˆy xâ“u nữa là. 
Hô ¡ đó con chọn kiê“n trúc vì mọi người trong nhà nói là “NGHỀ ` 
NÀY DẺ XIN VIỆC, KHÔNG AI NHẬN THÌ ĐI VẼ NHÀ CHO 
NGƯỜI TA CỮNG SÔ“NG ĐƯỢC”. Giờ con thâ“y làm gì cũng phải 
có đam mê, phải có chút tài năng mới kiê“m tiê`n được dượng ơi. 
Con chán nản toàn tập, lớp con chỉ các bạn ở tỉnh lên, nghèo nghèo... 


https://thuviensach.vn 


là điên cuô`ng làm việc, còn tụi con ở thành phô“, giờ sôˆng nhàn 
nhạt, chán òm, không có gì bứt phá. Con hàng ngày ngoài việc sáng 
ra quán cà phê ngô ¡ câ `m cái laptop, nhận việc tính toán kê“t câ“u 
cho vài ba công trình, rô ¡ tôi đi nhậu với bạn bè. Con 25 tuổi mà 
bụng bự hơn ba con nữa... ” 


Đây là một trong râ“t nhiê u thư mà TnBS nhận được. Thê“ mới 
biê“t, nhiê`u người phâ“n đâu cả đời, cho con cái lên thành phô 
“để có điê u kiện học tập” rô ¡ ép con học cái này cái kia, đâ`u tư 
kinh khủng cho con cái...nhưng không có kê“t quả. Tuổi thơ cứ mãi 
kéo dài vì phận làm con cò, con cò đã chán mà lại còn be bé. “Con cò 
bé bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ, biê“t đi đường nào?” Đi 
đường nào hả mẹ, mẹ ơi ?” 


Cách đây 2 năm Tony gặp 1 bạn kiê“n trúc sư y chang, tên H. Bạn 
nói con xuô ng Phú Mỹ Hưng làm nhà, thâ“y bà ô-sin người 
Philippines lương 1ooo USD/tháng, trong khi mình học kinh khủng 
trong 17 năm, thu nhập có 2oo-3oo USD. Bà âˆy làm lương cao gâ“p 
5 lâ n vì bà â“y biê“t tiê ng Anh. Cái con vê`. Tức quá. NÓI LÀ 
LÀM. Nă“ˆm chặt tay, mím chặt môi, con DẸP HÊ“T MỌI LƯỜI 
BIÊˆNG cô“ hữu đề LỘT XÁC. Hành trình lột xác từ CÒ thành ĐẠI 
BÀNG bă 't đâ u. 


Bạn kế “con đăng ký luyện IELTS ở một trung tâm do nhóm sinh 
viên ĐH Ngoại thương sáng lập, 5h sáng là dậy hít đâ't, chạy thê dục. 
Ngoài công việc chuyên môn, con chỉ tập trung học ngoại ngữ và 
ngoại ngữ... Sau 3 tháng, con thi IELTS được 6.o, và vay tiê`n mẹ 
đâu mâˆy ngàn đô, sang Italia để học thiê t kê“ 1 tháng” (The 
Florenee Institute of Design International, học phí 1 khóa ngă“n hạn 
1 tháng khoảng ooo Euro). Sau một tháng học, bạn nói tâ`m nhìn 
của bạn lên râˆt nhiê`u. Bạn vê` nước. Thiê “t kê“ của bạn tự nhiên 
phóng khoáng hơn, táo bạo hơn. Mạnh dạn đi ra ngoài, bạn mới 


https://thuviensach.vn 


thâˆy những công trình kiê“n trúc của phương Tây sao mà hài hòa 
quá. Sau đó, nhờ 1 đô ng môn trong khóa học này giới thiệu nên bạn 
đi học tiê“p ngành kiê“n trúc ở một thành phô“ nhỏ ở nước châu Âu 
khác, lâ`n này chỉ với 3ooo USD trong tay. Hàng ngày ngoài giờ 
học, bạn đi lang thang trong thành phô“, thâ ˆy nhà ai xâˆu xâˆu hư 
hỏng gì đó là ghi lại địa chỉ, vê` nhà viêˆt thư nói để tao sơn lại, sửa 
lại, làm cảnh quan sân vườn lại cho nha. Từ tháng thứ 2 trở đi là bạn 
dư dả tiên bạc, đi lang thang nước này nước kia du lịch. Gâ`n đây, 
nhóm của bạn vừa vẽ một công trình khách sạn ở Úc, bạn vẽ rô i gửi 
phác thảo qua, khách sửa, khách Ok thì bạn triển khai chỉ tiê“t 4D, 
tính kê“t câˆu, khôi lượng...và gửi mail cho khách là xong. Nhóm 
của bạn 5 người, giá trị bản vẽ 3oo,ooo DSD và bạn được chia 1/5. 
Bạn nói lâ n đâ`u tiên trong tài khoản có con sô“ hàng chục ngàn, 
khi đâ u óc mình phóng khoáng lên là tiê`n tự động vào. Và khi 
mình có tâ m quô“c tê“, giá trị sức lao động của mình tăng lên râ ˆt 
cao. Bạn nói, nhiêu lúc con đang ngô ¡ uôˆng ly Cappuccino 5 Euro 
(tức gân 150 ngàn đô ng) ở Paris, nhớ ly cà phê cục gạch trước 
trường kiê“n trúc, có lâ`n con căng thăng cãi nhau với chị bán hàng 
sao bữa nay giá ly cà phê lên 12 ngàn, hôm trước chỉ có 10 ngàn thôi, 
con giận không nhìn mặt chị âˆy. Rô '¡ đi phỏng vâˆn xin việc, bạn 
cùng lớp chứ vô gặp nhau là “ném cục lơ”, sợ nó giành mât suâ Ít 
việc làm của mình. Hùn hạp nhau mở công ty thì 3 ngày là cãi lộn 
giải tán vì aI cũng làm theo ý mình, không tôn trọng quy định chung 
hay tuân theo chỉ huy gì cả. 


Tony bèn nói: “Thì mâ ˆy đứa thâ“y đó. Chênh lệch có 2ooo đô ng 
mà tụi mày cũng cãi không nhìn mặt nhau. 2ooo đô ng, ra quô c 
tê“, quy Đô la là chưa tới 1o cents. Đâ `u óc nhỏ thì tâm hô `n nhỏ. 
Tâm hô `n nhỏ thì đời nhỏ. Mình chỉ tô`n tại một lâ `n trên trái đâ ˆt 
này, thử “bay lên đón mặt trời, đại bàng con hãy vút cao, qua núi 
đô ¡...” như lời bài hát “Đại bàng con”, bài hát thiê“u nhi nỗi tiê ng 
của Nga đi nhé!" 


https://thuviensach.vn 


Không rõ vì sao, trong các bài thiê u nhi Phương Tây, các nhạc sĩ 
thường lây hình tượng con đại bàng đề sáng tác... 


https://thuviensach.vn 


Chỉ đường 


Người Do Thái là dân tộc thông minh. Ngoài ra, do vị trí địa lý nă `m 
gâ n châu Âu phóng khoáng, nên dù chỉ chiê“m o.2% dân sô ˆ thê 
giới nhưng người Do Thái sở hữu phâ `n lớn của cải thê“ giới, 21/50 
giàu nhâ“t thê“ giới trên Forbes. Còn người Việt, được xem là “Do 
Thái của phương Đông” lại bị cái bệnh lớn nhâ ˆt là "tiêu nông vụn 
vặt” thịt chó lá mơ lông, nên cứ lận đận truân chuyên mãi. Nên ai 
thoát được cái â“y thì bật lên thành công mạnh mẽ. Bạn trẻ phải coi 
kỹ cái này, để muô ˆn thành công, phải thoát ra cái TIỀU NÔNG âˆy 
nhé. 


Tony cũng từng tiêu nông vụn vặt. Hô `¡ đó vô thành phô“ cũng lựa 
bạn giàu có và có cha mẹ làm ông này bà kia chơi, hòng sau này nhờ 
vả. Chơi với ai, Tony cũng tính toán coi có lợi không, cũng xuê` xòa 
với lỗi lâ m bản thân, cũng giâˆu như mèo những bí quyê“t làm ăn, 
cũng điên cuô ng bảo vệ lợi ích cá nhân, cũng ma lanh và phê + 
phây, cũng từng nói đô “i tuy chưa ăn că“p, cũng ganh ghét người 
giỏi hơn mình và khinh khi người kém hơn. Ăn cỗ thì phải giành 
phâ `n trước, lội nước thì theo sau vì đứa nào đi đâ u, nó vâp té 
trước thì mình tránh. Nên ai nói bỏ xe máy và nhà ôˆng là điên 
cuô ng phản đô/¡. Vì làm biê“ng đợi xe buýt, làm biêˆng lội bộ, sở 
hữu 1 miêˆng đâ“t sẽ hay hơn 1 cái căn hộ chung cư, câˆt nhà thì cao 
hơn nhà bên cạnh để nước mưa nó đồ sang bên đó, lâ“n ra 1 chút 
ngoài mặt tiên đường. Cái gì liên quan đê“n quyê n lợi là tranh 
giành khí thê, liên quan đê“n trách nhiệm là trôˆn tránh liê `n. 
Không tình nghĩa với ai, chỉ biê“t có mình, sau này là gia đình vợ 
con mình, anh em ruột mà tranh giành nhà thừa kê“ thì Tony cũng 
sẵn sàng vác cuô e ra chiê“n đâu. Đi ăn đám cưới là lâˆy đũa bới 
cái đùi gà trong đĩa ra, rô ¡ bỏ vào túi áo chạy ra bờ rào cho thă ng 


https://thuviensach.vn 


con đang đứng chờ. Phải làm nhanh chứ con Na nó lâ“y mâ“t, nên 
đĩa gà vừa dọn ra là 6 đôi đũa "khách mời” lao vào xới tung tóe lên. 
Đi khách sạn ngủ, bật nước chảy cả đêm cho nó "lại tiê n", vừa bật 
máy lạnh vừa mở cửa số cho thoáng, có phải tiê n của mình đâu. 
Sang nhà cô bạn, giàu có quá nên Tony tìm cách xài cho bớt giàu. 
Mâ ˆy lon bia cỗ mang ra mời, Tony bật lên hê“t dù uô “ng mỗi lon có 
1 hớp. Nhìn cổ giàu có mà lòng vô cùng khó chịu, ngô ¡ suy nghĩ mãi 
cách nào cho cô â'y bớt giàu đây? 


Nhưng sau khi đi đây đi đó, thâ ˆy cái suy nghĩ TÌU NÔNG đó sao mà 
rẻ tiê n quá, suy nghĩ miê  t vậy thì không sang trọng quý phái vê ` 
tâm hô`n được. Tony tự vả vào mặt mâ ˆy lâ `n râ“t quyê Ít liệt, mât 
1 năm thì bệnh tiểu nông bớt dâ `n và bây giờ hâ `u như mât hắn. 
Nên mới có cái page TnBS này ra đòi, chứ cách đây 1o năm, đời nào 
Tony chia sẻ miễn phí như vâ `y. Lỡ đứa nào nó đọc nó giỏi, nó giàu 
hơn mình thì sao. Ít ra cũng viêˆt bài gửi báo đề có chút tiê`n nhuận 
bút. Thay vì mua sách có bản quyê `n trong nhà sách, Tony chỉ mượn 
và photocopy để rẻ hơn vài nghìn, và khi có Ebook đọc miễn phí, ai 
có là đưa email xin liê`n. Cái gì miễn phí là tranh nhau, kiểu â“n 
ngôi đê `n nọ nghe nói may mă ˆn cho làm ăn, Tony sẵn sàng đi sớm 
từ 1h sáng, và lâ“n ngay với thă ng bên cạnh. Và để vào ngôi trường 
của Ngô Bảo Châu từng học, Tony sẵn sàng đạp cả hàng rào để vào 
nộp hô sơ, có phải hàng rào nhà mình đâu. Ngă“m đường hoa bờ 
Hô. chứ thâˆy chậu nào đẹp là lén mang vê. nhà mình, bờ hô ` 
không có hoa thì nó vẫn là cái bờ của cái hô `. Đèn đỏ mà thâ“y chú 
công an thì mới dừng vì sợ phạt, chứ không thì cứ vượt cho nhanh, 
sau đó còn quay lại chửi mâˆy người tự động dừng trước đèn đỏ là 
“đô. dở hơi”, không có ai giám sát sao không tranh thủ? Tony từng 
như thê“ và từng cười khoái trá vì thâˆy mình KHÔN hơn người 
khác. 


https://thuviensach.vn 


Tony có anh bạn, tiê“n sĩ và chủ doanh nghiệp nho nhỏ, danh vọng 
ngon lành, nhưng bệnh tiêu nông thì không hê“t. Anh bă“t vợ anh 
vừa đi làm bên ngoài (tháng kiê“m vài chaï) vừa làm kê“ toán công 
ty, vì anh sợ bọn nhân viên nó ăn. Hôm bữa cà phê với anh, anh nói 
øì chứ vụ sân bay Tân Sơn Nhâ t đời ra Long Thành là tao phản 
đô ˆ¡i. Tao muô ˆn sân bay cứ phải cạnh nhà, tiện cho tao. Mà không 
phải riêng sân bay, dự án nào mà không có lợi cho nhà tao, tao đê`u 
phản đô“i cả. Trước đây, anh ở trong khu giải toả để xây cái câ `u, 
sáng ra cả xóm ngô i cà phê chửi nói mâ“y người quy hoạch ngu gì 
ngu thê“, xây câ`u làm éo gì (nguyên văn anh nói), cứ đề thê“ cả bao 
nhiêu năm nay có sao. Rô ¡ người ta cũng kiên quyê Ít, vả lại tiê`n 
đê`n bù cũng cao nên hôm nay đi ngang cái câ u, anh nói "trông 
khang trang nhỉ". Nhà anh là nhà cuô ˆ¡ cùng tháo đỡ khỏi khu giải 
toả âÝy, vì đi sớm sợ tiê  ec. Một ngày cũng dây dưa, miễn là có lợi. 


Tony nói mình phải nghĩ cho người khác, nghĩ cho cộng đô ng thì xã 
hội mới tô t được. Anh mă“ng ngay, cộng đô ng là ai, tao nào biê ˆt 
cộng đô `ng là ai. Từ nhỏ, tao được cha mẹ tao dạy là “năˆng chiê`u 
nào che chiê `u đó”, lo cho mình và gia đình thôi, mă“e mớ gì phải lo 
cho người khác. Tao thâ ˆy bọn Singapore nó ngu quá, cả khu phô ˆ 
tự dưng đập hê t, xây cái chung cư lên có 2o% diện tích, còn 8o% là 
xây bãi đậu xe hơi và cây xanh. Tao thà đi xe máy chứ không đời nào 
chịu đập nhà rô `¡ ở chung cư cả. Tao thích văn hóa xe máy vì nó cho 
tao cơ hội giành từng em đường với đứa khác. Tao mà không đi được 
thì sẽ đâm ngang xỏ dọc, đô“ ai đi được với tao. Mày không thâˆy 
câu tục ngữ “không ăn được phá cho hôi” à. Đó là sự khôn ngoan đó 
mày ạ. 


Trong làm ăn, anh có tiê n chứ không trả nợ, ráng bịa lý do nói đô 1 


thêm 1 ngày đề có lãi suâ t qua đêm. Anh mua hê t các tên miê n 
của các công ty nôi tiê ng, kiêu tonybuoisangcom hay 


https://thuviensach.vn 


tonybuoisang.net (Tony không có sở hữu mây cái trang này, toàn 
của ai đây không rõ), giả sử Tony liên hệ thì anh hét so,ooo đô, ai 
bảo không nhanh tay lẹ mă ˆt đăng ký. Kinh doanh của anh chính là 
“đâ`u cơ”, đi xe hơi đê“n xê“p hàng mua suâ“t chung cư thu nhập 
thâ“p rô `¡ bán lại. Anh nghe ở đâu să “ˆp làm dự án là anh mua đâ 't, 
rô `¡ xây mộ giả, vì anh nói “sẽ được đê`n bù cao hơn. Các trận đá 
bóng nổi tiê“ng hay vé tàu tê ˆt là anh chen lâ“n mua vé rô `¡ rao bán 
lại chợ đen. Anh đâ u tư trí tuệ vô mâ ˆy cái này chứ không sản xuâ ˆt 
kinh doanh cái gì lâu dài vì tôn thời gian, lâu ăn, mệt. 


Hôm bữa gặp anh trong khu vui chơi trẻ em Kid City, Tony thâˆy 
anh đứng dưới cái máng trượt, con anh vừa trượt xuô ng là anh bê 
đưa lên trên cho nó tuột xuô ng nữa. Có 5-6 đứa bé cũng trạc tuôi 
con anh, xê“p hàng leo lên trên đó rô`i nhưng không có trượt 
xuô ng được vì cha con anh chiêˆm dụng mâ“t cái máng. Mâ“ˆy đứa 
nhỏ xíu không có khả năng giành lại người cao 1m75 và 8okg sừng 
sững như anh, chờ lầu quá không trượt được, khóc lóc vang dội, nói 
chú ơi đây là chỗ chơi của tụi con mà. Anh phớt tỉnh ăng-lê. Cái tụi 
nhỏ chạy xuôˆng méc cha méc mẹ, mâ ˆy người kia tới góp ý, anh nói 
cái này là của chung, tôi có quyê `n. Thê“ là các ông bô“ bà mẹ khác 
cũng lao đê“n tranh giành cho con của mình được chơi. Kid city 
biê“n thành Adult city với gương mặt lạnh tanh của những ông bô” 
bà mẹ. 


Nhưng lạ ở chỗ, nê“u ai không cho anh cái gì, anh lại chửi. Hôm bữa 
anh nói tao đang chạy xe, không biê“t đường nên mới dừng lại hỏi 
một bà ngô '¡ bán thuô'c lá. Mày biê“t bà ây trả lời sao không “tự 
tìm đi, ở đây không ai sô ng bă ng nước bọt”. Cái thể loại gì ích kỷ 
thê“, biê“t đường mà không chỉ. Tony mới nói vậy anh chỉ cho em 
con đường làm giàu của anh đi, ảnh cười há há, nói tao đầu có ngu 
mậy. Chỉ đường làm ăn cho mày đề tao hêˆt cửa làm ăn à. 


https://thuviensach.vn 


Tony nói, thì bà bán thuô“c lá cũng như anh thôi. Anh không chỉ 
đường cho người khác thì bà kia cũng vậy. 


Anh nói khác, khác, khác. Tao tức, tao tức....mày nói hay quá, tao cãi 
không lại, nhưng tao khác, tao khác. 


https://thuviensach.vn 


Hùn hạp làm ăn 


Có cô bạn làm dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp, cô nói tuI 
thâ“y các công ty mà ghép 3 chữ như ABC, tức 3 anh A,B,C hùn vôˆn 
thành lập, khoảng 1o công ty thì sau 1o năm chỉ còn 1. Tức oo% giải 
thể, trong đó có thể do kinh doanh tệ quá, và cũng có thể do công ty 
ăn nên làm ra quá. Cả 2 đê `u phải giải tán. 


Tony có anh bạn, học chung lớp cao học. Anh lớn tuổi hơn, học cao 
hiểu rộng, Tony xem như là đại ca. Sau khi rời tập đoàn xây dựng của 
Nhật với kinh nghiệm vê ` tư vâ“n xây các tòa cao ôˆe, anh mở công 
ty riêng với 1 anh bạn thân. Lúc khai trương công ty, thâ y anh bá 
vai ôm cô với anh cô đông này và nói "đây là ông anh, coi như anh 
em ruột, sô“ ng chê“t có nhau, tụi anh tin tưởng nhau 1oo%, sẵn 
sàng hy sinh cho nhau". Nói rô ` nâng ly côm cô ˆp, bia rượu phừng 
phừng, nom có vẻ yêu nhau tha thiê t. Những tưởng lúc đó ai mà 
nhào tới đánh ông cổ đông này, anh có thê rút gươm ra chiê“n đâ“u 
và có thể tử vì bă ng hữu. 


Rô ¡ công ty đê“n nay được 3 -4 năm, râ't tô“t. Năm ngoái gặp, anh 
trê` môi khi nói vê` cái anh cổ đông đó "Nó có làm gì đâu, trong khi 
tao làm chê ˆt bỏ luôn, cuôˆi năm chia tiê`n bă ng nhau. Mày thâ“y 
có điên không, có đúng không". Tony hỏi lại thê“ lúc đâ `u góp vô ˆn 
thì sao, có ràng buộc điê `u lệ thê“ nào. Ảnh nói là lúc đó nó có tiê n, 
tao có nghê `, nên mới hùn lại làm. 5o/5o. Chỉ ghi trong bản điê u lệ 
vậy thôi chứ mâ ˆy vâ“n đê ` ăn chia lợi tức, chỉ phí này nọ...không có 
nói, chưa làm ăn mà đã bàn bạc mây cái đó thâ“y kỳ lă“m. Nó vẫn 
cứ đi làm việc của nó, vẫn có lương ngon lành, trong khi tao cày 
thâ“y mẹ'. Tony hỏi vậy giờ sao, ảnh nói tao sẽ hâ“t nó ra khỏi công 
ty, yêu câ`u nó rút vô n. Công sức là của tao cả". 


https://thuviensach.vn 


Hôm nọ tình cờ gặp rô ¡ kéo vào quán nhậu, anh nói "Tao đang điên 
tiê“t. Nó không chịu rút. Nó thâ“y đang ngon ăn mà. Tao sẽ làm cho 
công ty này thua lỗ, thê“ nào nó cũng rút thôi mày ạ". Anh nói "nó 
ngu lă“m, có biê t gì đâu. Thê“ là tao chỉ đạo kê“ toán tăng chi phí. 
Vợ con tao đi chơi cũng ghi vào chi phí công tác, tao câ“t nhà thì 
hạch toán vào xây chi nhánh, đi Đà Lạt tao cũng đi máy bay, rô ï 
bã t tài xê“ chạy lên để chở tao đi vòng vòng, rô ¡ tao bay vê`, tài 
xêˆ xách xe không chạy vê. Sài Gòn. Tao suô“t ngày tiê“p khách. 
Năm nay lỗ to mày ạ, mày thâ y tao có thông minh không?". Anh 
nói “Tao đầu có bỏ trứng vô một g1ỏ, lỡ có chuyện gì tao thua thì sao. 
Nên tao rút dâ`n tiên đi góp vôˆn trong một công ty TNHH 
khác,cứ vài ngày là tao cử vợ tao sang, lục tung số sách công ty đó 
lên, coi thu chi thê“ nào. Nên thă ng giám đô“c bên đó không dám 
qua mặt". Nói rô `¡ anh cười đă “ c thă“ ng, gương mặt toát lên vẻ lanh 
lợi của 1 chủ tịch hiệp hội doanh nhân ngành Y quận X%. 


Đi trên đường vê, Tony nghĩ thâ m. Thông minh thật sao. Sao 1 
người mình từng ngưỡng mộ, từng rao giảng bao điê `u hay cho mình 
lại có suy nghĩ khôn như thê“? Giữa 2 người khôn kiểu này, có thê 
hợp tác làm ăn với nhau được không. Thê“ rô ¡ say quá, ngủ li bì, 
chăng suy nghĩ được nhiê u, cứ thê“ thời gian trôi đi. Hôm nay anh 
gọi điện rủ mình đi hội thảo, anh nói, tao làm diễn giả mày ạ, mày đi 
đi cho vui. Hỏi đê` tài gì anh, anh nói hội thảo vê ` tính Liên kê“t để 
tăng sức mạnh cho các doanh nghiệp Việt. 


https://thuviensach.vn 


Nhành cây trứng cá 


Có lâ n Tony ngô `¡ ở quán cà phê, bàn bên là 2 gia đình, một Tây 
một Việt. Mỗi gia đình đê `u có 1 em bé khoảng 2-3 tuổi, tụi nó tự 
làm quen và chơi với nhau. Bỗng dưng đứa bé con Tây vâ'p cái chân 
ghê“ và ngã sóng soài, bô“ mẹ cô bé vẫn ngô `i yên uô ng nước, chỉ 
nói động viên, thôi đứng lên đi con. Cô bé âˆy đứng dậy, phủi bụi và 
chơi tiê“p, như không có chuyện gì xảy ra. Bàn bên kia, gia đình 
người Việt nói hay nhỉ, giáo dục Tây đê ` cao tính tự lập, mình cũng 
sẽ dạy con như thê“, chứ dạy con kiểu Việt Nam riê“t nó hư hỏng 

hê t. 


Đâu khoảng 15 phút sau, tới cậu bé người Việt lại va vào cái ghê“ và 
ngã y chang. Bà mẹ của cậu, một bà mẹ trẻ đeo kính trông râÍt trí 
thức, gâ m lên với anh chô`ng “mă“t mũi anh để đâu mà không 
trông nó”, anh chô ng cuôˆng quýt chạy đê“n đỡ dậy, quay lại 
mă ˆng vợ là “có phải là con của cô không mà cô không giữ”. Bà ngoại 
hoặc bà nội gì đâ“y cũng chạy đê“n, xúm nhau đỡ cậu dậy, bà cảm 
thâ ˆy có lỗi khi thâˆy 2 vợ chô`ng vẻ mặt cau có, có ý muô n nói là 
“cháu ngã tại bà”. Thâ“y 3 người xung quanh đồ qua đồ lại, cậu bé 
bèn khóc râ't to. Ñgười bà vừa bê“, vừa dỗ dành, vừa đánh cái ghê“, 
đánh cái bàn, đánh người cha, đánh người mẹ, cứ mỗi lâ `n vung tay 
đánh thì nói “cái tội của cái ghê“ này, cái bàn này, làm em đau 
này...”. Sau khi đánh hâ`u hê“t người của cả quán, thì cậu bé mới 
cười, mới bỏ qua cái việc vừa té ngã lúc nãy. 


Tony ngô `i nghĩ. Dù văn minh phương Tây có hay, có tiên bộ cách 
mâˆy, mình nhìn thâˆy nhưng chưa chă“e là áp dụng được. Đụng 
chuyện thì vẫn cách xử lý cũ. Và đứa trẻ â“y lớn lên, mọi vâ“p ngã 
của nó, không bao giờ là do nó. Tâ“t cả mọi thâˆt bại là do ai đó, 


https://thuviensach.vn 


thậm chí do vật vô tri vô giác như cái ghê“ cái bàn...Và đê`u phải bị 
trừng trị, bị đánh, bị đỏ lỗi. 


Ở các nước châu Á, có lẽ lô“¡ giáo dục này tạo thành văn hóa chỉ trích 
người khác nhưng tuyệt nhiên không nói đêˆn mình. Giáo viên nói 
học sinh đô“t. Học sinh thì nói giáo viên dạy đở, chương trình đở. 
Giám đô “e nói nhân viên kém cỏi. Nhân viên thì chê giám đô“c 
không đủ trình. Đô ng nghiệp thì xét nét nhau, đồ lỗi cho nhau khi 
có sự cô“. Trừ mình. Hễ ai nói đê“n mình là nổi điên,vì tôi là 1 pháo 
đài bâ“t khả đê` cập. 


Có độc giả thích Tony viêˆt lă“m. Cứ 1 bài miêu tả 1 thói xâ“u của ai 
đó, thì cả trăm comment nhảy vô chê bai khí thê“. Nhưng bài nào 
tương tự như mình thì giấy nảy lên, gửi mail nói “anh không được 


” 


nói em như thê trên page, em cảm thâ y bị xúc phạm nặng nê ”. 


Tony có anh bạn tên B, vừa tô ˆt nghiệp ngoại thương vừa bách khoa, 
từng đi du học, từng làm tập đoàn nước ngoài, đang làm giám đô c 1 
công ty lớn. Có lâ`n đi hội nghị ở khách sạn Sofitel với Tony, anh 
đậu xe ở dưới, đi bộ từ via hè lên sảnh khách sạn thì anh giẫm phải 
bã kẹo chewingum (cao su). Anh chửi đậu phộng, cái bọn vô ý thức. 
Sau đó anh chạy tới bẻ 1 nhành cây (nhành cây trứng cá), cúi xuô ng 
chọt gỡ bã kẹo ra khỏi giày rô ¡ vội vã bước vào họp. Lúc họp xong đi 
ra, thì trước khách sạn, Tony thâ ˆy cây trứng cá đã trụi lũi cành, bã 
kẹo cao su vẫn trên vỉa hè, bên cạnh là 1 đô ˆng cành lá của cây trứng 
cá... 


P/S: Đăng bài này xong, Tony phải vô check mail ngay. Thê nào B 
cũng gửi email “tôi bị xúc phạm nặng nê`, tôi có ăn kẹo nhả xuô“ ng 
đâu, cái bã âˆy của ai, đê` nghị làm rõ. Tôi bận quá nên làm gì có 
thời gian dọn cái bã kẹo â“y. Cái cây bị trụi lũi â“y là do mâ ˆy đứa 


https://thuviensach.vn 


ngoài xã hội kia chứ tôi chỉ bẻ có 1 nhành. Nhiệm vụ dọn rác là của 
công ty vệ sinh, của bảo vệ khách sạn, của x, của y, của z...” 


https://thuviensach.vn 


Chuyện cái tông đài điện thoại 


Ghé thăm, thâ y từ trưởng phòng đê“n giám đô “c trong công ty của 
anh bạn đê `u là Tây hêˆt, Tony ngạc nhiên hỏi nên anh mới kẻ. Ba 
năm nay anh thuê Tây vô quản lý, dù phải trả lương cao gâ ˆp đôi. 
Ảnh cũng 6o tuổi ngoài nên khá chững chạc, trải qua nhiê `u ngóc 
ngách cuộc sô ng nên nội dung câu chuyện râ “t sâu. Từng là giảng 
viên trường du lịch, thành lập doanh nghiệp lữ hành được gâ n 2O 
năm. Anh nói Tây nó làm quâ `n quật, chiê u hê't giờ làm ra quán 
bar uô ˆng bia rô `i vê` ngủ. Mai đi làm tiê“p. Chưa kể, giao dịch 
cũng được thuận lợi hơn vì một sô“ người mă “c bệnh “sợ Tây”, khi 
giao tiê“p với đô ng chủng thì quát tháo â`m â`m nhưng đứng trước 
mặt Tây thì nhãn như con chỉ chi â“y em ạ... 


Thâ ˆy Tony tròn xoe mă “t, nên anh kẻ tiê“p. Từ lúc thành lập, cũng 
cả chục đời trưởng phòng người Việt rô `i, vô làm một thời gian là 
thành ma thành quỷ. Thuê xe, ép nhà xe không còn nước nào để 
sô ng, ví dụ 5 triệu cho 1 chuyên xe đi Câ`n Thơ 3 ngày, em coi có 
ai làm được. Nhà xe bị ép quá, bèn đưa chiê“c xe cũ mèm, không 
máy lạnh, thường xuyên bị tă“t máy giữa đường. Tài xê“ mới ngáo 
ngơ thì mới chịu lương thâ“p, không biê“t đường biêÍt sá, chạy tới 
chạy lui. Họ báo công ty giá thuê tới 1o triệu, rô `i bă“t nhà xe trả lại 
5 triệu vào túi riêng. Gọi là nghệ thuật “Gửi Giá”. Nhà xe cũng ngậm 
đă “ng nuô t cay chứ không đi là có thă ng khác nó giật mâ t. Thuê 
tàu cũng vậy, vì bên này ép quá nên bên kia lây tàu cũ ra sử dụng, 
không ít lâ`n gây tai nạn thương tâm. 


Ảnh kẻ, chưa hê“t. Bữa ăn 1 triệu đô ng/bàn chứ tụi nó “ gửi giá” 


thành 2 triệu, rô ¡ lâ'y 1 triệu bỏ túi sau khi khách ăn xong. Khách 
sạn thì ép 1o% hoa hô `ng. Nên thành hệ thô “ng cạ cứng, khách nào 


https://thuviensach.vn 


cũng ép ở khách sạn đó và vô ăn nhà hàng đó. Thiê t kê“ tour tham 
quan thì ít, shopping thì nhiê `u. Một sô“ chỗ ép chi hoa hô `ng đê“n 
40% tiê n khách mua. Nhiê `u khách một đi không trở lại như dũng 
sĩ Kinh Kha qua sông Dịch Thủy, nói nước mày đâu phải thiên đường 
mua să m, giá thì măẾc gâp mây lâ`n Thái Lan mà cứ băÍt 
shoppIng hoài. Còn sales thì ăn lương bên anh chứ còn nhận làm 
cộng tác cho cả chục công ty khác. Bă“n đơn hàng này cho công ty 
này, bă n hợp đô `ng kia cho công ty kia. Nghe điện thoại thì cứ lén 
lút chạy ra chạy vô, có cả chục sim chục sô“ khác nhau. Tháng nào 
cũng đem vê` 1 hợp đô ng cho có, còn lại thì không rõ giao cho ai. 
Vâˆn đê` là tụi nó không nghĩ đó là mâ“t đạo đức, nghĩ đó là khôn 
ngoan mới chê ˆ+. 


Ảnh nói, đứa nào mới vào làm cũng như pha lê. Cái đi chơi nhậu 
nhẹt, tụi kia bày cho. Nói mày ngu quá. Có sôˆng bă ng lương hay 
hoa hô ng thì sao giàu có nhanh chóng được. Phải tham gia cuộc 
đua làm giàu, bâˆt châ“p mọi thứ. Rô `¡ từ từ bị ma lanh hóa, đê“n 
khi công ty biê“t thì đuổi việc. Ảnh nói, gân 2o năm kể từ ngày 
thành lập công ty, chưa có tiệc farewell party ( tiệc chia tay) nào vui 
cả. Nhìn ở nước ngoài, khi nghỉ việc, người ta làm tiệc chia tay bịn 
rịn. Rô ¡ hàng năm có dịp gì đó, các “khai quôˆc công thâ n” và 
nhân viên cũ tập trung vê, vui hê t biê“t. Ở Việt Nam bây giờ, ảnh 
nói ngành khác không biê“t sao, chứ ngành của anh, phâ `n lớn nhìn 
nhau bă `ng ánh măÍ“t hình viên đạn ở bữa làm việc cuô“i cùng. Sê“p 
thì nói sao bạn lại ăn cãă“p, bạn làm ở đây mà sao không hoàn thành 
nhiệm vụ ở đây, quyê `n lợi không OK thì có thể thương lượng lại chứ 
sao làm vậy. Còn họ thì gân cổ lên cãi, nói tôi mang tiên vê` cho 
công ty bao nhiêu, tôi nhớ hê“t. Nên giờ phải tìm cách lây lại. 
Khách hàng là của chung, mạnh ai nâ ˆy hưởng. 


Rô ¡ ra riêng, cùng nhau thành lập doanh nghiệp mô hình y chang 
cạnh tranh khô “e liệt. Gọi khách hàng cũ, vì chăng lâ'y gì làm quà 


https://thuviensach.vn 


bèn lôi chuyện thâm cung bí sử công ty cũ ra kể, vì đân mình ai cũng 
tò mò với văn hóa tiểu nông ăn sâu hàng thê“ hệ. Rô `¡ thêm thă“t vô 
cho nó hâ“p dẫn. Nói bà sê“p đó ngủ với tao rô 'i, đảm đang lă“m. 
Ông sê“p đó cặp với em này em kia. Rô ¡ giá mua giá bán, em làm ở 
đó sao không biê Ít, tour đó có ø triệu mà nó charge anh tới 1o triệu, 
qua em đi, em làm y chang vậy chỉ có 6 triệu thôi. Phá giá để giật 
mô ˆi cho hê Ít... 


Việc bạn trẻ ra riêng là râ“t tô ˆt cho xã hội, nê ˆu thật sự có tài năng 
và có may mă“n, vì góp phâ n làm cái bánh GDP của quô “e gia tăng 
lên. Làm chủ là ước mơ chính đáng của mọi người. Tuy nhiên, tư 
thê“ làm chủ như thê“ nào mới là đáng nói. Năm 2012, hơn 25 triệu 
khách khách đê“n Malaysia, hơn 22 triệu khách đê“n Thái Lan, 
đê“n Singapore là 15 triệu, trong khi đê“n nước mình chỉ có 7 triệu, 
dù lượng di sản và cảnh đẹp đề tham quan đê `u hơn. Anh nói, hàng 
ngàn công ty du lịch chứ chỉ có khoảng vài ba trăm công ty là có đam 
mê, có tâm với nghê`, sô“ còn lại mở ra vài tháng rô ¡ đóng cửa. 
Thê giới 7 tỷ người, mà Việt Nam thì mới nhận có 7 triệu du khách, 
thì không lo thiê“u nguô n cung, nêˆu thật sự đâ `u tư thời gian cho 
việc tìm kiêm khách. Đă ng này không, trí tuệ toàn dùng vào việc 
hướng vê` công ty cũ, coi bên đó làm gì thì phá. Rủ hê“t nhân viên 
vê `, vây cánh với nhau cạnh tranh cho sê“p cũ biê“t mặt, không rõ 
hận thù gì dữ dội vậy. Nhưng đâu vài ba tháng lại tan rã, chửi nhau 
ỏm tỏi vì ăn chia không đê `u, thă `ng này nói thă `ng kia ăn gian. 


Tony nghe mà lòng buô n. Mới hỏi anh sao không tuyển nhân sự 
câ“p cao người Việt, trả lương y chang Tây vậy. Ảnh nói cũng thử 3 
lâ n rô ¡, nhưng 1 thời gian ngă“n thì bị công ty khác săn mâ t. Thể 
loại đêˆn với mình chỉ vì tiên, thì cũng có thể bỏ mình ra đi nêˆu có 
ai đưa tiê n nhiê`u hơn. Còn mâ ˆy công ty khác, thay vì tuyên người 
mới ra trường vê` đào tạo để sử dụng, họ lại thích đi dụ dỗ nhân sự 
mâˆy công ty khác cho khỏe. Nên sinh viên tôˆt nghiệp thì hẻm có 


https://thuviensach.vn 


việc làm, mà doanh nghiệp cứ mãi đi săn bã n chứ hẻm chịu gieo 
trô ng. 


Anh nói, chưa bao giờ niê m tin giữa các doanh nghiệp với nhau lại 
đã ˆt đỏ như bây giờ. Em có thâ“y cảnh cả trăm người nhảy vô hôi bia 
trong ánh mă“t bâˆt lực của anh tài xê“ không. Em có thâˆy hàng 
ngàn người giãm đạp lên nhau đề lâ“y được 1 quả quýt, 1 nhành hoa 
đề làm lộc trên bàn thờ đức Thánh Trâ n không. Miễn là mình có, ai 
chê t mặc ai. Nhà phô“ lô nhô, ai cũng làm nhà mình cao hơn, đẹp 
hơn, sạch hơn, còn rác thì quét qua nhà bên cạnh. Đi xe máy giành 
làn, lâ“n tuyê“n, bóp còi ïnh ỏiï, chửi con này thă ng kia sao không 
nhường cho họ. Xê“p hàng thì thích chen ngang, mình phải hưởng 
trước, chen lâ“n cả với bà bâ `u, người già và trẻ em. Làm cái gì cũng 
coi có khả năng phê ˆt phây trong đó không thì mới làm. Suô ˆt ngày 
suy nghĩ chuyện trục lợi cỏn con nên dáng vóc nó dâ`n thâ“p đi và 
trí óc nó đâ n bé lại. Không dám bước hiên ngang. Đi đâu cũng sợ 
gặp người quen cũ, mặt cúi gâ`m, miệng mô `m lí nhí, đớn hèn. 


Nghe anh nói, Tony thâ“y bă“t mệt. Mặc dù gật gù nhưng trong lòng 
nghĩ khác. Chă ˆe anh này suy nghĩ tiêu cực bi quan mà nói quá, chứ 
xã hội thiê u gì người tô ˆt. Vẫn còn đó bao nhiêu con người “sô“ ng 
là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”, trung thực, hào sảng, quả cảm, 
nhân cách đẹp lung linh. Bao nhiêu người câ n mẫn làm giàu bă ng 
chính sức lực và trí tuệ của mình, vinh quang và chân chính, sẵn 
sàng buông bỏ mọi lợi ích vật chât để giữ giá tri. Chứ đâu phải ai 
cũng rẻ tiê`n như anh nói vậy. 


Thâ ˆy anh căng thăng nên Tony mới nói đùa, thôi để em tham gia 
cạnh tranh với anh cho vui nhé, em sẽ mở công ty trách nhiệm hữu 
hạn Chụp Giật. Tên tiê ng Anh là “ Grasping and Tugging Co., Ltd”. 
Có 2 thành viên góp vô“n. Chủ tịch Hội đô ng quản trị, anh Trâ `n 
Văn Chụp và phó chủ tịch, chị Lê Thị Giật. 


https://thuviensach.vn 


Ai gọi tới, tiê“p tân sẽ “Alo, dạ công ty Chụp Giật xin nghe”! 


Thôi chơi tổng đài tự động nhờ bạn nào nói giọng Huê“ lô `ng tiê“ng 
cho hay.“Cạm ơn quy khạch đã gọi đện công ty trạch nhiệm hữu hạn 
Chụp Giật. Gặp anh Chụp, bậm phím 1. Gặp cô Giật, bậm phím 2. 
Còn nệu không gặp a1 thì làm ơn cụp mạy” 


https://thuviensach.vn 


Thành đạt, thành công và thành gì nữa? 


Thông thường các email kể lễ đê `u bị admin xoá hêt, sáng nay tình 
cờ Tony vô maIll trước nên đọc được một bức thư dài của chị Bình, ở 
Nghệ An. Những dòng chị viê ˆt làm Tony thâ ˆy cay xé mă ˆt, được sự 
đô ng ý của chị, Tony xin kê lại câu chuyện trên. 


Chị có một đứa con trai, tên A. Con chị từ lớp 1 đê“n lớp 12 chơi thân 
với B, một cậu hàng xóm, cùng học chung lớp. Bô“ B làm sê“p cơ 
quan chị. A và B học râ Ít giỏi, là niê m hãnh diện của chị và bô“ B 
mỗi lâ n họp phụ huynh hay tán gẫu ở cơ quan. Chị luôn xem bảng 
điểm học bạ của 2 đứa, và lúc nào cũng ép, không được môn nào học 
dở hơn B và ngược lại, bô“ B cũng như vậy. Hai đứa trẻ chơi vô tư, 
nhưng bôˆ mẹ của chúng thì không. 


Vừa nhận được điểm thi đại học mới đây, con chị đỗ, còn B trượt. Chị 
” eon mình thi đậu đại học 
không vui bă`ng con hàng xóm thi rớt", chị mở tiệc khao râÍt lớn, 
mời hê“t thâ y cô bạn học vê` nhà. Mặc dù A phản đô“i gay gă t 
nhưng chị đã quyê t, mời hê“t cơ quan chị vê` chơi luôn, đãi 2 
suâ ˆt, trưa và tô ˆi. Dĩ nhiên là có mời B và gia đình nhưng họ không 
đê“n. 


nói tự nhiên trong lòng có cảm giác 


Chị nói tiệc diễn ra hê“t sức xôm tụ tuy con chị không vui. Cơ quan 
ai cũng chúc tụng chị, ai nâˆy hả hê vì bô“ B vô“n là một sê“p khó, 
luôn miệng nói này nói kia trong khi con mình đã trượt đại học, 
chăng ra gì. Chị ra chợ cũng vậy, gặp ai cũng kế chuyện thă ng A 
chuẩn bị đi lên Hà Nội, mua cái này cái kia cho nó mang đi. Có lâ`n 
chị gặp mẹ B cũng ra chợ mua đô`, mẹ B thâ Í y chị liê `n lâˆy nón che 


https://thuviensach.vn 


mặt. Gặp mẹ B, chị hàng thịt cũng hỏi, chị hàng rau cũng hỏi, dù 
biê“t mười mươi là B đã trượt, chỉ để cho mẹ B đau đớn hơn. 


Khi biê  t tin B trượt, bô“ B hoảng loạn, khủng bôí tinh thâ `n B gân 
như mỗi ngày. Bô“ B lên cơ quan là vô phòng riêng, không nói 
không cười với ai. Mẹ B thì đóng cửa, không sang giao lưu với hàng 
xóm. Trong nhà là tiê“ng chì chiêÍt, tiêˆng khóc than. Chị nói nội 
ngoại 2 bên cũng sang, mă ng B là đô` vô tích sự, đô ` bã đậu, nhục 
nhã cho dòng họ, và lôi A ra đề làm ví dụ. Chị nói cơn bực tức lên tới 
đỉnh điểm khi mẹ B bảo mày qua nhà thă ng A "mà đội quâ n nó", 
mâˆy người cạnh nhà nghe lén rô ¡ sang kể cho chị nghe. Chị nói 
lòng chị vui hê“t biê Ít. 


Chuyện không có gì là â m ï nêˆu không phải cách đây 2 hôm, B ăn 
că“p mâ 'y triệu đô ng và bỏ nhà đi đâu mâ“t. Bô“ mẹ B đang chạy 
đáo dác đi tìm nhưng vẫn chưa rõ tung tích. Chị tình cờ đọc được bài 
viê“t " cái chê t của Chu du" trên TnBS, vê` thói đô“ ky và cảm 
thâ“y mình có lỗi, nên viê ˆt thư kế lại cho Tony nghe. 


Tony xin phép thưa với chị như thê“ này. So sánh chưa bao giờ là 
phương pháp tô ˆt trong giáo dục. Người ta chỉ sử dụng kê“ " khích 
tướng" trong trường hợp râ t đặc biệt, nê“u không sẽ gây tác hại 
kinh hoàng. Không ai được phép làm tôn thương những đứa trẻ mười 
mâ ˆy tuổi như vậy. Giáo dục với lô“¡i so sánh, xê“p loại thủ khoa, á 
khoa, chót bảng là sai, thời phong kiêˆn với lô“¡ Trạng Nguyên, Bảng 
Nhãn, Thám Hoa, giờ văn minh rô `, sao lại vẫn lây tiêu chuẩn xưa 
đề xê p? 


Trong một lớp 4O bạn, cứ cuô ˆ¡ tháng cuô “¡ năm, giả sử bạn A đứng 
nhâ“t lớp, bạn Z đứng 40/40, thì sẽ gây ra hiện tượng A bị bệnh 
chánh, cảm thâˆy mình giỏi hơn người, sau này khó thành công, giỏi 
trong lớp đó chắng có ý nghĩa gì cả. Còn bạn Z cứ bị xê“p 40/40, 


https://thuviensach.vn 


dâ n dâ`n sẽ mặc cảm, thâ“y mình vô dụng và bỏ học. Bạn Tony từ 
câ“p 1, câ“p 2, những bạn bị xê “p loại như vậy đê `u bỏ học ở nhà nửa 
chừng đề đi gánh lúa, vì nghĩ là mình không học được. 


Ở Nhật Bản và Hàn Quô “c, mặc dù râ Ít tiên tiê“n nhưng giáo dục ở 
đây vẫn bị ảnh hưởng tư tưởng hơn thua của người phương Đông. 
Nhiê u bạn trẻ Hàn Quô“c đã phải tự tử vì không chịu nỗi áp lực so 
sánh với bạn bè, theo những tiêu chuẩn thành công gì đó của cha mẹ 
muô“n. Trong khi một đứa trẻ khác nhau là khác nhau, 7 tỷ dân trên 
quả đâ“t không ai có y hệt dâ“u vân tay, y hệt câˆu trúc gen. Đứa có 
2 tỷ nơ-ron thâ`n kinh và đứa chỉ có 1 tỷ, đứa cao đứa thâ“p, đứa 
tră ng đứa đen. Trời đâ“t đã sinh ra chúng khác nhau, hà cớ gì chỉ 
lâˆy một tiêu chuẩn đề xê“p loại? 


B không giải được bài toán đại sô“ đó nhưng nó có giọng hát thiên 
phú, nó hoàn toàn có thể kiêˆm tiên từ đó. D không hiểu vì sao phải 
đạo hàm hay vẽ đô ` thị f(x3) nhưng nó có thê chạy aokm không mệt. 
Thì hãy tôn trọng từng cá thẻ, vô n sinh ra công bă `ng dưới trời đâ“t 
này. Đừng bao gIờ so sánh chúng với alI, và chúng ta cũng vậy. Giàu, 
nghèo, thành đạt, hạnh phúc, ...chỉ là những khái niệm ĐỊNH TÍNH, 
vô tận vô cùng. Tôi có 3 tỷ là giàu nhưng anh kia nói chỉ có 1 trăm 
triệu là vương g1ả, năm sau tôi đạt được mức trên và giàu có bây g1ờ 
phải 1o tỷ. Khi mới sinh ra, 1 đứa trẻ biê“t không tè không ¡ vô 
quâ n là thành đạt. Và phâ“n đâ“u đua tranh ganh ghét người khác 
cả đời, đê“n oo tuổi mới nhận ra thành đạt cũng chỉ là tự chủ trong 
tiêu tiểu. 

Tôi là Nguyễn văn B, tôi có những giá trị riêng của tôi, "giá trị 
Nguyễn Văn B". Cái câu Tony nghe cửa miệng của nhiê u người 


"nhìn lên thì không bă ng ai, nhìn xuôˆng cũng không ai bă ng 
mình" là một triê ˆt lý hê“t sức nhảm nhí của người châu Á. 


https://thuviensach.vn 


Đường mình mình đi, mă e mớ gì cứ nhìn với ngó 


https://thuviensach.vn 


Chủ nghĩa Makeno 


Mỗi năm nước ta có 130-160 ngàn người mă “c bệnh ung thư, sô“ 
liệu được công bô” tại Hội thảo do Hội Ung thư Việt Nam tổ chức 
ngày 16/10/2014 vừa qua. Vậy là cứ mỗi năm, sô“ người mã “e căn 
bệnh “phải chê“t” này bă ` ng dân sô“ một thành phô“ nhỏ thuộc 
tỉnh. Và cứ mâ“y năm sau, dân sô“ tương đương một thành phô Í 
nhỏ như vậy sẽ bị xóa số, là người Việt với nhau, bạn có cảm thâˆy 
đau lòng? Xuô ng An Giang thăm anh Thìn, một nông dân trô`ng 
rau, Tony thâ ˆy rau mướt quá nên xin một ít, anh Thìn nói: “Cái đó 
đề că“t bán, nhà trô ng đề ăn bên này, chú ăn thì căˆt bên này”. Như 
vậy, người ta chỉ ăn sạch cho gia đình mình, còn ra chợ bán cái khác. 
Nói rô ¡ anh Thìn uôˆng ngụm café, ngô `¡ nhìn “cánh đô ng bâÍt 
tận” trước mặt, không rõ nghĩ gì. Tony xuôˆng chợ Kim Biên, thâ“y 
“hương café tổng hợp” là mặt hàng bán chạy nhâ“t. Anh Trung, chủ 
một sạp ở đây nói với Tony, mây cơ sở rang café nói, nê“u không bỏ 
cái này vô, café không dậy mùi thơm, không bán được. Rô `i chỉ vào 
mâ“ˆy thùng LAS (châÍt tạo bọt trong nước rửa chén), họ cũng mua 
cái này nữa nè em, không có LAS sao có bọt. Rô `¡ rang phải cháy 
đen cháy đỏ, bỏ bơ, nước măˆm... để có màu và đậm đà gu Việt. Mà 
nào chỉ có café. Bún phở gì cũng đâ y hóa châ t, khái niệm “bún 
thiu” không còn nữa, khi bún bây giờ đề cả tuâ `n vẫn không bị mô “c, 
bị chua... Anh nói, anh có bao giờ uôˆng café và ăn bánh bún gì 
ngoài đường đâu. Sợ lă“m. Sợ nhưng vẫn bán. Đó là việc kinh doanh 
của anh. Tony Cũng sợ, nhưng vì thèm uô“ng café vào buôi sáng nên 
phải mua café Arabica vê` tự rang tự xay, pha loãng toẹt và cảm 
thâ“y yên tâm. Mỗi lâ `n ra quán, nhìn những li café sóng sánh đen 
ngòm kia, Tony cảm thâ ˆy bâ“t an. Dù bạn bè cứ khuyên, thôi kệ, 
mă ˆt không thâ ˆy là được, cũng sô “ng có là bao. Tony đi ăn ở hàng 
miê“n gà trên phô“ Hàng Mành, do chị NÑ., một người quen, mở bán. 


https://thuviensach.vn 


Chị nói miên này chị bán cho khách, em ăn thì vô sau nhà chị nâ“u 
riêng cho. Mì chính (bột ngọt) này chị mua chợ Đô ng Xuân 50 
nghìn một cân, gà này là gà dai thải của Hàn Quô “c, chị và các con 
không dám ăn em à. Đề chị nâ ˆu riêng cho, em đẹp trai quá, chê“t 
sớm uông. Tony chợt nghĩ. Rô `¡ một ngày, anh Thìn, anh Trung, chị 
N.... đê u gặp nhau ở bệnh viện ung bướu, nă m ở ba cái giường 
trong một phòng bệnh. Cả ba đê `u ngơ ngác không hiểu vì sao, mình 
đã phòng kĩ đê“n vậy mà... Vâ“n đê` nă m ở đâu, nêˆu không phải 
nă m ở nê“p nghĩ? Nêˆu người Việt chúng ta không nghĩ cho người 
khác, không thương đô ng bào mình, thì con sô“ 160.ooo người 
mă ˆe ung thư mỗi năm ở Việt Nam sẽ không dừng lại. Ở biên giới 
Việt Trung, hàng ngày vẫn ùn ùn lê, lựu, táo, nho xanh nho đỏ, mì 
chính, bánh kẹo, hóa châ ˆt đủ thể loại... được nhập vào nước ta qua 
con đường chính thức lẫn xách tay qua biên giới. Cơ quan hữu quan 
ư, hãy nhớ có tới 3ookm đườngbiên, và hàng vạn người 
qualạibiêngiới hàng ngày. Nguyên tă c nước chảy vùng trũng, nơi 
đâu có tiêu thụ thì nơi đó có cung. Khi các tiểu thương ở chợ vẫn lâ p 
liê“ˆm nguô `n gô e xuâ“t xứ hàng hóa của họ bán, khi các nông dân 
vẫn âm thâ `m tự manh mún cứu gia đình của họ bă ng cách “trô `ng 
riêng nhà dùng”, khi các tiểu thương chỉ biêˆt “không ăn đô` mình 
bán” 
viện. Và ở Đà Lạt, nông dân vẫn đồ bỏ bă“p cải, hô `ng, cà chua cho 
bò ăn vì tư thương kinh doanh hàng Trung Quô “e có lãi hơn. Và ở 
Phan Thiê t, nông dân vẫn cứ để thanh long héo úa trên cành, vì 
“công hái còn cao hơn giá bán”. C dọc tuyê“n phô“, những người 
Việt đội nón cân mãn đây xe bán nho xanh Made in China, ghi 
xuâ“t xứ Phan Rang. Các xe tải chở khoai tây từ biên giới vẫn ùn ùn 
chạy lên Lâm Đô `ng, nơi đó các tiểu thương câ n mãn lâˆy đâ“t đỏ 
bazan trét vào, hóa phép thành khoai tây Đà Lạt. Tâ ˆt cả, đê `u gôc 
từ một nê“p nghĩ LỢI ÍCH CỦA MÔI CÁNH N. Bạn có chút lương 
tri, hãy nghĩ cho người khác, nghĩ lớn cho cộng đô ng. Vì nê u để 


thì cứ mâ y giây, cácbệnh viện ungbướu lại có một người nhập 


https://thuviensach.vn 


mặc người, thì người cũng đê mặc ta. Đọc xong bài này, bạn có suy tư 
hay cũng chỉ là makeno? 


P/S: Makeno nghĩa là “mặc kệ nó” 


https://thuviensach.vn 


Chị lái đò 


Hôm nọ, Tony đi cà phê với Mr John, giám đô“c 1 công ty ở Bình 
Dương. John nói tao phỏng vâˆ“n tuyển nhân viên, có 3 ứng viên 

đê `u đạt tiêu chuẩn. Tao chờ coi ai gửi thư cám ơn thì sẽ nhận. Dù 
sao cũng vài dòng “cám ơn đã dành thời gian phỏng vâ“n tôi” như là 
1 phép lịch sự, dù không có bă“t buộc. Chờ miêˆt hẻm thâ ˆy đứa nào 
gửi. Nên đành phải phỏng vâ ˆn tuyên tiê ˆp. 


Tony nói thôi mày khùng quá John. Tê“t Công Gô cũng không tìm 
ra. Kiê“m đứa nào mới ra trường, mặt mũi thông minh lanh lẹ, học 
trường nào cũng được, miễn là có đọc Tony Buổi Sáng thì đê`u là 
đứa khá vê` mặt tư duy và đạo đức, rô ¡ đào tạo chuyên môn, ươm 
trô ng rô ¡ hái quả. 


Nói mới nhớ. Có mỗi cái hậu thư (follow-up letter) hay thư cám ơn ( 
thank-you letter), sao ít ai biê“t. Nhiê`u bạn kém 1 chút, nhưng 
phỏng vâˆn xong, vê` nhà gửi 1 thư cám ơn. Nhờ cái thư đó mà được 
nhận vào làm. Vì hành động chút xíu đó thê hiện sự chin chu, tỉnh 
tê“, biê“t trước biê“t sau, kỹ càng, lịch sự. Doanh nghiệp thâˆy đứa 
này với tính tình dễ thương, sau này đô ˆi tác khách hàng gì cũng yêu 
mê“n mà mọi việc thuận buô `m xuôi gió. Làm cái gì cho công ty 
cũng hanh thông vì người ta có cảm tình. 


Cám ơn là cầu cửa miệng, nhưng với người mình thì ngày càng 
hiê“m hoi. Chữ cám ơn xuâ ˆt phát từ lòng biê“t ơn chân thành, là 1 
tiêu chí để đánh giá con nhà có giáo dục tô“t từ cha từ mẹ. Người ta 
cho mình cái gì, dù nhỏ xíu xìu xiu, cũng phải biê“t ơn. Còn cũng có 
thể loại đi tới nhà người ta ăn uô “ng đã đời, vê ` im thin thít. Hẻm có 
nổi cái tin nhă n “đã vê. nhà an toàn, cám ơn Tony đã cho em ăn 


https://thuviensach.vn 


bữa tô“¡ hôm nay”, thật ra cũng chỉ là thông báo đã vê ` an toàn. Đi 
công tác nước ngoài cũng vậy, lúc ra sân bay ở bên thì ôm hôn tạm 
biệt thôi là tạm biệt, nhưng vê ` nước thì hẻm có nồi cái email cám ơn 
vê sự đón tiê“p của bạn (thanks for your hospitality). Phép lịch sự 
và lòng biê ˆt ơn tô ˆ¡ thiêu này, sao ko ai dạy tụi nhỏ cả. Đề ra quô e 
tê“, người ta nói người Việt thực dụng thê“ này vô cảm thê“ kia. Lúc 
trên sông thì ngon ngọt với cô lái đò, qua sông là phủi đít cái rẹt. Vài 
bữa đi đò lại thì lại năn nỉ ỉ ôI, em chào chụy, chụy lái đò của em... 


Ngày 20/11 thì chỉ đi thăm thâ`y thăm cô lúc đang còn học lớp của 
họ, chứ học xong là quên luôn, gặp ngoài đường giương mă ˆt ê“ch ra 
nói ông này bà này nhìn quen quen. Lúc câ n xác nhận bảng điểm 
hay bă ng câ“p hay thư tiê“n cử đi xin học bồng gì đó, thì lại vác mặt 
đê“n nói cô nhớ em hem, làm là Tèo lớp cô ngày xưa nè, giả lả kế kỷ 
niệm này kỷ niệm kia. Nhiê u thâ y cô ký đại cho xong chứ chắng 
biê“t nó là ai, và nó cũng chăng câ `n gì ngoài cái chữ ký â“y. Nuôi 
mèo nuôi chó, là thú cưng, với giá trị tỉnh thâ `n là thành viên trong 
gia đình (khác gà vịt heo bò) nhưng nổi cơn thèm đạm lên là ông 
chô `ng lâˆy chày đập phát chê “+ tươi, bà vợ cạo lông rô `i bỏ vô nô `i 
luộc, 2 vợ chô ng ngô `i ăn nói sướng mô m ghê nhỉ. Cái đuôi hay 
vây này, em hâ`m em ninh với đỗ đen ăn cho bỏ. Cái tay hay bã t 
này, rựa mận nhá anh. Cái lưỡi hay liê“m chủ nè, để chụy xă“t mỏng 
làm nộm hoa chuôi. Cái tư tưởng “nhân dưỡng vật, vật dưỡng nhân” 
từ Trung Hoa đã lây lan sang biên giới, rô `¡ phát triển mạnh mẽ dưới 
hoàn cảnh đói kém ở nông thôn thời phong kiê“n, nay ở thành phô“ 
người ta lại muôn phục hưng cái hủ tục lạnh lùng âˆy, một cách vô 
cảm và vô ơn. Các bạn trẻ nên nhớ điê `u này, thâˆy mâˆy đứa ăn chó 
ăn mèo thì nói nó, nó mà không nghe thì thôi nghỉ chơi. Thể loại vô 
cảm với vật, thì cũng sẽ vô ơn với người, không nên chơi. 


Cũng có thê loại người, cả chục năm không gọi không liên hệ gì với 
bạn bè cả, lâu lâu gọi, nói tao Nguyễn Văn Tí nè, bạn lớp 7 của mày 


https://thuviensach.vn 


nè, nhớ hông nhớ hông. Thì y như là: 1-mượn tiê`n, 2- mời đám 
cưới, 3- nhờ vả gửi con gửi cháu. Tony gặp thẻ loại này là từ chô/i 
thăng, nói cho mày mượn tiê n rô ¡ sao lâˆy lại được. Hồng lẽ chục 
năm sau mày lại xuâˆt hiện rô ¡ trả? Nó giận dỗi, nói mày không coi 
trọng bạn học gì cả. Bạn học là cái gì đâu, chăng qua trời xui đâ“t 
khiê“n sao đó mà hô `i đó ngô `i chung với mày 1 lớp vậy thôi chứ gì 
mà ghê vậy. Tony nghĩ dù là bạn gì cũng vậy, phải có tình có cảm, có 
gặp gỡ với nhau, giao lưu với nhau, chứ chỉ xuâ t hiện lúc câ`n, 
biê“n mâ 't, rô `¡ lại xuâÍt hiện, thì mô“¡ quan hệ đó đề làm gì. Tô ˆt 
nhâ“t là dẹp cho xong. Mình chỉ có 24h trong ngày, đi làm hê“t 8 
tiê“ ng, ngủ hê“t 8 tiê“ng, chỉ còn có 8 tiê“ng còn lại và có tới 7 tỷ 
người trên trái đâ't này. 


Hãy dành thời gian cho người xứng đáng. 


Nhiê u người chả rõ tôn giáo mình là gì, lâu lâu đê“n chùa đê“n 
miê“u là để xin. Xin tiê `n, xin duyên, xin thi đậu, xin cho con lâ“y 
được Tèo Đô La đề con có tiên đô con xài, cho con trúng sô... toàn 
xin với xỏ, chứ giáo lý Phật pháp 1 chữ không biê't, chăng biê't cái 
miê“u đó thờ ai. Mua chim thả phóng sinh, thả cá thả rùa, trong khi 
trong tâm thì chăng bao giờ làm điê`u tô“t, chăng thương người, 
sô ng ích kỷ, chỉ biê“t cho mình, vun vén cho bản thân và gia đình 
mình, còn ai thì mặc kệ. 


Nhóm người này đê `u không thành công cả công việc lẫn cuộc sô ng 
vì thánh thâ `n và người phàm chăng ai yêu thương cái thẻ loại thực 
dụng âˆy. Có những đám cười, mời 2o bàn mà chỉ có 5 bàn là có 
khách đi, 15 bàn còn lại vã “ng hoe ruô ¡ bay qua bay lại. Thì ráng 
chịu chớ buôn bã làm gì? Sao không ăn ở như bát nước đâ `y đi, thì 
làm gì có chuyện cô dâu và chú rễ ôm nhau khóc vì lỗ chỏng gọng 
sau đám cưới? 


https://thuviensach.vn 


Ban đêm vê, ngô I1 đê m tiê n, rô 1 cãi lộn, chú rê mã ng nói tại 
em mời khách mà khách không đi, cô dâu cũng nói tại anh. Đô qua 
đô lại.. 


Rô ¡ động phòng không xong, biê“n thành động thủ. Quánh nhau 
râ mrâ m, mặt mũi sưng húp.... 


Nhưng sáng phải dậy sớm, đôi uyên ương phải dậy thật sớm, ngô `i 
ăn cho hê“t 1s phâ n thức ăn nhà hàng gói mang vê` 15 cái lâu. Má 


ƠI. 


Án muô n trào bản họng. 


https://thuviensach.vn 


Chuyện củi trẫu 


Sáng cà phê với một bạn trẻ, nó kế hô ¡ đó tôˆt nghiệp ĐH, nó có 
suâ † du học, đô `ng thời có một công ty mời vô làm. Lúc đó nó tham 
gia một diễn đàn. "Con post thông tin "mình nên đi du học hay đi 
làm”. 1o comment đâ `u tiên là nói cơ hội học bổng như vậy nên đi. 
Cái comment thứ 11 nói đi vê ` cũng thâˆt nghiệp. Rô `i comment sau 
đó nói y chang vậy. Thê“ là con phân vân. Cuô“i cùng không đi du 
học, cũng không đi làm, mà gia nhập vô đội quân anh hùng bàn 
phím. Ai chửi là con chửi. Ai khen là con nhào vô khen, dù không 
bao giờ đọc bài chính vì ớn chữ”. 


Tony nhớ, có một anh kia bị bệnh, không đi khám bác sĩ mà ở nhà tự 
tra google, tự post lên diễn đàn. Có trang web nói bệnh đó không 
nên tiêm thuô  c. Có trang nói nên uô ng kháng sinh. Trên diễn đàn, 
ông A khuyên nên dùng đông y, bà B khuyên nên mô xẻ, chị C 
khuyên nên mua dâ u nóng vê` xoa bóp. Thâ ˆy ảnh cũng cám ơn 
khí thê“. Mâˆy tháng sau không thâ“y ảnh có ý kiê“n gì trên mạng 
nữa. Hỏi ra là đã tử vong. 


Rô ¡ có bạn hỏi "có nên mở quán cà phê không”, bạn bè toàn trang 
lứa nên có kinh nghiệm làm ăn gì đâu, khuyên nó xong, hai tháng 
thì đóng cửa...để trô^n nợ. Hô '¡ đó, một khách hàng bên Srilanka 
qua đặt mua phân, Tony mời một chuyên viên ngân hàng xuô ng 
phân tích một hô 'i, cả công ty quyê t định thôi hủy hợp đô`ng, vì 
quá nhiê `u rủi ro trong thương mại. Tony vẫn kiên quyêt làm, giờ là 
khách hàng lớn, thâˆy chăng như cậu âˆy phân tích. Phân tích gì 
toàn KHÓA mọi lô ˆi đi của người khác vậy. 


https://thuviensach.vn 


Nên các bạn trẻ, muôn “cái gì, ai, ở đâu” thì có thể tìm trên mạng, 
nhưng hỏi ý kiê“n thì không nên. Họ có đủ thông tin đâu mà quyêt 
định cho mình. Học gì làm gì thì tự mình suy nghĩ kỹ, rô ¡ phán 
đoán, rô ¡ làm. Đúng thì tô Ít, sai thì chịu. Tony vô coi các web bà 
mẹ trẻ em gì đâ“y, cứ một cái post “có nên ly hôn vì chô ng lười 
đánh răng không”, thì o/1o comment là yêu câ u ly hôn ngay lập 
tức. Có post nói “có nên nghỉ việc vì ông sê“p xâˆu trai không”, thì 
8/10 comment khuyên phải nghỉ. Toàn nói “ như tôi, tôi cũng bỏ, 
cũng nghỉ”. Rô `¡i nhiê `u bạn ngây ngô nghe lời theo, bỏ chô ng, bỏ 
việc. Đám đông trên mạng tư duy lúc nào cũng tiêu cực, cái øì cũng 
nói, cũng bình luận, cũng ý kiê“n, cũng chửi bới. Chỉ có làm thì 
không được. Có đứa nào có thành tích gì đâu? 


Có dân làm ăn nào thật sự mà có thời gian tư vâ“n chuyện làm ăn 
trên mạng? Người ta lo làm không hê“t. Có chuyên gia tâm lý nào 
rảnh rỗi mà cứ vô mục Tâm Sự của mâ ˆy báo điện tử comment cho ý 
kiê“n? Toàn bọn ngáo ngơ vô công rỗi nghê ` trên đó. Những cứ vài 
ba bữa, Tony lại thâ“y “theo các bạn mình phải làm sao”. 


Hô ¡ xưa Tony cũng vậy. Tham gia một diễn đàn ô tô nhưng chia sẻ 
đủ thứ. Cái có lâ `n Tony hỏi vê` “ có nên mở nhà máy sản xuâ  t củi 
trâˆu không”. Có anh kia tên Thành, ở dưới Tiê n Giang, tư vâ“n 
nhiệt tình lă“m. Cái Tony nghe theo thôi là nghe, vì ảnh nói ảnh 
xuâ t khâu mâ ˆy lô rô i, cung không đủ câ u. Anh cho địa chỉ cơ sở 
sản xuâ“t dưới quê, nói xuôˆng tham quan, nói cứ làm đi, ảnh giúp 
cho bao tiêu sản phẩm. Mây tháng trời lo dự án, chuẩn bị xong xuôi 
hê“t, máy móc thiê“t bị nhân lực gì đâ y đủ cả, Tony quyê t định 
xuô ng tận nhà dưới Tiê `n Giang đón ảnh đi khánh thành nhà máy. 
Vô nhà, nói cho tui gặp anh Thành, bà mẹ nói “nhà tui có ông Thành 
nào đâu. Chỉ có thă ng Thành đang học lớp 8, bữa nay nó đi thi học 
kỳ chưa vê ”. Mình ngô `i chờ để hỏi, thâ ˆy nó đạp xe đi vê `, cười ha 


https://thuviensach.vn 


hả, nói “con tra google rô ¡ tưởng tượng và hướng dẫn cho chú đó, 
chứ có biê“t gì đâu chú. Con còn đi học mà”. Nó nói thêm, “tụi bạn 
lớp con đứa nào cũng lên mạng tư vâ“n hêÍ t, từ chuyện hôn nhân gia 
đình đê“n mua xe câ“t nhà. Từ đi du học hay chuyện công ty xí 
nghiệp cửa hàng, đê“n thời trang quâ n áo. Từ khám chữa bệnh gì 
rô ˆ¡i loạn kinh nguyệt că“t bao quy đâ `u đê“n bệnh tuổi già mâ ˆt ngủ 
...tụi con tư vâˆn hê“t. Thì chỉ có đám con nít trẻ trâu tụi con mới 
suô ˆt ngày lên mạng tranh cãi này nọ chứ người lớn, người ta lo làm 
ăn có ai có thời gian đâu...". Thâ ˆy mặt nó đâ `y mụn trứng cá và mới 
dậy thì vỡ giọng. 


Trời ơi. Thành ơi là Thành. Chú đâ`u tư một đôˆng tiê n trong đó 
rô `i. Bây chừ con nói vậy, chú phải làm răng? 


Nó nói chú làm răng thì đi lên gặp nha sĩ chứ sao hỏi con. Hay chú 
đăng lên mạng đi “có nên đi làm răng”, có người sẽ tư vâ n cho chú. 


https://thuviensach.vn 


Bệnh nghiện Internet 


“Chào dượng. Con tên H, 30 tuổi, “vợ con chưa có, chó mèo cũng 
không”, sự nghiệp chăng có gì ngoài lương 5 triệu/tháng. Đâ“t Hà 
thành, con chật vật mãi mới sô ng được. 


Con tô“t nghiệp một ĐH lớn ở Hà Nội, gia đình ở Sóc Sơn, cuô ï 
tuâ n con mới vê` nhà một lâ `n. Đọc bài của dượng, nhìn hoàn cảnh 
của mình, thâ“y sao nhem nhuô “e quá. Từ lúc ra trường đê“n giờ, 
con chưa biê“u cho bô“ mẹ con đô ng nào, ngoại trừ vài ba hộp 
bánh công ty cho. Hôm bữa dượng post bài chuyện thă ng Quân, 
con đọc xong mâ ˆt ngủ cả đêm, vì con không biê“t ước mơ của mình 
là gì, mình sôˆng để làm gì và mình muô“n gì. Rô `¡ đọc bài mọi học 
sinh phải viêˆt bài luận “Tôi là ai” để được vô các ĐH lớn bên nước 
ngoài, con không trả lời được. Gâ`n 1/3 cuộc đời, con chưa biê“t 
mình là ai. 


Cứ sáng, con ngủ dậy thâ'y trong người uề oải, và nghĩ việc phải 
đê“n công ty là một cực hình. Công ty con làm vê` tư vâ“n xây dựng, 
8h sáng con đê“n cơ quan bỏ cái cặp đó, bật máy lên cho người ra 
biê“t đã đê“n, tranh thủ ra ngoài làm bát bún riêu, kéo vài điê'u, vài 
côˆc chè rô ¡ vào. Con làm hành chính, ghi chép ai đi trễ vê` sớm, 
mua giây mua bìa cứng, đóng tiê`n điện nước... Có việc thì làm 1 
chút, xong chạy ra đánh cờ với bác bảo vệ. Ông giám đô “c công ty là 
bạn của bô“ con, nên con không sợ. Công ty có làm ăn được hay 
không được thì kệ nó. Nó tèo thì con xin việc khác. 


Cứ mỗi lâ n đọc gương phâ n đâ u của các bạn khác xong thì máu 


con sôi lên 1oo độ, con quyê“t chí học tập và làm ăn. Nhưng sáng 
ngủ dậy lại quên mâ“t hôm qua mình ĐỊNH QUYÊ“T TÂM CÁI GÌ. 


https://thuviensach.vn 


Mở sách học tiê “ng Anh ra thì con không biêˆt học để làm gì, con có 
đi nước ngoài đâu, có tiê`n đâu mà đi du lịch. Đê“n trung tâm ngoại 
ngữ thì con nghĩ mình già thê“ này học chung với bọn trẻ con à. Tập 
thể dục hay tập tạ tập gym thì con cũng lười nô t, con cứ đi ăn cơm 
ngoài hàng, xong vê` nhà trọ và ôm cái laptop. Trước đây thì tô 'i 
nào con cũng đi nhậu hay cà phê chém gió với đám bạn, nhưng g1ờ 
phâ`n đứa có gia đình, đứa thì ngáo ngơ, nghe nó nói 2,3 lân có 
mỗi 1 câu chuyện đâ ˆy, con chán. Bọn nó sợ chữ, không đọc dài được 
nên không biê“t gì mà nói cả, dù đê `u tô“t nghiệp ĐH hê“t dượng à. 
Thê là con lên mạng, thê“ giới ảo là cứu cánh của con. Con chơi 
game online hoặc lang thang trên mạng, đê“n 1h-2h sáng mỏi mă “t 
quá thì lăn ra ngủ. Con tham g1a ở mọi 


diễn đàn, con đọc mọi blog, mọi tin tức trên các trang chính thô“ng 
lẫn lá cải, rô i con xem phim và thu dam (đoán là “thử đâ `m”), rô `i 
con chat chit facebook với 1ooo friends-chắng biêˆt đó là ai. Cứ có 1 
thông tin nào đăng lên, con search google kiểm tra tính xác thực và 
comment cãi qua cãi lại. Như dượng viê't “cá lòng tong kho tộ”, con 
sẽ search cãi ngay là “cá lòn ton”, “kho tô” chứ không phải tộ. Con 
cũng đặt câu hỏi này câu hỏi nọ, dự án này dự án kia lên cho người ta 
tư vân, chủ yê“u đọc cho vui chứ có làm gì, mà bọn tư vâ“n con nghĩ 
chă ˆ c cũng toàn bọn đở hơi cám lợn như con cả. 


Yêu đương thì con cũng trải qua 2 mô ˆi tình, rô ¡ giờ đang FA. Nghĩ 
đê“n việc phải gặp, chiê u chuộng, đèo nhau đi ăn kem, dỗ dành 
khóc lóc giận hờn...con lười quá nên cũng chăng có tình yêu nào 
mới. Khi nào bô“ mẹ con có nhu câ `u cho con lâˆy vợ thì bôˆ mẹ con 
giới thiệu 1 cô ưng mă t trong làng là xong. 


Con ở ngoài hiê `n lành nhút nhát, nhưng trên thê“ giới mạng con có 


sô má lầ m dượng, con văng tục, bô c phét kinh là m. Trí nhớ con 
cũng tô t nên cái gì con cũng biê t, nhưng con không kiê m tiê n 


https://thuviensach.vn 


được. Sao người ta phát minh ra internet để làm gì mà con khổ quá 
vậy? Dượng biêˆt con bị bệnh gì và chữa trị ra sao hem?” 


Tony trả lời: Con dao là trung tính. Laptop, Internet, ipad, mạng xã 
hội, website, thư điện tử...cũng vậy. Nó được phát minh ra để giúp 
cuộc sô ng tô † đẹp hơn, nhưng 1 sô“ người đã lạm dụng. Giô“ng 
như con dao, nên chỉ dùng gọt hoa quả hoặc thái thức ăn. 


Ai suô“t ngày trên mạng? Chỉ có đám tỷ phú thời gian. Người ta 
đâ u tă t mặt tôi học tập, làm ăn..., thời gian đâu mà bình luận 
chuyện vĩ mô nước này nước kia trên đó? Họ chỉ online 1-2h trong 
ngày thôi, coi email và các tin tức phục vụ công việc của họ thì cũng 
đã hê t giờ. 


Cách chữa trị: Con cho ai cái laptop rô `¡ ban đêm đăng ký học lớp 
câ `u lông tennis bơi lội đá bóng võ thuật gì đi. Tham gia một CLB 
tình nguyện, ví dụ nhặt rác bờ hô`. Đăng ký một lớp học ban đêm, 
mâ ˆy lớp dạy kỹ năng hoặc tiê“ ng Ý tiê“ng Ả Rập... Tìm một cô gái 
tử tê“ để kê“t bạn (lựa cô nào biêˆt làm việc nhà và đọc sách giâ Íy, 
thể loại chỉ ôm iphone thì thôi nhé, đừng đê“n gâ n, mâ“y cô âˆy 
ngụy biện nói đọc ebook chứ dễ gì, mở ebook chứ facebook nhâ“p 
nháy là mở ra coi, nên sách giây là cái câ n phải có của cộng đô `ng 
văn hóa đọc thật sự). Cuô“i tuâ n đi đã ngoại hay cà phê ngô ¡ đọc 
sách cùng cô âˆy. Lâu lâu đi du lịch bụi thật xa, đê“n những miê`n 
quê nghèo khó. 


Mỗi sáng ngủ dậy, lâ“y tay vả vô mặt 1oo lâ`n nê“u thèm internet. 
Làm liên tiê“p trong 3 tháng. Quyê“t tâm may ra hê“t. Nghiện 
internet cũng như nghiện ma túy vậy, phải Ý CHÍ lă“m mới bỏ được. 
Nhưng làm được cái đó rô `i, thì sau này cái gì làm cũng được. 


https://thuviensach.vn 


https://thuviensach.vn 


Chuyện con nghé... 


Cách đây mâ ˆy năm, lúc đội bóng đá VN thi đâu với đội tuyên Nhật, 
Tony đọc mục thể thao, thâ'y ý kiê“n nhiê `u chuyên gia là “câ`m 
hòa với Nhật là một chiê“n thă “ng”. Đã thi đâ“u, thì thăng là 

thă “ng, mà thua là thua, không có chuyện “câ `m hòa là thă “ng” hay 
“chúng ta thua trên thê“ thă “ng”. Thê“ thă “ng là thê ˆ gì, lại sao có 
thê“ mà lại thua? Thi đâ ˆu là sòng phăng, thua thì thôi, không nên 
có tư tưởng chủ bại trước khi thi đâ“u. 


Hô ¡ xưa nghe cô giáo kể, ông vua gì đó đem con trâu to đê“n thách 
đô“, dân làng tìm cách đô“i phó bă ng cách đem con nghé ra thi. 
Con nghé thâˆy tưởng mẹ nên chui vào bụng đòi ti, con trâu kia nhột 
quá chạy mâ “t. Và kê“t luận chúng ta thă“ng một cách mưu trí và tài 
giỏi. Chuyện gì xảy ra nê“u con trâu kia không chạy mà nó húc 1 
phát vào con nghé? Chuyện đưới lũy tre làng thì kế cho vui, chứ hội 
nhập quô “c tê“ rô i, để bơi vòng chung kê Ít, các vận động viên phải 
bơi vòng loại đù trước đó phải đạt chuẩn Olympic. Không ai hạ chỉ 
tiêu để con nghé vào võ đài. Nên tự mình phải học hành nghiêm túc, 
ngoại ngữ tỉnh thông, thể dục thể thao để tướng mạo khỏe mạnh đẹp 
đẽ, đi xe buýt-hạn chê“ đi xe máy cho lưng nó thăng, ra bă“t tay 
quô c tê“ phải cao lớn ngang hàng, đọc sách văn học nhiê`u để 
gương mặt thanh tú sáng sủa... 


Nhiê u bạn trẻ thâ ˆy người ta làm thì thích, nhưng tới lượt mình thì 
sợ. Lên thành phô ˆ học thì sợ cây ngã đè. Đi phỏng vâ“n nghĩ chă “c 
rớt. Thâ y người ta đi du lịch thì ham, nhưng kêu đi thì không, nói 
sợ. Đi vùng sâu tình nguyện, sợ sô  t rét. Học kỹ sư, sợ điện giật. Làm 
cái gì cũng “chă e không được đâu”. Định kinh doanh cái gì đó, nghĩ 
một hô `¡ lại thôi, thâˆy có người làm rô ¡. Học Anh văn thì chă c 


https://thuviensach.vn 


~% 


học không vô, mặc định “không có khiêu ngoại ngữ”. Trô ng trọt 
thì sợ viễn cảnh đồ đô“ng. Chăn nuôi sợ dịch bệnh chê“t hàng loạt. 
Sản xuâÍt ra sợ không bán được hàng. Vay vô“n thì sợ áp lực trả 
không nổi. Nhìn đời bă ng ánh mă Ít lâ“m lét. Vì sợ quá. Nạt to 1 cái 
là ướt quâ `n. 


Tư tưởng chủ bại khiê“n người ta cứ lâ`n khâ `n, dùng đă `ng, rô Í¡ trí. 
Trong khi thời gian thì trôi vun vút, nào có chờ đợi al. Các bạn nên 
nhớ, không có gì là quá sớm, cũng chăng có gì là quá muộn. Khái 
niệm sớm hay muộn là do mình tự nghĩ ra và tự giới hạn cho mình. 
Vâˆn đê` là muôn hay không muô'n. Ñê“ˆu muô“n, quyê t tâm 
làm. 


Tony có anh bạn, bác sĩ, khi anh sang Mỹ định cư, anh đã 35 tuổi. 
Bên Mỹ họ không công nhận bă ng bác sĩ của mình, nên anh phải 
học lại. AI cũng khuyên anh từ bỏ, thôi làm nail cho xong. Anh 
không nghe lời ai, cứ mày mò, đánh vâ`n từng chữ tiê“ng Anh và có 
được bă ng bác sĩ Mỹ lúc 46 tuổi. Ít ai biê“t thương hiệu 7UP thành 
công sau 6 lâ`n UP thâ Ít bại. 


Có làm thì mới có sai. Sai thì sửa. Sửa rô ¡ sẽ tôˆt đẹp hơn. Người 
hay chỉ trích người khác phạm sai lâ`m thê“ này thê“ nọ, là vì họ dư 
thời gian quá. Đâu có thâˆy 1 chủ doanh nghiệp lên mạng đăng đàn 
chỉ trích cái anh gì mua Iphone bên Singapore đâu, vì họ đâ `u tă “t 
mặt tô“i ăn còn không kịp. Nên các bạn trẻ, nê“ˆu muô ˆn làm thì cứ 
làm, trong phạm vi tự mình trả giá thì cứ mạnh dạn. Bỏ vài ba chục 
triệu tiê n để dành thay vì mua smartphone, mình đem ra sản xuât 
kinh doanh thử, trường hợp xâ“u nhâÍt thì coi như đi đường rớt 
mâ“t. Sai càng nhiê u lúc còn trẻ thì khả năng thành công trong 
tương lai càng lớn. Và tuyệt đô ˆi, không chỉ trích người khác. Không 
dành thời gian cho việc lảm nhảm đó. Nê“u thèm chỉ trích quá thì 
nên tự trách mình. Nă`m gác tay lên trán suy nghĩ vê` đời mình. 


https://thuviensach.vn 


Phân tích vì sao sai, nguyên nhân, nê u cho làm lại thì mình sẽ làm 
tô thơn như thê nào. 


Nhưng phải làm, làm, làm...không sợ sai các bạn nhé. Nê u muô n 
không mã c sai lâ m, cách duy nhâ t là không làm gì cả. 


https://thuviensach.vn 


Ứng XỬ tiên nong 


Với đô ng tiê n, chúng ta không khinh cũng không trọng. Nên 
trả nó vê` vị trí là “phương tiện trao đổi hàng hóa”. Phương tiện thì 
lúc được, lúc mâÍt. Vỏ sò, tiê `n xu, tiê `n giâ Íy, tiê n gửi nhà băng... 
đê u chỉ là phương tiện trao đổi hàng hóa hàng ngàn năm nay và 
mãi mãi vê` sau. 


1. Mỗi bạn trẻ muô“n thành đạt phải xây dựng bản lĩnh trước 
tiê n. Thực tê“ có râ“t nhiê `u người trước tiê n bạc họ không mảy 
may thay đổi. Có người bản châ“t là đăng câ“p như vậy, nhưng có 
người phải qua rèn luyện mới có. Có những người bạn của Tony, cứ 
câ`n tiên là họ hỗ trợ vài ba tỉ đô `ng, chẳng hạn lúc cao điểm vào 
mùa, khi giâˆy tờ nhà Cửa của Tony đê `u nă m trong nhà băng để 
làm thê“ châ“p vay Vô^ˆn mua nguyên liệu sản xuâ t, chả còn gì để 
thê“ châ“p ngoài lòng tin. Nhưng khi có được tiê`n, dù chút xíu, 
Tony trả ngay, trả từng phâ n nêu sô. tiê n lớn quá. Và tới lượt họ 
câ`n, mình phải giúp lại, thậm chí thê“ châ“p nhà đứng ra vay để 
cho họ mượn. Có người bạn thân săp mồ mă t ở Singapore, câ`n 
vài trăm triệu, Tony să p xê“p cho mượn ngay trong tích tă c, chỉ vì 
Tony từng được người đó giúp năm triệu đô ng lúc khó khăn nhâ ˆt 
của thời sinh viên. Mang ơn và trả ơn, đó là tình là nghĩa, là ở ăn như 
bát nước đâ y. Muôˆn miễn nhiễm với sự tham lam tiê n bạc của 
người khác, thì phải nghĩ cho người khác. Các bạn cũng áp dụng tôn 
chỉ này khi quyê“t định cho ai vay mượn. Thẻ loại cá nhân chủ nghĩa, 
cái gì cũng vun vén cho bản thân họ, gia đình họ, thì phải nói 
“không”, một xu cũng không. Chỉ có những người nghĩ vê` người 
khác, hay làm việc thiện, quan tâm chăm sóc người khác thật lòng, 
mình mới cho mượn, bao nhiêu cũng cho. Đơn giản là người như vậy 
mới quí trọng tiê n của mình, mới trả lại cho mình nhanh chóng. 


https://thuviensach.vn 


Trong các quan hệ người-người, chỉ có quan hệ mẹ-Con là vô điê `u 
kiện. Duy nhâÍt, vì đứa con trong bụng tách ra thì coi như l thành 2, 
các quan hệ khác đê u dựa trên một sự đổi chác nào đó, dù ít dù 
nhiê u. Cho nên mẹ cho thì lâ“y rùi thơm mẹ một cái coi như hê“t 
nợ, các khoản tiê n khác của người khác, tuyệt đô ˆ¡ không lâ“y nê“u 
không làm cho người ta cái gì đó, kẻo mang nợ vào thân. Tiê n vào 
túi mình phải là từ mô` hôi, nước mă 't, sức lao động và trí tuệ của 
mình. "An cơm chúa, múa tô'i ngày”, chúa cho mình ăn thì mình 
phải múa cho ống coi. Người ta bao mình đi ăn năm lâ n thì mình 
phải bao lại một lâ `n. 


2. Đừng để đô ng tiê `n leo lên đâ u lên cô. Khi vay mượn của ai 
đó, mình phải có tâm niệm trả lại ngay lập tức, nhịn đói đi trả xong 
hằng vê` ăn sáng. Tập thái độ vì người khác trước mọi cái lợi của cá 
nhân mình. Khi mình vay mượn mà chưa trả được, đừng đề người 
khác đòi. Phải chủ độngliên hệ,xin khâ  t,hoặc nói thật lòng, xin gia 
hạn thêm. Đừng ngại, sĩ điện kiểu châu Á là ngại gặp mặt, cuô ˆi cùng 
mâˆt quan hệ. Mình chủ động giữ liên lạc thì chủ nợ sẽ yên tâm hơn 
là “lặn mâ ˆt tăm” như cách nhiê u người vẫn đang làm. Râ“t uông. 
Có một nhóm tình nguyện Giải cứu nông sản (tức Xuô ng nông dân 
mua nông sản khi bị đồ đô “ng để đem lên thành phô ˆ bán vào cuô ˆï 
tuân, không câ `n lợi nhuận) ở địa phương nọ, có lâ `n nhận 5o triệu 
của một mạnh thường quân để mua bí đỏ, việc xong rô ¡ nhưng các 
bạn không trả lại ngay, “để dành làm vô n kinh doanh nông sản 
khác, người ta có đòi đâu”. Nhiê u công ty có sở thích dây dưa công 
nợ, lúc vay mượn thì ngon lành,lúc trả thì “thâ' y tiê“e” cũng vì tâm 
lí này của giám đô “c hay kê“ toán trưởng. Chủ nợ phải đòi gă“t chứ 
khônglà họ đem gửi ngân hàng, dù chỉ một ngày đề có “lãi suâ ˆt qua 
đêm. Nên mới có thành ngữ “đứng cho vay, quì xuô ng đòi”. Bạn trẻ 
muô ˆn thành đạt, phải từ bỏ ngay lô“i suy nghĩ HA ĐẢNG âˆy, nêˆu 
muô'“n người ta giúp mình lân hai. Có chuyện này câ n kể. Năm 
1999, Tony có quen anh khách hàng. Anh thành lập doanh nghiệp, 


https://thuviensach.vn 


rủ người em trai đang dạy học vê ` làm cùng. Anh em đô `ng tâm hiệp 
lực, tuâ`n nào cũng chạy xe lên Lạng Sơn buôn hàng vê`, sau này 
công ty có nhà máy to vật vã, ai cũng đi xe hơi vài ba tỉ. Chuyện bă“t 
đâ `u khi người em đưa cô vợ vô làm kê“ toán. Có mâ ˆy khoản thu 
chi không rõ ràng, người anh bă “t đâ u nghi ngờ, lập tức đưa vợ 
mình vô làm phòng tài chính nhă `m kiểm soát. Ản quen nhịn không 
quen, một thời gian thì chị này phát hiện cô em dâu đã thậm thụt ý 
đô. ra một công ty mới, đem khách hàng và đánh lén hàng sang 
đâˆy bán. Rô ¡ băt quả tang, anh em to tiê ng, cãi vã nhau 
khô Í cliệt, tách thành hai công ty, cạnh tranh nhau từng đơn hàng 
một. Mỗi lâ`n giỗ cha, hai anh em cùng vê` nhưng phải chờ bên 
ngoài, cô Út nhă“n tin: “Anh cả thă“p hương xong và vê` rô ï” thì 
anh hai mới đánh xe vô nhà. Người mẹ ngô ¡ buô n, khóc miê Ít, 
mỗi lâ n Tony tới thăm là ước ao “giá ngày xưa thă ng cả đừng kêu 
em nó vào làm”. Đê“n lúc mâ t, người ta phát hiện cả xâ“p đô la mới 
toanh bà khônghê` đụng đê“n, kế cả bào ngư vi cá yê“n sào nhân 
sâm hai anh em mang sang tặng châ t đôˆng trong phòng ngủ. Vì 
cái bà câ `n là tình yêu thương, cái đã không mua được bă 'ng tiê n. 
Sức mạnh tình cảm của một người mẹ không chiê“n thă “ng được sức 
mạnh lòng tham của hai đứa con, nay lại thêm hai cô con dầu cũng 
“cứ thâ y hơi đô`ng thì mẻ. Trước sức mạnh đô `ng tiê`n, anh em 
ruột trở thành đô ¡ thủ không đội trời chung. 


Ông danh nhân gì đó nói, chỉ có hai thứ người ta không mua được 
bă ng tiê `n là sức khỏe và tình yêu. Người ta sẽ không nhận ra điê u 
này đê“n khi mă “e phải bệnh nan y. Người ta không biê“t người ta 
đê“n với mình vì lí do gì cho đê“n khi sa cơ lỡ vận. Kẻ thù hôm nay, 
ngày mai có thê là bạn bè và ngượclại. Vìkhông có bạn hay thù vĩnh 
viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, nên đừng sợ mâ“t một quan hệ trong 
làm ăn, ngày mai câ n, người ta sẽ liên hệ lại. 


https://thuviensach.vn 


Tham là phải có, nê“u không, sô“ˆng sẽ vô vị, làm việc sẽ kém 
động lực đi. Nhưng tiê`n phải do mình làm thì mới là của mình. Qui 
luật cơ bản nhâ“t của mọi qui luật là nhân quả, tức là người ta sẽ thu 
lại cái mà người ta đã cho đi trong quá khứ, và sẽ phải trả lại những 
gì đã lâ“y đi. Tâ `y Tàu gì đê u có qui luật này. Mình lâ“y của người 
ta một đô `ng, sau này mình phái trả 5-10 đô `ng, con cháu, dònghọ 
mình phải trả, khổ lăˆm. Nên bạn nào lỡ lâˆy gì của ai, từng lâˆy gì 
của aI, hãy mau mau trả lại. 


Kế nghe chuyện cuô“i, hô `¡ 2oo6 Tony có quen bạn M, vô cùng 
giỏi, làm trưởng phòng một công ty râ“t lớn.Thân thiêˆt nhậu nhẹt 
cả 2-3 năm, có lân M rủ Tony bỏ 100 triệu mua “suâ“t mua cô 
phiêˆu” của bạn. Vì công ty bạn âˆy không bán cho người ngoài, bạn 
cam kê ˆt là nê“u không cổ phâ`n hóa sau một năm thì bạn sẽ trả lại, 
có giây tờ hắn hoi. Nhưng năm sau, công ty không cô phâ`n, Tony 
cho người liên hệ 5-6 lân, M đê `u lánh mặt, email, nhă “n tin không 
trả lời. M đổi sô“ điện thoại, Tony nhờ đứa em tìm đê“n nhà đòi hai 
lâ n không được. Thâˆy mệt quá nên Tony bỏ luôn. Vì kiện tụng thì 
mâ“ˆy phí thuê luật sư, lại tôˆn thời gian, thôi thì tập trung xuâ t 
khâu, sẽ có so ngàn USD tiê `n lãi từ mâˆy container ÑNPK xuâ ˆt qua 
Trung Đông, mâÍt 100 triệu được một tỉ. MâÍt tiê n học phí để có 
được sự trải nghiệm, biê“t được gương mặt ánh mã ˆt cái miệng như 
vậy là không đáng tin. Tony mỗi lâ n mâÍt, tự nhủ là sẽ được bù lại 
cái gì đó lớn hơn, nên lòng chăng buô `n phiê`n lâu. Còn M, nghe nói 
sau này ra riêng, vật vã 2-3 năm không thành công, dù trí tuệ, kiê“n 
thức, kinh nghiệm làm việc đâ`y mình. Khởi nghiệp lân 2, lâ`n 3 
cũng thâ ˆt bại nên nộp đơn xin đi làm lại. Có lâ`n một tập đoàn lớn 
tuyển phó tổng giám đô “e, lương hơn chục ngàn đô/tháng, Tony có 
ngô ¡ hội đô ng xét tuyên vìlàm cô“ vân cho chủ tịch HĐQT Đọc 
hô` sơ CV gửi qua email, thâ“y còn hai ứng viên trong đó có M, 
chính xác cái tên â y, từng làm qua công ty âˆy nên Tony chọn bạn 


https://thuviensach.vn 


kia. Anh chủ tịch HĐQT sau khi phỏng vâ“n (ảnh sợ bỏ sót nhân 
tài), nhận xét nói gương mặt này khôn quá, mình không có cảm tình 
thì đô“i tác cũng vậy, để bạn â“y điê`u hành thì công ty sẽ khó đi 
lên. M nhận được ít phiê“u hơn nên trượt, và chắng bao giờ hiểu tại 
sao. Nhưng độc giả thì hiểu rô `¡ nhé. Quả ngọt khi cây được trô `ng 
trên đâ t lành. Người thành đạt và giàu có bê `n vữngkhi họ có sự 
trung thực, sự chính trực và không tham của người khác. Bữa Tony 
lên dự lễ nhậm chức phó tổng mới, bàng hoàng nhận ra anh là người 
quen cũ, dù Tony bữa đó mới biê“t tên anh là Q. Cách đây 14 năm, 
một người anh họ của Tony (ó chung nhà trọ) bị tai nạn giao thông 
lúc nửa đêm ở câ u Thị Nghè, chính Q là người chở anh Tony vào 
bệnh viện Chợ Rẫy câ“p cứu, dù máu me dính đâ `y chiê “c xe ô-tô 
Martiz mới cáu (giờ mới biê ˆt là lúc đó Q mới đi du học vê `). Q gọi 
điện cho Tony lên bệnh viện đề bàn giao, tiê`n viện lúc đó khoảng 
năm triệu, phải đóng tiê n đề mồ ngay. Thâ ˆy Tony quýnh quáng gọi 
điện vê` quê mượn tiê`n nên Q lắng lặng ra ngoài rút tiên ở máy 
ATM, vô đúi vào tay Tony, nói lo cho anh đi. Tony có xin sô“ điện 
thoại và địa chỉ của Q đề sáng mai lên trả lại. Q có lẽ nhìn thâˆy 
chiê “c xe máy cà tàng của Tony và đô “ng să“t vụn của ông anh, nên 
nói thôi không sao đâu, rô ¡ kiên quyê't bỏ đi. Vì quá vội lo cho anh 
nên Tony chỉ kịp chạy theo ra bãi giữ xe cúi đâ `u cám ơn, thâˆy ghê“ 
sau xe dính đâ`y máu, còn Q bình thản ngô ¡ vào ghê“ lái, gương 
mặt thản nhiên và bình an. Đàn ông đẹp phải là như vậy, thâ“y người 
hoạn nạn ra tay giúp đỡ mới là trang nam tử, mới là người văn minh. 
Máu người thì cũng sợ đâ“y, nhưng sẽ là bình thường khi lòng nhân 
ái của chúng ta lớn hơn. Tony nhìn theo bóng chiê ˆ c xe chạy xa dâ`n 
ra khỏi cổng bệnh viện, trong lòng thâ ˆy xúc động vô cùng, bâ“t giác 
nước mă 't lăn dài trên má. Đê“n bây giờ, anh em nhà Tony cứ áy 
náy, mong gặp lại một lâ`n đề trả nợ. Ai ngờ quả đâ  t thì tròn. Tròn 
lăm. Xoay tròn nhân và quả, quả và nhân. Người tô“t, người hào 
sảng trên đời hãy còn nhiê u lă“m... 


https://thuviensach.vn 


Phần II: Ở phòng chờ sân bay 


https://thuviensach.vn 


Tầm của lony (bài 18+) 


Đọc báo thâ ˆy mọi người hay nói tâm và tâ m. Tâm thì hẻm biê Ít là 
cái chi nên tạm thời Tony bàn vê ` tâ m. Tâm là gì thì cũng hẻm 
biêˆt. Search trên google chữ " tâ`m”" sẽ thâ“y nửa trang nói về ` 
tâ m nhìn và nửa trang nói vê` cá tâ m nhập lậu. Vê` tâ`m nhìn, 
hiê“m ai tâ `m nhìn xa trên 1okm, mà toàn là 2km trong sương mù, 
nên cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Với quan niệm tới đâu hay tới đó, nước 
tới chân thì nhảy, không nhảy kịp thì ướt quâ `n nên tâm nhìn được 
đào tạo chỉ có vậy. Nhiê u sinh viên chỉ biêˆt ngày mai thi môn gì 
vào.... tô “1 hôm trước, do lúc đó mới lâ“y bài ra hạc. Thi xong hôm 
sau đánh chê“t cũng không nhớ hôm trước thi môn gì, giáo viên dạy 
mình là ai. Rô `¡ cũng thành cử nhân thạc sĩ tiê“n sĩ, đứng vào đội 
ngũ trí thức. Nhưng như mình nè, trí thức gì không đọc nổi một 
quyên sách, thâ y chữ nhiê `u là nhức đâ u, ceng thẻng. Vì thiê“u 
tâm nên mới có chuyện, bạn Tony làm kỹ sư xây dựng câu đường 
liên xã, nó không tính trước được. Cứ một con đường khánh thành 
xong, sau đó nó mới nhớ là quên lă “p côˆng thoát nước. Bèn lật lên 
đề làm. Xong trải nhựa lại, vài tháng sau nó lại nhớ ôˆ1 trời, quên đi 
ngâ m cáp viễn thông rô ¡ tụi mày ơi. Tưởng được yên thân, vài 
tháng sau thì lại quên đi ngâm dây điện và lại lật lên để ngâ `m hóa 
mạng nhện....và cứ thê“ cứ thê ˆ....con đường nào cũng có thể để đạo 
diễn Châu Thỏ quay "Những nẻo đường phù sa". 


Giô “ng các bác nông dân bữa giá tiêu lên trô ng tiêu, bữa giá điê`u 
lên trô ng điê u, hêÍt chặt tiêu lại trô ng điê`u và ngược lại, chúng 
ta hâ u hê“t không có khái niệm định hướng nghê` nghiệp. Thâˆy 
nghê_ nào hot là đăng ký hạc, năm nay đồ xô kinh tê“, năm sau đồ 
xô hạc bưu chính viễn thông, năm sau đồ xô hạc tiê“ng Nga, tiê“ng 
Pháp, rô `¡ du khách Nhật qua đông thì đồ xô hạc tiê“ng Nhật. Đồ xô 


https://thuviensach.vn 


là động từ phố biê“n. Nên kê“t quả đâ `y xô, xài hoài hẻm hê“t. Nên 
đào tạo nghê` này chứ ra mâ n nghê` khác. Hạc ven chương ra làm 
xuâ t khẩu, tô “t nghiệp cơ khí làm ca sĩ, hạc múa thì ra làm giám 
đô ˆe, hạc sư phạm ra bán bảo hiểm, hạc bác sĩ ra bán thuô ˆc tây, hạc 
Harvard giờ vê ` bán phân. 


Bạn Tony là thợ giảng 1 trường kinh tê“ cho biê“t, một cái slide giảng 
hoài bao nhiêu năm, vì sáng dạy, chiê`u dạy, tô “1 dạy...thời gian để 
ăn còn không có, nên giờ vẫn cứ ra rả dân sô“ nước ta là 8o triệu 
người, tỷ giá trong môn tài chính vẫn là 1 đô ăn 15ooo đô ng, hay có 
giảng viên môn điện tử vẫn thao thao định nghĩa " điện thoại là một 
thiê“t bị thu nhận tin hiệu âm thanh, dùng để nghe nói" trong khi 
sinh viên ngô `¡ dưới đứa nào cũng 3G, đứa lo chát, đứa lo ngủ, đứa lo 
chơi game, ông nói gì nói kệ ông, toàn mâ ˆy cái bâˆm google 1 phát 
ra ngay, có mặt ở lớp với lý do duy nhâ  t là bị điểm danh,vì vă “ng 3 
bữa câˆm thi. Trong khi hạc là phải có đam mê, thâ `y cô phải cạnh 
tranh với nhau, ai dạy hay thì sinh viên theo hạc chứ mă“c mớ gì 
phải điểm danh, nó bỏ tiê`n ra mà nó không hạc thì kệ nó. Cứ bă“t 
vê. nhà đọc 2 chương đó, lên lớp tui coi danh sách gọi tên, Trâ n 
Văn Tèo, không đặt được câu hỏi mời ra khỏi lớp. Vậy là nó sợ, ở nhà 
đọc sách thâ“y mẹ luôn. Lại tự tin với khả năng câ m miero phát 
biểu, tránh bệnh Parkinson trước đám đông. Nó mà đặt được câu hỏi 
á, thì phải nghiên cứu muô“n chê “t, hạc vậy mới có tâ m được. 


Tony cũng hẻm ngoại lệ. Nên không dám trách đa đa, không dám 
chê ai . Dù đã là 1 thạc sũy và chuẩn bị làm tiê“n sũy, tâ m nhìn xa 
nhâ“t của mình vẫn là mâ ˆy tiê“ng đô `ng hô` sau. Vẫn băn khoăn 
không biê't trưa nay ăn gì, bún bò hay bún riêu, cơm bà Cả hay cơm 
ông Cả. Từ 8h vào công sở là suy nghĩ cho thực đơn buổi trưa, và sau 
1h3o là băn khoăn vê` thực đơn buổi chiê`u. Làm chỉ để qua ngày 
đoạn tháng. Căng thăng nhâ ˆt là hôm nay hẻm biêÍt lâˆy cái gì của 
cơ quan, bữa thì ăn că“p thời gian đi cafe, bữa thì ăn giâ ˆy (in tài liệu 


https://thuviensach.vn 


cá nhân đem vê` nhà đọc), bữa thì ăn điện thoại (lâ“y điện thoại cơ 
quan nâ“u cháo di động với bạn bè, tiên chùa mà). Hào hứng suô t 
ngày search trên mạng xem ca sĩ A, diễn viên B. Rô `¡ bộ phim nào 
mới ra, cửa hàng thời trang nào mới mở. Đâ `u óc căng thắng và đâ `y 
lo toan...cho thí sinh X có thể bị loại khỏi chương trình giọng hát 
Việt tô ˆ¡ nay trên tivi. 


Tô ˆ¡, nêˆu không đán mă  t vào tivi và lăm lăm cái di động đề nhă“n 
tin bình chọn chuyện hát hò thì TonI sẽ lượn xe máy ởi trà chanh 
chém gió, ngô ¡ via hè uô“ng ly nước 10 ngàn và vung tay chém gió 
phâ `n phật. Hoặc vừa xem tivi vừa mở laptop, vừa ôm Iphone lên 
facebook. Sẽ nhảy vào còm men mă “ng ông D không có tâ m nhìn, 
chửi bà E vì phát ngôn ngớ ngắn, dè biu ông F nói sai vê` kinh tê“ vĩ 
mô, đăng status toàn chuyện lớn. Không có tin nào mà không nhảy 
vô comment cho được. Vì bị ức chê“, cả ngày ngô ¡ ở công ty hay 
quán cà phê rảnh quá không nói được gì, nên tranh thủ ném đá 
giâ u tay trên mạng. Bài chính chả bao giờ đọc, thâ“y chữ nhiê  u, 
làm biê“ng, chỉ đọc comment thôi. Comment qua lại rô ¡ cãi lộn, 
hẹn offline ra quánh nhau luôn. Các đê ` tài các còm men viên hay 
tranh luận rô '¡ chửi bới rô ¡ đánh nhau là " tao ăn thịt chó sao mày 
không ăn", "bảo tô `n giá trị văn minh lũy tre làng cho trí thức trong 
thời hội nhập” hay “nước Việt Nam ta - lớn hay nhỏ”. 


P/S: Đề n cái tiêu đê này, chữ Toni cũng phải là ingă n chứ hẻm 
có nổi cái y đài. Tâ m nhìn ngă“n nên cái chi cũng ngă ˆn. 


1, mà có cái cũng không đê n nỗi.... 


https://thuviensach.vn 


Trí khôn của lony 


Thời Tony tô“t nghiệp, lượng sinh viên ra trường còn ít, nên Tony và 
đô ng bọn nghĩ mình ghê gớm lă“m. Đứa nào mới rời khỏi ghê“ nhà 
trường không vậy. Nghĩ mình hạc hành thê này phải bước vào 
những tập đoàn lớn như Boeing Airbus. Kỳ vọng lớn nên vào công ty 
nào cũng thâˆy không hài lòng, ba bữa là nghỉ. Lương thâ“p nghị, 
môi trường không có nói tiêˆng Anh-nghi, sê“p xâˆu nhìn nhức 

đâ `u-nghi, đô ng nghiệp hôi nách cũng nghỉ. Một trong những đê` 
tài bọn mình lúc đó hay cafe là để nói xâ“u sê“p. Mâ“y nhóc chỉ hơn 
2o tuôi đâ `u nhưng nghĩ mình khôn, còn ai cũng ngu (ngu mà lại 
làm sê“p, chỉ đạo mình akkaa). Thường mà những ai nói người khác 
ngu muội thì chính bản thân họ chưa trưởng thành, nhă ˆc lại nhé, 
dù tuổi lớn thê“ nào, học vâ“n ra sao đê `u cũng là đứa chưa trưởng 
thành. Vì trí tuệ và vô n sô“ ng chỉ có vậy, nên thâ ˆy không giô “ng ý 
mình là khó chịu. Nhưng cũng nên thông cảm. Ai cũng cân có 1 thời 
bé đại đề lớn lên. 


Trong khi chờ những tập đoàn lớn tuyên để nói dô“i trôˆn đi phỏng 
vâˆn, việc kiê“m 1 cty tư nhân vào làm đỡ cũng là một giải pháp 
khôn. Nên đứa nào ngô `¡ nhà chờ việc thì sẽ bị đô `ng bọn chê ngu. 
Nói mày đi làm đại đi, kiê“m vài triệu tháng chơi, rô ¡ chỗ ngon kia 
đô ng ý nhận thì tìm lý do nghỉ. Nên phỏng vâ“n công ty tư nhân 
nào cũng giả bộ hứa hẹn, kiểu em sẽ gă“n bó công ty mình đê“n 
suô ˆt cuộc đời, hay em sẵn sàng bảo vệ công ty mình bă ng máu của 
em. Em ngưỡng mộ anh, em ngưỡng mộ chụy. Nhưng có chỗ ngon là 
lật đật xin nghỉ liê`n, nói gia đình em có việc, em phải vê` quê. Hay 
em phải hạc lên cao nữa. Hay em bị bệnh nhức đâ `u kinh niên, phải 
nghỉ làm để chữa. Chỉ tội mâˆy công ty tư nhân kia, họ cứ nghĩ bọn 
này nói thật, chia tay ngậm ngùi, dặn dò tùm lum, chúc em này nọ... 


https://thuviensach.vn 


Thiệt đúng ngu luôn, bước ra khỏi công ty họ mà thâˆy mă“c cười 
muô“n chê Ít. 


Trong lúc chờ mâ ˆy cái "ngon" cỡ Boeing tuyển dụng, Tony cũng xin 
việc làm đỡ với suy nghĩ thật khôn â“y. Nào công ty TNHH Hoàng 
Hôn, TNHH Lam Chiê u Tím Biê“c, nhiê u đê“n nỗi giờ chả nhớ 
hê ˆt. Công ty khá được 1 tháng, còn thông thường là 1 tuâ n. Chỉ có 
2 công ty đề lại â“n tượng nhâ“t. Công ty đâ u có sê“p nữ. Cả đám 
nhân viên mới vô suô“t ngày chê chuy â“y là ngu ngô “e, cái gì cũng 
nói ngu cho được. Chụy âˆy thì đâu có thừa nhận, ngày nào cũng 
xoen xoét cãi lại "chuy ứ chịu đâu, chuy khôn lă“m nhé...".Thê“ là 
sinh nhật của chụy, tụi nhân viên trẻ tụi mình tặng cho 1 kg muô Íỉ i 
ô“t. Thê“ là chụy vui sướng khôn xiê't, ngày nào cũng lâ“y muô ˆ1 ra 
ăn. Nhưng đâu được 2 tuâ n thì chụy kêu cả bọn vào phòng, đóng 
cửa cái râ m, bảo " Hôm qua xem tivi, có câu khâu hiệu là hãy dùng 
muôi có chứa ¡ ô“t để phòng bệnh đâ `n độn, chuy hiểu ra rô `¡ nhé. 
Mâ ˆy người nói chuy vậy sao, chuy hận mây người, chuy hận, chuy 
hận, mây người hãy đi đi "( chị này xuâÍt thân là diễn viên đoàn cải 
lương Hương Mùa Thu dưới Cà Mau, chuyên đóng vai đào mùi). 
Nhưng tụi này nghĩ muô ˆi thâ“ˆm vào người chị 2 tuâ`n nên chị đã 
thông minh lên hắn. Thê“ là Tony và đô `ng bọn bị đuôi việc. 


Qua công ty thứ 2 thì đâu được 2 ngày thì đô ng bọn phát hiện ông 
sê“p cũng ngu nô t vì ông không biê“t dùng máy scan và phát âm 
tiê“ng Anh buô`n cười vãi. Fax mà đọc là phă“e, suô t ngày nhă“c 
nhở "Lan ơi em phăˆe cho anh chưa, em bận thì nói cái Tuyê“t nó 
phăã “e giùm, rô `i sao sáng giờ chưa phă e Hô `ng Kong, phă c Pháp, 
phă“c Mỹ....". Người ngoài nghe tưởng cái Lan là đứa lăng loàn 
xuyên quô c gia. Thê“ cũng là sinh nhật của ông âˆy, anh em trong 
phòng bèn cùng nhau tặng ông â“y 1 hộp sữa có chứa DHA. Ông âˆy 
cũng lại vui mừng khôn xiê“t, sáng chiê`u đê `u lôi ra uôˆng. Uôˆng 
mãi đê ˆn 1 tháng sau, lòi ra miê“ng giâ'y dưới đáy lon ghi rõ "sữa có 


https://thuviensach.vn 


DHA giúp thông minh", ông â“y hiểu ra nên kêu cả phòng lên. " Các 
em phải rời công ty trong vòng 7 phút" - he said. " Em có thê rời 
công ty trong vòng 6 phút"- said Tony. Nói qua nói lại một hô `¡ kiểu 
game show thì Tony nói " Em có thể rời trong vòng 1 phút". . Ông ta 
giận dữ ” mời em rời”. 

Thê là lại bị đuôi việc. Gọi í ới đô `ng bọn, tao bị đuôi rô ¡ nè, đi cafe 
đi. Và đô ng bọn nói chờ tao chút, để kiê“m gì vô chọc sê“p cái đã. 
Đâu 1 tiê“ng sau thì cả bọn bị đuôi việc sạch trơn, ra Hô` con rùa 
uô ng cafe rô ¡ đi hát Karaoke inh ỏi. 


https://thuviensach.vn 


Chứng tự kỷ của lony 


Hô Ì đi hạc, Tony thâ“y bạn nào mà quay bài là khinh bi. Thâ ˆy hèn. 
Mặc dù không méc thâ `y cô, nhưng không â“ˆm ức khi điểm mình 
thâ“p hơn. Vì điểm nào cũng được, đủ 5 là ra trường, còn giỏi đở thì 
hạ hô `i phân giải. Thâ“y đứa nào quay bài được 1o điểm mà reo 
mừng mà mình thâ ˆy coi thường, quay bài chính là hành vi ăn că“p 
cái điểm âˆy chứ có phải tự mình làm ra đâu, ăn că “p thì nên gục 
mặt xuô ng đâ“t. Tony hay ngô ¡ trong 1 góc, chơi với 1-2 đứa thôi 
nên bị mọi người kê“t vào dạng bệnh tự kỷ, tiê “ng Anh là Autism 
(đọc là Ó tịt đàm) 


Còn nhớ, trong phòng thị, lúc thu lại bài, bạn nào mà cô“ gă “ng ráng 
viê t thêm vài chữ nữa là Tony cũng khinh, không thích đứa ham 
điểm sô“ đê“n độ giám thị nhă“e nhở thu bài vẫn không đưa. Nhìn 
mặt đỏ bừng, tay chân luô “ng cuô ng nghệch ngoạc thêm vài chữ là 
Tony bĩu môi. Nó có nhào tới bă ˆt tay cũng gỡ tay ra, nói tay đang 
đau, xin đừng đụng đê“n. Còn Tony thì canh khoảng 15 phút hê“t 
giờ là đi lên bảng nộp bài, làm chưa hê“t cũng nộp, hâˆt mẹt rô ¡ đi 
ra khỏi phòng. Nhiê u lúc ra ngoài rô ¡ mới biê“t đáp sô“ là sai, 
nhưng chẳng bao giờ hôÍ¡ tiê“c. Vì thích như vậy, muô“n chảnh thì 
phải trả giá chứ hô ˆï hận gì. 


Tony hạc cái ngành mâ“t 5 năm, cái năm 4 đi kiê“n tập và xin việc 
luôn ở 1 công ty nước ngoài vê nghiên cứu thị trường. Quản lý Tony 
là 1 ông có tính phê “t phây kinh khủng. Ông ăn tạp, cái gì cũng ăn. 
Visa làm cho đô `ng nghiệp nước ngoài sang Việt Nam 35 USD thì 
ống lâˆy so USD. Mua hoa đi khai trương khách hàng, mua có 0O 
ngàn chứ kêu bên bán hoa xuâ“t hóa đơn 7oo ngàn. Làm cái gì ông 
cũng ăn lời, thậm chí gọi điện thoại riêng cho người thân ông không 


https://thuviensach.vn 


gọi ở nhà, lên công ty gọi cho tiê“t kiệm. Mình nói anh ăn thì ăn cho 
đáng luôn, không thì thôi. Chứ mây đô ng bạc lẻ vâ y, cứ giâ“u 
giâ u diê“m diê“m, thò thò thụt thụt em mệt quá. Anh giao bạn khác 
đi, mặc dù được chia tiê n nhưng em thâˆy không thích câ m đô ng 
tiê n â y. 


Cái ông điên tiê“t chửi mình ngu. Cái Tony nói nhẹ nhàng, dạ thưa 
anh, ngu hay không ngu là tùy quan điểm, nhưng em xác nhận là em 
không hèn. Cái ống tìm cách méc sê“p lớn đuổi mình. Cái mình 
biê“t được, mới vào phòng ảnh thưa chuyện. Mình nói anh à, những 
chuyện gì anh làm em sẽ không tham gia, nhưng cũng không nói ai 
biê“t. Em còn đi học và đây là việc làm thêm, thê“ giới người lớn 
phức tạp quá, em xin không bàn luận. Nhưng nê“u anh xử em, thì 
em sẽ cũng không để anh yên. Em dù chỉ mới 22 tuổi thôi nhưng 
cũng hiểu biê“t nhiê `u, và không phải là đứa hiê`n hay ngáo ngơ. 
Em sẽ nghỉ việc ở đây khi em thâ ˆy câ`n phải nghỉ. Trước khi ra khỏi 
phòng còn đọc tặng ông câu ca dao “Trạng chê“t thì chúa cũng băng 
hà, dưa gang đỏ đít- thì cả đỏ trôn”. Mình ăn nói dạ thưa lễ phép 
nhưng lời lẽ râ“t cứng. Ông nói mới sinh viên mà đã tỉnh vi tỉnh 
tướng. Nhưng từ đó vê` sau ông không bao giờ nhìn thắng mình nữa, 
không biêt vì sợ hay vì ghét. Nhóm thực tập còn lại theo ông phê t 
phây khí thê“, có tiê`n có bạc nên ăn nói bạt mạng, nhậu nhẹt suô t 
ngày. Và mình tách biệt ra, tụi nó lại bảo là tự kỷ, không hòa đô ng. 
Tự ký thì đã sao. Tony vui với chứng bệnh ây. 


Ngay bây giờ làm ăn, khách đòi phê t phây, gửi giá vô hợp đô ng, 
Tony nói thôi bên em không có dịch vụ đó. Khách nói vậy thôi mua 
chỗ khác à. Cái mình nói tùy anh, anh làm với bên em, em đảm bảo 
vê. châ t lượng hàng hóa và dịch vụ. Em hài hước một cách thông 
minh, anh sẽ thâˆy đỡ stress. Thật ra nói mạnh miệng như vậy là vì 
Tony giàu quá rô ¡. Chăm chỉ học tiê“ng Anh tiêˆng Pháp tiê“ng 
Hoa cả tuổi trẻ nên giờ buôn bán quô“c tê“ â`m â`m. Làm thụt thò 


https://thuviensach.vn 


vậy cũng chăng làm chi, giàu thì cũng như thê“ này là đủ. Cũng ăn 
ngày 3 bữa. Sáng cũng phở bò, trưa cũng cơm gà, tôi cũng bánh bèo 
bánh nậm. Nhức đâ `u là thay đô ` đi Mỹ. Sài Gòn nóng là bay lên Đà 
Lạt, nghỉ dưỡng trong Villa De Tony dưới rừng thông. Giàu thêm thì 
hẻm biê“t làm gì cho hê“t tiên. Hồng lẽ sáng ăn 2 con tôm hùm 
điểm tâm, trưa 2 kg thịt bò Mỹ hay nhức đâu thì thay đô _` bay ra 
ngoài vũ trụ? 


Nên tâm thê“ Tony nó cao ngạo, nhiê`u lúc thâ“y hẻm giôˆng ai. 
Tiê n mình chủ yê“u lâˆy của mâˆy thă`ng Ả Rập châu Phi chứ phải 
của con Na thă ng Mít trong làng đâu mà nó bă“t đi đám giỗ nhà nó 
cũng phải vác mặt qua cho được. Thích thì đi, hẻm thích thì thôi. 
Nên mâ ˆy ông đại gia Việt Nam gặp mình, đòi bảo trợ gì đó là Tony 
im lặng không nói. Hôm bữa bà chị họ tội nghiệp, ép mình đi ăn tiệc 
đưới lâu đài gì đó dưới quận 7 cho được, nói có mâ“y môi quan hệ 
hay lă“m, giới thiệu cho em làm ăn. Cái mình nói đi với chị cho vui 
thôi, chứ quan hệ gì đó em hẻm câ`n thiê“t đâu chị ạ. Cái vô bàn 
ngô i, giới thiệu đây là anh A, giám đô“c ngân hàng X-Bank đó em. 
Tony nhìn mặt quen quen vì thâ“y ông hay lên tivi. Cái bả giới thiệu 
mình đây là cậu em mình, tên Tèo, kinh doanh phân bón nhưng hạc 
Ha Vọợt vê, giỏi lă m. Cái mình gật đâ `u chào rô `i im lặng không 
nói gì. Anh A nói thê 


Ha Vợt ở bờ Đông hay bờ Tây âˆy nhỉ? (nghe thâˆy yêˆu môn địa lý 
rô `ï). Con của anh nhé, 3 đứa đê `u từ bé đã sang bên đó, đứa đâ u 
đang hạc ở ABC University, phải xuâ“t să“e lă`m mới được vào, em 
có biê t không. Cái mình cũng lă“c đâ`u. Ảnh nói ô hay lạ nhị, 
trường đây nổi tiê“ng sao em không biêˆt nhi. Cái mình nói dạ em 
chỉ biê“t mây trường nă m trong top 5, mây trường top dưới em 
không rõ. 


https://thuviensach.vn 


Anh A có vẻ tức, cao giọng hỏi chú em làm gì, chỉ bán phân thôi à, 
bọn kinh doanh ngành đâ“ˆy không có anh là chê ˆt. Anh ra tay cứu 
hê t. Thê“ có biê“t ông P giám đô“c phân bón Đâ `u Gà hem? Biêˆt 
ông M giám đô ˆc phân bón hiệu Đâ u Voi hem. Ông K chủ tập đoàn 
Đuôi Chuột hem? Em muôˆn gặp không anh gọi phát ra ngay. Cái 
mình nói dạ biê“t. Anh A đợi miê“t cũng hẻm thâˆy mình xin card 
hay sôˆ di động gì cả, nên sô ˆt ruột hỏi thê“ chú em đang vay ở đâu. 
Mình cũng im lặng, lă e đâ`u, nở 1 nụ cười quý phái. Cả bàn xum 
xoe bu vô nói chuyện với ảnh, hỏi thăm quan hệ với chân dài này, ca 
sĩ kia, quan hệ với đại gia nọ, hỏi theo anh thì chính sách kinh doanh 
của ngành thép thê“ nào, ngành xi măng ra sao, dự đoán thị trường 
tài chính tiê n tệ châu Á lên hay xuôˆng. Rô ¡ tình hình kinh tê“ xã 
hội thê“ giới năm nay sẽ diễn biê“n thê“ nào, anh A ngô ¡ phán 
mâ ˆy câu, bọn kia nuô t từng lời, nhìn đâ `y ngưỡng mộ. Anh A cao 
hứng, vung tay chém gió phâ n phật, nói văng cả nước bọt lên bàn. 
Câu nào cũng ở thể khăng định, như đỉnh đóng cột, ông Putin sẽ 
thê“ này, ông Obama sẽ thê“ kia... Mình không nói không cười, 
không tham gia câu chuyện. Thâ `y dạy ở Ha Vợt nói mà Tony cũng 
không tin nữa là mâˆy “phú ông” này. Kê cả mâ y giáo sư tiê“n sĩ 
chuyên gia diễn giả châu Á, mình cũng cho là “thâ `y đô ” trong làng 
trong xã, cũng tôn trọng nhưng không nghe theo bao giờ, vì chữ 
nghĩa của họ cũng có giới hạn. 


Anh A đang nói nhưng vẫn cô“ liê“e nhìn Tony coi có phản ứng gì 
không. Thâ“y Tony vẫn bình thản ngô ` yên nên tức tô ˆi lă m. Bà 
chị cứ thúc cùi chỏ, nói em tham gia vô câu chuyện đi, làm quen ởi, 
đừng để ông phật lòng. Nhưng Tony thâ ˆy không tham gia được vì 
không đúng tâ`n sôˆ, khác lé vô`. Mây người chém gió phâ 'n phật 
thê“ chứ hỏi tác phẩm ven hạc Miê“ng Da Lừa của Balzac hay Nhà 
Giả Kim của Paulo thì tròn xoe mã ˆt ngay, nói anh không ăn thịt lừa 
hay thợ vàng sao biê“t được. Còn lỡ bă“t họ nghe bản giao hưởng sô Í 


https://thuviensach.vn 


5 của Beethoven hay xem bức Starry NIght của Van Gogh hay đưa vô 
bảo tàng thì đầu 3 phút là họ ngủ gục. Nên Tony Im lặng bâng quơ 
nhìn lên trâ `n nhà, lâˆy 2 cô“e nước trước mặt rót qua rót lại...cho 
VUI. 

Anh A nhìn là biê“t thèm trao đổi với Tony, nhưng nét kiêu sa đại 
gia hẻm lẽ hạ mình nói trước, nên cứ nhâ“p nhồm chờ mình mở 


miệng ra nói chuyện với ông miê t, mà mình vẫn cứ lạnh tanh. 


Đâu được 1h đô `ng hô ` thì chịu không nổi nữa. Và anh A bật khóc... 


https://thuviensach.vn 


Chuyện Tony làm hướng dân viên du 
lịch 


1. Sau một đêm chìm trong mộng mị, Tony sẽ thức giâ'c. Trong 
đâ `u là sự giã ng co: đánh răng trước hay ăn sáng trước? Sau khi 
động não, ăn sáng trước là câu trả lời cuô ˆi cùng. Tô ˆ¡ qua trước khi 
ngủ Tony đã đánh răng rô ¡. Vả lại ăn xong đánh răng đi làm tiê“p 
xúc người khác mới tự tin, phải thay đổi, kiên quyê ˆt không mang 
những mảng bám thức ăn đường phô“ vào công sở. Hôm trước 
thâ“y một chịxinh đẹp kia ở hội nghị, lúc chị cười thâ“y có cọng 
hành xinh xinh dính trên kẽ răng. Tony biê“t ngay sáng nay chị â“y 
đã điểm tâm bă ng phở bò bà Bảy. Bà â“y dạo này xă ˆt hành hơi 
nhỏ. Người quí tộc ở châu u thường ăn sáng trên giường. Người 
châu u, Hàn Quô c, Nhật... thường tự nâ“u bữa sáng ăn ở nhà 
(thâ ˆy trên phim chứ qua bền toàn ở khách sạn, hồng lẽ mới tờ mờ 
sáng đã mò qua nhà người ta coi người ta ăn cái gì). Nhưng Tony có 
hỏi thì biê“t là họ ăn xong rô `¡ mới đánh răng, uôˆng café rô ¡ đi 
làm. Nên nói chiện, hơi thở thơm phứchà.Trongkhi Tony thường 
đánh răngxong mới ăn, rô ¡ ăn sáng ở ngoài trên đường đi làm. 
Hình ảnh vừa đi vừa xia răng, thậm chí vừa lái xe máy vừa ngậm 
tăm trên đường phô” là hình ảnh râ“t nên thơ của nhiê u người, 
trong đó có Tony. 


2. Người Việt có lẽ là dân tộc ăn rau sô ng nhiê `u nhâ“t. Không 
chă  c lă m, tuy nhiên những nơi mà Tony đi qua, rau ăn sôˆng chỉ 
có vài ba loại, còn tâ ˆt tâ n tật người ta chiên xào nâˆu soup hê  t. 
Ngoài rau phổ biê“n, chúng ta còn thích ăn chuôíi chát, hoa 
chuô 1, lá xoài non, lá mận, lá sung, lá cách, lá lụa, lá mơ, lá ôi, lá 
chùm ruột, kèo nèo, lục bình, bông súng, rau má, rô `i cảixanh, rau 


https://thuviensach.vn 


nhút, rau muô“ˆng, lá lộc vừng, lá bâ `n, lá me, lá sâ“u, lá cóc... Đi 
siêu thị ở nước ngoài, Tony Cứ đứng tâ n ngâ `n ở quâ y rau, rô `i so 
sánh cái này to hơn ở nước mình, cái này nhỏ hơn nè, cái này mă“c 
quá, ở Sài Gòn có năm ngàn đô`ng một bó hành còn bên London 
tới 1.sobảng nhưng chỉ có ba cọng. Còn mâ y cái bô`n hoa giữa 
đường phô“ Tokyo hay Thượng Hải, không biê“t nó trô ng cái loại 
cây gì mà nứt đọt non mơn mớn, nhìn là muô“n bứt xuôˆng luộc 
châˆm nước mă ˆm. 


Hô ¡ còn sinh viên, Tony có làm tour guide (hướng dẫn viên du 
lịch), chuyên đưa khách nước ngoài đi tham quan đề rèn Anh ngữ, 
lúc đó còn ngây ngô không biê“t văn hóa nước nào với nước nào, 
nghĩ mình thích ăn gì thì khách cũng vậy. Vào quán ăn toàn đặt 
món theo ý mình. Nên sau hai ngày được Tony nhiệt tình giới thiệu 
âm thực truyê n thô ˆng, khách cứ nghe Tony đưa đi ăn là sợ hãi. 
Bữa sáng thì cháo lòng bún mă ˆm, bữa trưa thì hủ tiê“u bánh canh, 
buổi chiê`u thì ăn cơm ba món kho, xào, canh. Nhiê`u ông khách 
8o tuổi người châu u nói tụi tao 8o năm nay lớn lên trong bánh mì 
bơ sữa pho mát, nên mày gọi món như vâ y, tụi tao ăn gì được. 
Câ `m đũa đã khó, mà mày bă“t gă ˆp tới gă ˆp lui, gọi là “gă“p nghệ 
thuật”. Tay tụi tao bị Parkinson run lâˆy bây mà mày cứ băÍt lâ“y 
bánh tráng ra cuôˆn - wrap and roll - miê t. Ban đêm tụi tao ngủ 
không được vì đói. Nghe vậy, Tony gă“p bỏ đâ `y chén ép ăn, rô ¡ giả 
bộ nói mâˆy ông bà không ăn ở đây người ta sẽ giận, ngon lă“m ăn 
đi ăn đi. Nên khách ăn mà nước mă 't rơi lã chã trên bát, nước mã “t 
chan hòa với nước canh cua rau đay. Răng cô“t không có mà Tony 
bă ˆt nhai cà pháo, mà phải nhai ra âm thanh rộn ràng thì Tony mới 
chịu. Có lâ n, đưa đoàn Â“n Độ vào quán bánh tráng Trảng Bàng, 
bọn nó nhìn nhau cười ngâ ˆt ngây khi trên bàn là một đôˆng các 
loại lá, rô ¡ thâˆy Tony bứt bỏ vô miệng rào rào, nên chụp hình khí 
thê“. Kêu bọn nó ăn, bọn nó một mực từ chô/i, nói: “We cannot eat 
those leaves” (Tụi tui không ăn lá cây được đâu). Một lâ`n Tony 


https://thuviensach.vn 


dă“t đoàn khách Tây đi ngang qua khu trô ng điê u (đào lộn hột) 
của Đô `ng Nai đang mùa thay lá. Thâ ˆy các cây trơ trọi, một người 
trong sô“ họ (ông này có vẻ đã từng qua Việt Nam, thâ“y hay múa 
may giải thích với mâˆy người khác) nói ở đây khí hậu nhiệt đới, 
không có mùa đông nên cây không có rụng lá. Nhưng dân địa 
phươngăn hê Ít rô `¡. Cả đoàn gật gù. Ông Mark còn bảo hôm nào rủ 
Tony sang nước tao chơi, vườn nhà tao có mâˆy cây giôˆng như vậy 
có lá tươi tô ˆt lãm, thích cứ hái xuô ng ăn với cơm. Xuô “ng xe, cho 
khách đi tự đạp xe tham quan cô `n Thới Sơn dưới Tiê n Giang, tới 
khi khách vê`, đứa nào đứa nâˆy khệ nệ một đô'ng lá gô m lá 
chuô 1, lá dừa, lá mít, lá tre... nói thôi tụi tao hái để tặng mày đề ăn 
tô ˆi nay, khỏi đưa tiê`n boa cho mày nhé. 


Tony sao ăn được cáclá câyâ y. Nên giận, nghỉ, khônglàm hướng 
dẫn viên du lịch nữa! 


https://thuviensach.vn 


Chuyện Tony đi ăn Buffet quốc tế 


Thời sinh viên, có lân Tony được cái Hã ng, bạn cùng lớp đại 
học rủ đi ăn buffet ở khách sạn 4 sao nọ, vì nó được hai cái phiê“u 
mời. Lâ `n đâ`u tiên được đi nên Tony hăm hở lă“m, lên chiê“n lược 
bài bản. Buổi trưa đã phải nhịn đói. Điăn buffet (đọc là búp-phê theo 
kiểu tiêˆng Pháp, chứ không phải Băp Phét theo tiê“ng Anh đâu 
nha) là ăn thoải mái nên phải tranh thủ càng nhiê `u càng tô“t. Tony 
nă m ngủ trưa nhưng vì cô n cào trong bụng quá và cũng nôn nóng 
nữa nên ngủ mãi không được. Mới khoảng 2 giờ thì đã dậy tăm rửa 
kỳ cọ thiệt sạch, tìm bộ đô` vía để mặc. Cái quâ n tây màu xanh 
dương đậm, cái áo thun màu tră ng kem, đóng thùng, mang đôi dép 
có quai hậu. Mỗi lâ n co chân lên đạp xe thì cái ô“ng quâ `n lại lên 
tuô“t trên đâ u gô/i, lòi mă“t cá và một khúc ô“ng quyên đâ `y lông 
đâ y phèn. Chân quê mà, lúc đó chưa “chân thành phô“” như bây 
giờ. Đạp tới khách sạn thì cũng đâu khoảng 4 giờ chiê`u. Gửi xe đạp 
ở khách sạn lớn sợ nó hồng nhận nên chạy qua trường Ngân hàng 
gâ n đó để gửi rô ¡ lội bộ qua, lỡ có ai trong khách sạn hỏi thì giả bộ 
nói đi taxi. Tới nơi thì cái Hă `ng cũng đã đợi trước cửa, tóc uôˆn lọn 
lọn vì đi ăn quô“c tê“ mà. Rong rủi cô“ kéo đài thời gian... mãi cũng 
chỉ mới có 5 giờ, mà trên thiệp mời ghi 6 giờ mới chê“t. Hai đứa bèn 
đứng trước khách sạn nói chuyện trường chuyện lớp, nhưng bụng đói 
cô n cào hoa măˆt muô“n xiu, Tony nói tui muôˆn xỉu quá Hã ng 
ơi. 6 giờ kém 15, hai đứa xuâ t hiện ngay trước nhà hàng. Tụi phục 
vụ còn chộn rộn dọn đô` vào ra, Tony ngó nghiêng quan sát chút 
nữa mình sẽ ăn cái gì. Nó bưng tôm ra kìa, nó bưng thịt gà ra kìa, nó 
bưng bánh mì ra kìa... Đúng 6 giờ, hai đứa lao vào ngay. Cả nhà hàng 
chưa có ai vì sớm quá. Ngô `¡i xuô“ ng. Lâˆy khăn phủ đùi. LâÍy hai li 
nước lọc, vì chỉ miễn phínước lọc. Xong cái lon ton chạy ra quây bày 
thức ăn. Đâ ` u tiên là Tony quâ t liê`n một đĩa to gỏi bưởi tôm thịt, 


https://thuviensach.vn 


vì nhìn ngon quá. Cái Hă ng mă ng Tony, nói ông ngu quá, từ từ, 
chưa gì đã ăn gỏi, no sao ăn cái khác. Tony thâ“y mình ngu thật 
nhưnghồỗng lẽ tự nhiên đồ đĩa gỏi, nên ráng ăn xong, chạy qua ăn thịt 
cừu. Lâ“y một miê“ng to, thịt cừu thì mình chưa ăn bao giờ trong 
đời, chỉ học Anh văn, cô giáo bảo “lamb” là thịt cừu nên lâˆyăn cho 
biê“t. Ản vào trong họng thì ôi thôi. Cái mùi gì kinh khủng. Cái 
Hã ng cũng lây một miêếng to, nói tui cũng muôn ói, 
nhưnghồnglẽ ói trong khách sạn 4 sao, ráng nuô Ít, trợn trăng con 
mă ˆt. Tony thông minh nghĩ ra cách lâ“y thêm cà chua ăn kèm vào 
đề át đi mùi cừu. Vật vã mãi hai đứa cũng hê “t dĩa cừu nướng. Cái 
Hã ng bảo, thôi mình phải ăn cái gì sang trọng thôi, tôm hùm đi. 
Hai đứa tới quâ y tôm hùm, nhìn nhìn nhưng không chă “c là có 
miễn phí hay phải trả thêm tiê n, nên không dám lâ“y, cứ đứng coi 
miê“t. Một lúc thì Tony đánh bạo hỏi anh đâ `u bêp là tụi em ăn cái 
này có được không anh, ống trả lời được được, giờ làm móng? Cái 
Hã ng nhanh nhảu bảo nướng bơ tỏi đi, tụi em thích ăn bơ và tỏi. 
Một đứa quâ thai con tôm hùm xong thì thâˆy nó cũng chả ngon 
lành gì. Nhìn sang bên cạnh thì thâˆy mâˆy ông khách đang ăn hàu 
và cá hô ¡ sôˆng, hai đứa cũng ra quâ't cho hai dĩa to. Trệu trạo và 
sợ hãi, lâ`n đâ u tiên Tony và cái Hă ngăn động vật chưa qua chê 
biê“n. Nhưng rô `i cũng xong hai dĩa hàu và cá hô `i. Sau đó chuyển 
qua ăn ô“chương, rô ¡ bánh mì đen, rô ¡ lại tôm sú luộc. Tuyệt 
nhiên không đụng đê“n rau và cơm, ngu gì, mâ“y món đó rẻ òm 
ngoài chợ. Đê“n 1o giờ đêm thì khách vê` hê t, chỉ còn hai đứa. Hai 
li kem to là món ăn cuô ˆi cùng, thật sự nuô ˆt không vào nữa, nhưng 
cái Hã ng cứ ép ăn đi chứ uống, kem nước ngoài này đăÍt tiê`n 
lăm. Thê“ là ráng. Cái Hã ng quâ“t được một muỗng thì nói tui 
lạnh sôˆnglưng rô `¡ ông. Còn Tony ráng được một nửa li thì bùng 
nhùng ớn óc. Bẽn lẽn đưa hai cái phiê“u ăn miễn phí cho cô phục vụ 
trong sự ngỡ ngàng của cả nhà hàng rô ¡ hai đứa lủi thủi ra vê _. 


https://thuviensach.vn 


Tô ˆ¡i đó ngủ không được. Nước bọt trong cứ tiê“t ra hoài. Nó cứ 
tức anh ách trong bụng. Đứng lên ngô ¡ xuô ng, trở qua trở lại 
mộtlúc thì thâ“y muôˆn ói, nhưng phảikiê m lại. Oi uống chê t, 
công trình ăn từ chiê`u đê“n giờ, ráng cho nó tiêu được bao nhiêu 
thì tiêu. Nhưng đê“n hai giờ sáng thì chịu không nổi nữa, vào toïlet 
ói sạch trơn, cái bụng lại trôˆ ng không, lúc đó mới ngủ được. 


Giâ ce ngủ của Tony đêm â y không sâu, chập chờn và có nhiê u 
tiê e nuô 1... 


https://thuviensach.vn 


Chuyện lony đi du lịch 


Hô ¡ hãng Phượng Tím mới mở, Tony tuyên được hai đứa nhân 
viên, một đứa làm bán thời gian, đứa kia là sinh viên thực tập. Vì 
công ty nhỏ nên mình làm sê“p cũng chỉ chạy chiê“e Wave alpha 
màu đỏ chói chang, có lâ`n đi nhậu vê` câ`u Thị Nghè té trâ `y xước 
hê ˆt. Đâu có tiê`n nên rào mâ“y tâ“m ván ép thành cái phòng cho 
Tony ở trọ phía sau, Công ty làm phía trước, có máy lạnh nhưng 
không dám bật, nóng muô“n chê ˆt. Một buổi sáng, thă ng bán thời 
gian vào làm và nghe điện thoại. Đâ`u dây bên kia muôˆn gặp Tony 
đề bàn thảo một cái hợp đô `ng, nó nói: “Dạ chút chị gọi lại chứ Tony 
đang ngủ nướng giờ chưa dậy”. Trời ơi, mình nă m trong phòng mà 
muô“n ra đzộng nó một cái quá, vì đang ở trân mặc quâ n đùi và 
chưa đánh răng rửa mặt chứ không thì toi mày rô ¡. Sau đó thì 
mình ra dặn là bữa sau aI gọi, thì phải: “Good morning, may I help 
you” trước, sau đó nói khéo là Tony đi ra ngoài, vui lòng đề lại tin 
nhă“n. Bữa sau ba Tony dưới quê lên thăm, ở bê“n xe miê `n Đông, 
gọi điện ra đón. Tony cũng đang ngủ. Nó nghe điện thoại cũng nói 
khéo là: “Good morning, what can I do for you sir? A, Mr. Tony? 
Yes yes no no..” Nói xong ba Tonyú ớ sợ hãi cúp máy liê`n vì 
nghĩgọi nhâ `m vào đại sứ quán Mĩ (ông có biê“t tiê“ng Anh chút 
chút). Ông lâˆy giây ra, cân thận bâ“m sô gọi lại, nói: "Alo. Bác 
muôˆn gặp thă ng Tèo, nó lên Sài Gòn biê“n thành Tony đó, bác 
muô“n gặp nó nói chuyện chút. Nó đang đâu, bác là..” Chưa kịp nói 
thì bị nó măˆng sa sả: “Yêu câ u anh tôn trọng nội qui Công ty 
chúng tôi, anh hãy đề lại tin nhă“n, chứ anh đừng nênhỏi vê` việc 


https://thuviensach.vn 


Tony đanglàm gìnhé. Tony không cho nói đầu. Anh thông cảm”. 
Nói rô `¡ nó cúp máy và ghi vào số note: "Ngày... tháng... một khách 
hàng nam gọi, yêu câ`u gặp Tony, còn nói xúc phạm Tony là thă ng 
Tèo nữa, mà lúc đó Tony đang ngủ nướng nên em kiên quyê“tkhông 
cho gặp và đã nói khéo với khách hàng là Tony đi vă “ng”. CuôÍi 
tuâ n đọc cái báo cáo tuâ `n của nó mà muôn đánh cho nó chê“t 
tươi. 


2.. Một buổi sáng nọ, khi ánh bình minh vừa ló dạng, những tia 
nă ng đâ u tiên của một ngày mới xỏ xiên vào căn phòng Tony 
đang ngủ làm anh âˆy bừng giâ“c. Anh â“y đã dậy rô i, nhưng hai 
chân vẫn đang gác lên tường và chưa muôˆn ngô `i dậy, trong đâ`u 
suy nghĩ là nên ăn sáng trước hay đánh răng trước rô i mới ăn sáng. 
Suy nghĩ mãi cả tiê“ng đô `ng hô ` vẫn chưa xong việc hệ trọng này 
thì nghe tiê nglạo xạo bước chân của hai cậu nhân viên vào làm. 
Tony nghe ngóng thử chúng nó nói gì. Một thă ng bảo: “Chă “c ống 
còn ngủ nướng chưa dậy”. Thă ng kia nói: “Chă“c đi ăn sáng rô ï 
âˆy chứ đâu thâ ˆy đôi đép đâu. A, mà sao em thâ ˆy sê“p mâ ˆy công 
ty khác hay đi nước ngoài công tác, mà sê“ˆp mình mâ ˆy tháng nay 
kê từ lúc em vào làm tới giờ chả thâ“y đi đâu”. Thă `ng kia phụ họa: 
“Ủa sao lạ quá nhỉ, chả thâ“y đi đâu. Haylà ônghồng có tiê n 
"Thă ng kia cãi: “Ông là sê“p mà sao không có tiê`n mậy”.. Mình 
nă m nghe hai thă ng nói qua nói lại mà lòng buô n vô hạn. Rô ï 
tao sẽ cho chúng bay biê t tay. Nhưng giờ thì đi đâu? Quyên hộ 
chiê“u còn mới cáu cạnh nhưng să“p hê“t hạn. Mà tiê `n đâu mà đi? 
Không đi thì bọn nhân viên nó khinh ra mặt, cứ châ m dâ `m cái 
mặt ở công ty mãi ám chúng nó không được lên mạng chơi game 
hay chat với Thỏ ngọc Mă t nâu hay đọc tin nhảm nhí. Cuô“¡ cùng 
Tony cũng đặt được một tour du lịch đi ngoại quô  c, đi chơi chứ chả 
có công sự gì, nhưng giả bộ nói đi công tác. Tin đô`n Tony đi 
côngtác ngoại quô ˆc làm chộn rộn cảcông ty. Hai đứa nhân viên làm 
øì cũng khoe, gọi điện thoại phâ“p phới với khách hàng: Anh ơi, 


https://thuviensach.vn 


chiơifaxhợp đô ngiạiliê n cho bên em ký đi chứ không là ảnh đi 
ngoại quô “e, không ai kýà nha” Trên bảng treo tường tụi nó ghi chỉ 
chít lịch làm việc, nhưng cũng chỉ có một nội dung là:"Ngày... 
tháng... Tony đi công tác ngoại quô e”. Ngày Tony đi, bọn nó náo 
loạn cả lên. Đứa thì mang đê“n áo len, áo âˆm, khăn quâˆn cổ, đứa 
thì đem thuô ˆc ia chảy đau bụng nói anh coi chừng ăn đô. Tâ y 
hồng quen, chộp ruột ia chảy chê't à. Tony đi có ba ngày nhưng tụi 
nó “chuỳnh bay” (tức chuẩn bị - đang kế tự nhiên muô“n chêm 
tiê“ng Tàu vô khoe mọi người là mình biêˆt nhiê `u ngoại ngữ) đê“n 
ba cái vali nặng trịch, mở ra mới thâ'y ôi thôi đủ quâ `n áo tă m các 
thể loại cho tă m bề, tă“m hô` bơi nước ngọt nước mặn, lướt sóng 
lướt bè... rô ¡ thời trang thu đông, xuân hè, công sở, dạ hội... Dô n 
vào cả ba cái vali to đùng. Tony đòi đi taxi mà tụi nó không cho, nói 
đề em chở anh đi bă ng xe máy cho đỡ tô“n tiên, công ty mới mở 
mà anh. Đi một đoạn thâ“y tụi nó vun vút hướng Nguyễn Văn Trỗi, 
Tony bảo tụi mày chở tao đi đâu đây. Bọn nó nói lên thắng sân bay 
luôn đi anh, tụi em sẽ vẫy vẫy anh giô “ng tiễn Việt Kiê `u vậy đó, rùi 
anh xoa đâ u đặn đò tụi em ở nhà mạnh khỏe, chăm chỉ rô ¡ anh 
gửi đô la Mĩ và dâ u gió xanh vê ` cho tụi em. Tụi em sẽ đứng ngoài 
nhìn vô miê“t khi nào anh lên câ`u thang để ra máy bay thì thôi. 
Tony nói: "Mâ“y đứa ngừng lại. Anh đi Campuchia mà, nên chở anh 
lên khu Đê` Thám để bă ˆt xe buýt qua bến”. Hai đứa đô `ng thanh á 
lên một tiê“ng và một trong hai đứa bâÍt tinh nhân sự (thă `ng này 
tiê n sử bị máu loãng), khiê“n mọi người xúm lại giật lưng quâ n 
giật tóc mai một hô `i nó mới tỉnh lại. Câu nói đâ u tiên của nó sau 
khi tỉnh đậy là: “Tony à, sao anh làm tụi em... hụt hằng vậy?” 


https://thuviensach.vn 


Chuyện Tony đi uống cà phê 


Cách đầy 7-8 năm, một bác khách hàng lớn ở một tỉnh nọ vào Sài 
Gòn công tác. Trước đó, Tony ra thăm và với trình độ “thảo mai”, tức 
“nịnh” đạt mức thượng thừa, Tony làm bác â“y ngây ngây đại dại vì 
sướng. Nịnh là phải để người khác sướng, nhưng phải đâ `y kĩ thuật 
đề không bị phô. Thê ˆ là trước khi bay, bác âˆy điện thoại kêu Tony: 
“Mày cho tài xê“ đánh con xe ra đón, nhớ đi sớm vì anh đi hạng 
thương gia. Nhớ đúng giờ, anh nhă“c lại này, hạng thương gia đâ“y 
nhé. Tony: “Vâng, hạng thương gia thì em có ước mơ cả đời cũng 
không dám bước lên, nhâ“t bác. 


Em tự hào vê ` bác”. Bác âˆy trong lòng hoan hị, liên tiê“p cười rú 
lên từng hô i, vang rê `n cả sóng điện thoại. Lúc đón được bác âÝy thì 
sự cô“ xảy ra. Cậu tài xêˆ gọi điện bảo là ông đuôi em vê ` anh à. Ông 
bảo xe KLA ông không ngô ¡ được, kêu em vê` (hô ¡ đó hãng 
Phượng Tím có chiê“e KUA Caren). Bác âˆy gọi Tony mă “ng sa sả: 
“Mày nghĩ Sao mà đón anh với con KLA” rô `i cúp máy cái rụp. Nghe 
đô n bác gọi ngay cho thă ng X, thă ng Y, thă ng Z để đánh con 
Mẹc hay con Cam rì ra đón. Toàn là các nhà cung câ“p nên bác âˆy 
nghĩ mình là người mua, là chiê“u trên nên “gọi phát ra ngay”. 
Nhưng bữa đó xui, thă ng X tă“t máy ngoài vùng phủ sóng, thă ng Y 
xe đang đi công tác, thă ng Z chă“c đang tă“m gội gì đó máy reng 
hoài không bă“t. Đâu 3o phút sau, bác âˆy gọi lại Tony: “Thôi mày 
cho xe qua đón đi, KIA cũng được” Tony nói ngay: “Em râÍt tiê“c 
bác ơi, tưởng bác không đi nên em cho đi bảo trì rô i, hai tiê“ ng nữa 


https://thuviensach.vn 


mới xong, giờ sao bác nhỉ? Em phải làm sao?” Bác â'y giận dữ: 
"Trăng sao gì, giờ tao phải đi taxi vê` khách sạn thôi, chứ ngô '¡ đây 
hai tiê “ng có mà chê“t à?” Hôm sau mình đi café với bác âˆy. Gặp 
một chủ doanh nghiệp khác cùng ngành, cũng vừa vào Sài Gòn công 
tác, sẵn café luôn. Anh này nhìn mình đâ `y vẻ khinh khinh. Vì Tony 
còn nhỏ quá, ăn mặc tâ m thường, chỉ có gương mặt thì tương đô 'i 
thanh tú. “Chào anh, nhà anh ở đâu âˆy nhỉ?” — Tony đon đả làm 
quen. “Biệt thự Hô` Ba Bể ”-Anh đáp, không chủ ngữ vị ngữ gì, chă“c 
quên ngữ pháp tiê “ng Việt. 


Câu đâ u tiên anh â'y hỏi lại mình là: “Thê“ chú mày nhà cửa ở 
đâu, có ở Phú Mĩ Hưng không? Sài Gòn mà không Phú Mĩ Hưng thì 
vứt”. Mình nghĩ đê“n cái chung cư bé nhỏ của mình, nên mêˆu máo 
hỏi lại: “Theo anh, em nên vứt đi đâu”? Anh âˆy phì cười: “Õi thă ng 
này trả lời buô n cười nhưng cũng là đứa khá” Chuyện trò một chút 
thì anh â'yhỏi: “Thê“ chú mày có biê“t chơigôn không, trong này 
thâ“y chả ai biê“t chơi gôn, chán thê“ khôngbiê't, chă“c mailạiphải 
vê `, một ngày anh không đi nghe hoà nhạc hay đi đánh gôn là không 
chịu được”. Anh vừa nói vừa móc cứt mũi trét vào gâ`m bàn. Mình 
chỉnh ngay vì mình vôˆn khá ngoại ngữ: “Ý anh nói golf hả? Góp- 
phừ, anh phát âm theo em, góp-phừ, không phải gôn, phừ đọc nhẹ 
thôi”. Anh â“y, ngoại ngữ là thê“ yê“u nên xìu xuô' ng, ngoan ngoãn 
phát âm theo như một cậu học trò.Thâ y đô “¡ phương choáng nhẹ, 
Tony bèn nói: “Dạ, cái đâ“y lâu rô ¡ em không chơi nữa anhà, bây 
giờ mâ“y đứa cháu của em nó chơi, anh muôˆn chơi không thì em 
bảo nó qua đón anh đi”. Anh ta tái mặt lại, nhưng cũng vớt vát: 
“Thê“ bây giờ đă ng âÍy... chơi... gì?” "A, thưa anh, bây giờ chúng 
em chơi Boomerang, phát âm theo em, búm-mơ-răng”Anh âˆy vội 
phát âm theo, búm moơ-zăng, môi răng rung bâ `n bật vì sợ sai. Tony: 
"Anh vui lòng phát âm cho đúng, răng không phải zăng”. “Thê“ cái 


https://thuviensach.vn 


đó thê“ nào, anh chơi được không?” Anh â“y hỏi, nước mã t bă“t 
đâ u lưng tròng. Tony bảo: “Dạ được, nhà anh nê“u có ít nhâ“t 
2oomét ngang thì chơi được, ném cái này đi, phải có không gian. 
MôÍt quí tộc trên thê“ giới bây giờ. Chứ đi nước ngoài, mình nói 
đang chơi góp-phừ, người ta sẽ khinh cho đâ“y” Anh hoảng hô n, 
nói: “Anh nhớ rô i, anh nhớ rô `i, anh sợ bị khinh lă“m. Làm gì để 
người ta không khinh, anh làm ngay. Thú thật với em câ `m cây gậy 
đánh gôn, à không, góp-phù, anh thâˆy chả thích, câ m điê“u cày 
hút thuô “e lào sướng hơn. Nhưng cứ phải chơi em ạ, anh khô lă“ˆm” 
Rô ¡ anh bật khóc như một đứa trẻ. Vì anh quá khộ. 


Tony nói: “Em sẽ giúp anh làm đại gia quô “c tê“ chứ đại gia Hô ` 
Ba Bề ăn thua gi”Anh mừng rỡ gạt nước mă“t: “Nhớ nhé, giúp anh 
nhé” rô`i chặc lưỡi: “Biệt thự của anh to vật vã, nhưng 2oo mét 
ngang thì không tới. Tony kêít luận: “Vậy khỏi nghĩ đê“n uống 
cônganhà, anh chỉ chơi đượcgóp-phừ thôi, không thì anh nên bán đi, 
mua chung cư mà ở. Anh â“y nói ừ ừ, anh vê` bán ngay nhà biệt thự. 
Nói đoạn, anh vộilâm bâm tập phát âm:góp phừ, búm mơ zăng, góp 
răng, búm mơ phừ... 


Lúc này thì Tony mới quan sát kĩ. Giữa quán café máy lạnh, một 
anh trung niên ăn mặc bảnh bao, với hàm răng vẫu (hô) nhẹ, xin 
màu tê-ra-xi-lin của thê“ hệ cuô ˆ1 6x, giữa các kẽ răng có chút ít màu 
đen thuô “c lào, khe khẽ tập phát âm tiê“ng Anh, “răng”, “phừ”. Đôi 
vai nâ e runglên rungxuôˆng theo nhịp 2/4 do vừa khóc xong, ai 
cũng thâˆy dễ thương và đáng yêu đê “n lạ. 


https://thuviensach.vn 


Chuyện nghe nhạc của lony 


Âm nhạc có vai trò quan trọng đặc biệt ở xã hội chúng ta, nơi sô ˆ 

lượng quán karaoke nhiê `u hơn tâ“t cả các trung tâm thể dục thê 
thao, thư viện và nhà sách cộng lại. Hiê“m có tiệc tùng nào tăng 2 
không phải là đi hát karaoke. Nă“ˆm bă“t nhu câ`u hát hò đó, trên 
tivi tràn ngập các cuộc thi âm nhạc, chiê“m phâ `n lớn giờ vàng buổi 
tôi. Ở thành phô“ còn có cái đi chơi, chứở thôn quê ban đêm 
chắngbiêˆt làm gì ngoài cái tivi. Nóphát gì thì nghe nâˆy. Nên tô “ï 
nào, bà con cũng hướng lên màn hình, vui vẻ cười ha hả, rô ¡ thơ 
ngây lâˆy điện thoại ra bâ“m 1ooo... nhã ˆn tin ủng hộ 


thí sinh thi hát hò. Mình từng chứng kiê“n ở miê n Tâ y, một nhà 
kia có cô con gái đi xuâ“t khâu lao động, hai vợ chô ng cứ nă`m 
võng kẽo kẹt chờ đê“n bô“n chiê u là đò sô“ đê`, tô“i nào cũng 
nă m mơ Con ong Con bướm và đánh đê`, chứ chưa nghe thâˆy 
nă m mơ thâ ˆy con gái. Rô `¡ đêm nào cũng nhă ˆn tin “dự đoán có 
bao nhiê u đáp án giôˆng bạn” cho mọi gameshow trên tivi. Cả 
ngày chả làm gì ngoài hai việc đó, cây cỏ thì héo queo mà cũng 
chăngbuô n tưới nước. Rô `i: “Út, mày viê ˆt email nói chị Hai mày 
gửi vê` cho ba vài trăm đô coi” Ai biê“t những chị Hai bên kia cày 
muô ˆn chê ˆt, cực khô hay đau ô“ˆm gì cũng không dám nói, nên bên 
Việt Nam tưởng đi nước ngoài làhái tiê n nhưhái lá ổi, câ`n là bảo 
gửi vê .Sau một ngày mưu sinh vâ“t vả, đêm vê ` những chị Haiâ ˆy 
nước mă“t cứ tuôn trào vì thương phận mình, rô ¡ nhớ nhà, nhớ 
quê, nhớ dòng sông lục bình trôi tím ngă“t, nhớ mỗi hoàng hôn bìm 
bịp lẻ bạn kêu tha thiê“t đê“n nao lòng. Có những đội quân thă“ng 
trận như Hô ng Quân Liên Xô vì họ biê't cô vũ tỉnh thâ`n binh sĩ 


https://thuviensach.vn 


bă ng những lời như: “Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn 
quân kéo vê `” bài hát vê` tình yêu cũng nhẹ nhàng và hòa trong 
tình yêu đâ“t nước. Nêˆu bạn đi karaoke với một bà giáo sư tiên sĩ 
nào đó, thườngbạn sẽ nghebà â“y câ`m microhùnghô `n với “Dậy 
mà đi, dậy mà đi, ai chiê“n thăng không hê` chiê“n bại”. Nghe 
nhạc hùng hô`n như thê“ mới ăn học thành tài được, chứ nghe 
“ngày mai em lên xe hoa, mang cả tình anh lên theo xe tang” thì có 
khi rụng rời chân tay, còn muô“n học muô“n làm gì nữa, lên lớp 3 
thì nghiluôn chứ sao lên tới tiê“n sĩ được. 


Lúc học ở nước ngoài, Tony sợ vào quán của người Việt mặc dù 
thèm đô ` ăn ở đó. Vì vào nghe toàn nhạc buô `n rên ri iôi, nhớ nhà 
lă m, bị ám thị riê“t nên muô“n bỏ học. Có cái bài gì, “Ở bên này 
nhớ cha nhớ mẹ, may mà thời gian trôi vun vút, không như Sài Gòn, 
nê“u không tôi đã khóc một dòng sông”. Ngô ¡ nghe xong nước 
mă ˆt cứ chảy dài, trời đông lạnh giá, nước mă ˆt vừa trào ra đã khô 
cứng trên má, gỡ ra bỏ vô lï café nóng thành café đá (rẻ hơn 1 USD). 
Vậy phải làm sao? Làm sao để lên dây cót tinh thâ`n? Kinh tê“ đang 
suy thoái, nên nghe nhạc hùng hô n đề có tỉnh thâ `n làm ăn. Tony 
giờ quyê t định tạm ngưng coi cải lương tuô ` ng buô n bã. Vì coi 
khóc hoài. Bữa thương con Lan bữa thương thă ng Điệp. Bữa tội 
nghiệp cô Lựu (hồng phải Mai Thị Lựu). Khóc quá nên hê“t muôˆn 
làm ăn gì. Lúc rảnh rỗi giải trí, Tony sẽ chuyển qua nhạc Hô ng 
Quân Liên Xô hay xem Gangnam Style. Nghe là hưng phâ“n, lao đi 
gặp khách hàng, cười nói xôn xao, rô `¡ nêˆu nó không chịu ký hợp 
đô ng thì lao qua khách khác. Tony cũng quyê ˆt đi nhỏ hê't tóc bạc 
và kéo căng da mặt ở thẩm mĩ viện, đi làm răng sứ cho nó lóa sáng 
bên nha khoa bác sĩ Bảy. Chiê `u sẽ đi thẻ thao, có thê là đi đánh 
golf hay chơi tạt lon với mâˆy đứa nhỏ trong chung cư. Ñgày mai, sẽ 
là một Tony đâ `y năng lượng, phơi phới mười tám đôi mươi, kiêu 
hãnh bán phân giữa dòng đời xuôi ngược. 


https://thuviensach.vn 


https://thuviensach.vn 


Cách ngồi xe hơi kiểu Tony 


Hô Ì đi thực tập, Tony ở nhà ngô 1 bịa ra 1 cái luận ven, ròng rã cả 
tuân. Xong đem nộp, rô `i rảnh thời gian đi làm. Tony được bạn bè 
cùng lớp yêu mê“n. Đứa nào cũng hỏi Tony ơi có việc làm chưa, công 
ty tui câ `n tuyên một nhân viên thông minh lanh lợi đẹp trai, tui 
nghĩ đêˆn ông ngay. Đây, việc ăn ở như bát nước đâ `y nó có lợi như 
vậy đâ ˆy. Lớp 1oo bạn Tony chơi hê +. 


Nói đề biê“t ơn bạn V.A, bạn T.A. Hô ¡ đó, bạn T. A tiê“n cử Tony đi 
làm cho 1 công ty thủy sản. Bạn â“y phụ trách xuâˆt khâu tôm sang 
Nhật, còn Tony thì lo mảng nhập nguyên liệu thủy sản từ Â“n Độ. 
Tony thâu đêm suôt sáng ngô ¡ suy nghĩ cách phát triển công ty, 
mở mă“t dậy là nghĩ vê` công việc, mong chạy lên công ty để gọi 
khách hàng. Anh sê“p cũng bận nên thay vì ngô ¡ chờ câ`m tay chỉ 
việc như các bạn mới ra trường khác, Tony xông xáo, sáng ngô ï 
uô “ng ly cà phê và viê ˆt ra các việc phải làm hôm nay, tuâ `n tự thực 
hiện. Hêt việc lại nghĩ ra việc mới để làm, nên cảm thâ ˆy công việc 
hê ˆt sức thú vị. Đi lên hiệp hội thủy sản VASEP tìm hê“t danh sách 
các công ty từ bă “c chí nam, suô't ngày gọi điện hỏi có mua tôm của 
Â“n Độ không. Internet hô `¡ đó phải mua thẻ đial up 1260 và 126o, 
dùng chung với dây điện thoại. Viê t mail xong phải để 1 đôˆng 
trong outbox, rô ¡ mới gửi 1 lân cho tiê“t kiệm. Mỗi lâ`n đial up là 
nó kêu teng tèng teng rô `i bay cái vèo xuô ng góc phải màn hình, có 
biểu tượng 2 cái máy tính nhâˆp nháy, lúc đó email mới gửi và nhận. 
Tony đăng ký ở lại làm đêm, vê ` nhà trọ cũng chỉ ngủ nên ở lại công 
ty, vừa làm việc, vừa đọc sách báo qua internet, mở mang đâ  u óc. 


6h chiê`u khi mọi người vê` hêÍt là Tony đi ăn cơm, xong vô làm 
tiê“p, đêm nào cũng một mình ở văn phòng đê“n o-1oh. Lên mạng 


https://thuviensach.vn 


tìm khách mua tôm từ mâ ˆy nước khác, tránh phụ thuộc vào khách 
hàng Nhật hoặc vô website của các doanh nghiệp ở các nước như 
Bangladesh, Indonesia...đề tìm thêm nguô `n cung câˆp tôm nguyên 
liệu cho mình. Làm nhiệt tình nên khách hàng và đơn hàng tăng lên 
đáng kể. Anh sê“p thương, să m cho cái Nokia màu đen, và tháng 
được 300 ngàn tiên card. Tiê“t kiệm tiê `n cho công ty nên chỉ dùng 
đề bàn công việc, còn gọi việc riêng thì toàn gọi kiêu nói nhanh mâˆy 
giây không tô“n tiê `n, nói như nạt nộ, kiểu " qua tao chơi", hay " ăn 
cơm chưa" rô `¡ cúp máy... 


Đề kê tiê“p, 1 lâ `n, Tony được bên Â“n Độ cho đi tham quan hạc hỏi. 
Hẻm lẽ đi 1 mình thì uống nên đứng ra tô chức đưa đâu chục khách 
đi, toàn chủ doanh nghiệp chê“ biên thủy sản cả nước đi cùng. Bữa 
Tony vê ` quê làm hộ chiê“u, đứng giữa làng nói tiê“ng Anh qua điện 
thoại với anh NÑaidu bên Â“n, cả làng bu lại nghe. Đô `n thôi rân trời, 
nói thă `ng Tèo con bà Hai dạo này nói tiêˆng Anh như mâˆy ông Mỹ 
trên tivi. 


Tony cũng mò lên lãnh sự quán làm visa, rô ¡ lên phòng vé của 
Singapore Airlines trả giá khí thê“ để tìm chuyê“n bay giá rẻ nhâ 't. 
Tác phong nhoay nhoáy. Cái gọi mời mọi người lên Sài Gòn họp báo, 
chuẩn bị đi. Mới 22 tuổi mà đứng phát biểu hướng dẫn mọi người khi 
đi nước ngoài, nào phải chuẩn bị cái này, chuẩn bị cái kia với khách 
toàn là các đại gia đi Mỹ như đi chợ. 


Còn nhớ chuyên bay hôm đó là chuyê“n bay SQ 172 qua Sing vào 
lúc 4h chiê u, ở đêm để nô“i chuyê“n sang Chennai lúc 8h tôíi. 
Trên máy bay còn bày đặt giải thích cho 1 em tiê“p viên sự khác 
nhau giữa “ transIt” và “transfer”. AI cũng định ninh Tony là hướng 
dẫn viên chuyên nghiệp. Nhưng thật ra, đó là lâ`n đâ `u tiên đi máy 
bay và xuâ ˆ† ngoại. 


https://thuviensach.vn 


Dẫn đoàn xong, khi vê ` lại Sài Gòn ai cũng dúi cho 5o hay 100 đô, 
nhưng mă“c cỡ hẻm nhận. Khách ép quá nên cũng đành phải lâ Íy, 
ngày mai lên công ty nộp lại cho sê p, anh cười ha hả, nói người ta 
boa là do em đô ˆi xử dễ thương với người ta thì em lâ“y đi chứ mã “e 
mớ gì nộp cho công ty. Mừng rơn, bèn rủ bạn T.A lên Nguyễn 
Thượng Hiê `n ăn ô“c. Còn dư ít tiê n, nộp hô` sơ xê“p hàng để mua 
chiê “c Wave Alpha 1o triệu, thay thê“ chiê e cúp cánh én 1 sô“ sau 2 
sô“ trước cũ quá. Đi xe xâˆu nên cua gái đẹp miê“t hẻm được vì tụi 
nó đòi phải có Dream. 


Tin Tony đã đi ngoại quô“c làm bạn bè vui lă“m, lâu lâu nhận 1 cuộc 
điện thoại hẹn ra cà phê nhờ chia sẻ kinh nghiệm. Trong xóm trọ có 
bạn Ngọc Diệp, nhà khá giả, chuẩn bị đi du hạc, cũng chạy qua hỏi. 
Mặc dù chỉ mới có đi Â“n Độ nhưng Tony cũng tích cực tư vâˆn. Cái 
Diệp hỏi khi người ta mời mình đi xe ô tô, mình phải đứng ngô `i 
thê“ nào, để thể hiện là đứa sang trọng. Tony nói bạn mở cửa xe ra 
héng, phải đưa mông vô ngô ¡ trước, rô `i mới rút 2 chân lên, rô `i 
mới đóng cửa lại. Chứ không phải lom khom chui đâ `u vô đâu nha. 
Cái Diệp lă“ng nghe, nuô 't từng lời. Vừa sang Úc, ngày đâ `u tiên áp 
dụng liên. Đứng xê“p hàng chờ xe đê“n trường, xe vừa tới, cửa vừa 
mở, cái Diệp liên đưa mông vô ngô ¡ xuôˆng liên, sau đó rút 2 
chân lên. Ông tài xê“ hoảng hô“t. Mọi người trên xe nhìn cái Diệp 
với ánh mă t thương cảm. 


Cũng lỗi tại Tony. Lẽ ra phải nói là kiểu ngô `i â“y chỉ cho xe ô tô con 
4 chỗ, không áp dụng cho xe buýt. 


https://thuviensach.vn 


Ăn uống kiểu Tony 


Heo thì phút (healthy foods) là các loại thực phẩm giúp chúng ta 
khỏe mạnh. Tony đi Tâ y đi Tàu, gom nhặt trí tuệ của nhiê`u dân 
tộc, phỏng vâˆn những cụ ông cụ bà sô “ng trên trăm tuổi mới rút ra 
được. Mình ráng băˆt chước để sô ng thọ thọ chút, coi con cháu nó 
lớn lên ra làm sao, coI thiên nhiên cây cỏ ruộng vườn xanh mát ra 
sao rô ¡ sau đó, mãi mãi chìm vào cát bụi, như vô “n đĩ con người xưa 
nay vẫn thê“. Các hoàng đê“ xưa nay ở mọi quô “e gia đê `u ước mơ 
cháy bỏng là “bât tử”, “trường thọ” tuy nhiên đê u chê“t sớm vì 
bệnh tật, dù quan thái y cho ăn toàn cao lương mĩ vị. Nên những 
quan niệm cũ vê` đô` ăn bồ dưỡng cân phải xem lại dưới góc độ 
khoa học hiện đại. 

Các nhóm thức ăn chính là tinh bột, đạm, châ“t béo, rau củ quả 
cung cÂâ“p châ“t xơ và vitamin. Châˆt mă“c tiê`n nhâ“t trong các 
loại trên là đạm. Cũnglà nguô n gây bệnh tật nhiê u nhâ“t. Đạm 
càng ít chân càng tô t. 

1. Đạm không chân: đậu các loại (xanh, đỏ, phộng, đen, nành...), 
tàu hũ, đậu phụ, tào phớ. Cá, lươn, trứng, tảo, sữa, phô mai... đê `u là 


đạm không chân. Ản cái này tô ˆt nhâ“t. Nên ăn 3-4 ngày/tuâ n. 


2. Đạm một chân: rong biên, nâ“m các loại: tôˆt nhì. Nên ăn 1-2 
ngày/tuâ `n 


3. Đạm 2 chân: gà, vịt, ngan...: đạm này nên ăn 1 ngày/tuâ n 


4. Đạm 4 chân:heo, bò, dê: nên ăn 1-2 lâ `n/tuâ`n vìkhó tiêu. 


https://thuviensach.vn 


5. Đạm nhiê`u chân: Cua, tôm: nên ăn 1-2 lâ n/tháng vì khó 
tiêu. 


Nê“u các bạn tuân theo biểu đô ` này, các bạn sẽ không bị bệnh 
Gout, gương mặt sẽ thanh tú, dáng vóc sẽ đẹp đẽ sang trọng, bụng 
không béo trông xâ“u xí, mệt mỏi. Mặt đó gay gă t, nọng dưới că m 
xệ ra, da căng bóng đâ y mỡ, ham ăn ngủ x, y hơn lao động học tập... 
là do có chê“ độ ăn ngược lại với biểu đô ` trên. Đây là quan niệm của 
người Nhật và người Ý. Họ thích ăn Cá, rong biến nên thọ, sô ng 
miê ˆt, gương mặt ai cũng nho nhỏ xinh xinh. Tuy nhiên việc người 
già ở Nhật ăn cá voi khiê“n thê“ giới lên án, gâ`n đây người trẻ nước 
này đã bỏ văn hóa này. 


Ngày xưa, cả thê“ giới đê `u chìm vào trong đói kém. Nên miêˆng 
ăn nó quan trọng với nhiê`u dân tộc. Tuy nhiên, khi kinh tê“ khá 
rô `, thì tư tưởng phải khá theo. Phải từ bỏ những cái cũ lạc hậu, chỉ 
ăn healthy foods thôi. Cây có có ba nhóm là cây cảnh, cây hoang dã 
và cây trô ng đại trà (dùnghạt giôˆng và kĩ thuật để trô ng qui mô 
lớn). Chỉ ăn cái thứ ba. Đừng có mây chậu hoa trô ng cho đẹp nhà 
cửa đường phô“ xóm làng cũng nhỏ lên ăn, mâ y cây trong rừng 
trô ng cũng chặt, phải để nó sô ng để tạo oxy cho mình thở và cân 
bă ng sinh thái, con cháu mình có chỗ sôˆng bê`n vững Thú vật 
cũng ba nhóm. Thú cưng làm kiếng trong nhà như chó mèo khi..., 
mình thường đặt cho nó cái tên. Thú hoang dã như ră“n rùa hồ báo 
voi trên rừng, tự sinh tự diệt. Đừng bă t ăn thịt con này, đánh bẫy 
con kia, khiê“n tự nhiên bị mâˆt một mă “cxích trong chuỗi thức ăn, 
dẫn đê“n tuyệt diệt cả một chủng loại. Và thú nuôi dưới dạng nông 
trại, như gà, bò, heo... là nguô`n thực phẩm, mình bơm tỉnh â“p 
trứng, muôˆn cho sinh sản cỡ nào cũng được. Cũng chỉ được ăn cái 
thứ ba. Nê“u ba ba, cá sâ ˆu, lele... trong tự nhiên thì không ăn, phải 
bảo tô`n. Nhưng nê“u họ nuôi thành nông trại thì O.K. Cách chê” 


https://thuviensach.vn 


biê“n của người châu Á cũng có vâ“n đê.. Vì khi giê't thịt, người 
châu Á hay că t tiê t, cho máu chảy từ từ rô `¡ con vật chê“t vì mâ ˆt 
máu, vì chúng ta ăn luôn cái máu đó dưới dạng “huyê t” Việc gây 
đau đớn một con vật như vậy, bên Tây có “súc quyê n” tức quyê n 
gia súc, không được hành hạ động vật, vì nó cũng có thâ n kinh, 
cũng đau đớn khi bị thương. Nhưng thôi mình nhìn ở góc độ khoa 
học đi, thường thì khi đau đớn kéo dài, con vật sẽ tiê“t ra châ t 


độc đề thâ `n kinh nó dịu hơn. IQ thâ“p lè tè như gà, heo, bò... khi 
mình làm thịt đô ng loại của nó, nó vẫn nhớn nhơ ăn thóc, gặm cỏ, 
nhưng nó vẫn biê“t đau khi mình giê“t. Còn động vật bậc cao hơn 
như khi, mèo, chó, ră ˆn... nó sợ hãi đê“n cùng cực nêu thâˆy đô `ng 
loại bị giê“t. Khi sợ hãi cùng cực, cơ thê nó lại tiê t ra nhiê `u châˆt 
độc hơn để trâ'n an. Nên khi mình ăn vào, không tô ˆt cho sức khỏe. 
Thành phô“ Ngọc Lâm tỉnh Quảng Tây Trung Quôc là nơi tiêu thụ 
chó mèo khi ră“n lớn nhâ“t thê“ giới, tuổi thọ trung bình của dân cư 
ở đây chỉ 2/3 so với dân các vùng khác của Trung Quô “c, kế cả vùng 
khă e khổ hơn như Cam Túc, Thanh Hải... dân vẫn sôˆng thọ hơn. 
Tony có anh bạn thân ở đây tên Zhu, anh Zhu chă ng ăn gì ngoài 
động vật hoang dã vì anh có tiê`n. Ră“n thì cứ phải că t tiê“t để anh 
nuô  t tim, húp máu sông trộn với rượu, mật gâˆu luôn có trong tủ 
lạnh, sâm câ`m anh ăn ngày một cặp, thịt hồ thì tháng/1â`n, con gì 
anh cũng bă“t ngâm rượu... nên nhà anh trên tường nhung nhúc 
đâ u voi sừng trâu, hâ`m rượu toàn ngâm bào thai hồ, ră“n rê”t 
chim muông chứ không phải hâ `m rượu vangsang trọng quíphái như 
nhà Tony. Anh Zhu trong một lâ `n ăn tiêˆt canh con lợn mường nào 
đó, con sán thoát ra thành ruột, chui lên não. Anh qua tận Mĩ để mô 
nhưng cũng không được, cứ mồ là nó trôˆn mâ ˆt. Anh mài sừng tê 
giác uô ng miê“t mà bệnh càng nặng hơn, anh không ngờ trong 
sừng tê giác, người Nam Phi đã tiêm thuô “e độc vào đề hạn chê“ săn 
băn. Cách đây mâˆy tháng, anh â“y đã “sự quang” (nghĩa là tử 
vong, tự ( Từ "tử vong” đọc theo thổ ngữ vùng Quảng Tâ`y Trung 


https://thuviensach.vn 


Quô “c nghe từa tựa “sự quang” trong tiêˆng Việt.) nhiên tới đoạn 
này chêm tiê“ng Tàu vô cho người ta biê“t mình rành nhiê`u sinh 
ngữ). Trứng vịt/gà râ“t tô t cho cơ thể, nhưng phải là trứng tươi. 
Trứng lộn hoàn toàn không mát như nhiê `u người nghĩ. Con vịt con 
trong trứng khi mình luộc lên, nước sẽ nóng từ từ, con vịt con bên 
trong tưởnglà trái đâˆt biê“n đổi khí hậu, nên ráng thích nghi. Thích 
nghi một hô `¡ thì hóa ra là bị luộc, nước sôi lên trăm độ. Con vịt con 
bên trong chê“t, nhưng đạm của nó không tô“t nữa, vì đã bị biê“n 
hóa theo hướng đạm xâ“u. Kiểu con giun xéo lă“m cũng oă n, cứ 
lâ“y cái đũa xéo nó miê“t thì nó cũng oă`n người lên một cái rô `i 
mới chê“t. Cho nên các loại tiê“t canh, huyê'“t tương, bào thai các 
loại như hà nàm ră“n, trứng lộn, sừng tê giác, hồ báo, thịt chó mèo 
khi vượn, chim muông hoang dã... không tô“t chút nào. Rượu ngâm 
động vật mình cũng từ chô ˆ¡ nhé, chỉ rượu hoa quả thì uôˆng vài ba 
li, nói xin lỗi, tôi chỉ dùng heo-thì phút (healthy foods). Bia chỉ 
uô ng bia xịn, tùy theo cảm hứng, uô ng mà phải lái xe thì một 
linhỏ. Còn bữa nào ngủ lại hoặc đi chơi xa tiệc tùng với bạn bè cơ 
quan thì túy lúy luôn cho đời nó hưng phâˆn, miễn là có chỗ ngủ an 
toàn, không lái xe có thê gây hại người khác. Ai ép mình, giận mình 
kệ họ chứ, “heo” (health) là của mình, mình phải giữ, lúc mình bệnh, 
mình “sự quang” họ cũng tới chia buô`n với cái vòng hoa “thành 
kính phân ưu” là cùng chứ gì. Nên chả câ `n cả nề mà phải hạ mình 
xuô ng tham gia vào cáchủ tục lạc hậu như ăn tiê“t canh, thịt chó 
mèo, động vật hoang dã, uôˆng rượu ngâm động vật cho vui lòng họ. 


Người Tàu cũng có món gà đi bộ. Con gà sẽ bị cột chặt đặt trên cái 
chảo nóng, đưới này đô t lửa. Nó thâ“y nóng, co một chân lên. Rô ï 
thả chân này lên chân kia xuô“ng, cứ thê“ eo lên thả xuô ng cả trăm 
lâ n đê “n khi ngã gục. Người ta că ˆt cặp chân đó, hâ `m thuô “e bă“c, 
nói bỏ dưỡng. Nhưngăn xong chỉ thâˆy ngày càng ô“m yê“ˆu. Người 
Hàn thì bă ˆt con bạch tuộc sô ˆ ng châ“ˆm sô ˆt rô `i bỏ vào miệng, con 
bạch tuộc sẽ bám vào thành cỏ, tạo cảm giác thú vị cho người ưa cảm 


https://thuviensach.vn 


giác mạnh, với điê `u kiện là răng phải chă “e khỏe, nhai nuô t phải 
thật nhanh. Tony có anh bạn tên Kim, một lâ n anh ăn bạch tuộc 
sôˆng ở một nhà hàng Seoul, tô“e độ nuô“t không bă`ng khả năng 
bám dính của con bạch tuộc, anh Kim bị ngạt thở và cũng đã “sự 
quang” 


Bộ đô` lòng của gà vịt heo... mình cũng không nên ăn nhiê `u. Vì 
các loại thực phâm này đê`u nuôi dưới dạng nông trại, cho ăn thức 
ăn tổng hợp, trong đó có nhiê`u kim loại nặng vẫn còn tô`n trữ 
trong các nội tạng. Nên bộ lòngkhông còn sạch sẽ và ngon lành như 
xưa. Chúng ta cũng có thể ăn, nhưng ít lại. Còn tiê t canh thì tuyệt 
đô ˆ¡ không, thê“ giới hiện đại bây giờ sản sinh nhiê u chủng virus 
mới, chưa kể sán lãi các loại trong máu động vật sô ng, ăn vào chỉ 
gây hại chứ không có "mát bổ” như người ta vẫn tưởng. 


Trong khi đó, hoa quả lại là một nguô `n bố dưỡng đê“n kỳ diệu 
của thiên nhiên. Cây xanh nó hay lă m, nó bọc quanh “hạt” tức 
mâ`m sô ng thê“ hệ sau một lớp thịt quả râˆt thơm ngon. Trong tự 
nhiên, khi quả chín rớt xuô ng, lớp thịt ngọt ngào bọc quanh hạt sẽ 
là dinh dưỡng cho hạt nây mâ`m, sinh trưởng tô“t trong giai đoạn 
đâ u. Ðu đủ, bí đỏ, cà chua, dưa hâ'u, na... đê`u có lớp thịt thơm 
ngon bọc quanh hạt là vì vậy Mình nên tập trung ăn cái này, lây hạt 
ra, gieo xuô ng, giờ có phân bón rô `i nên không lo hạt thiê“u dinh 
dưỡng đề nây mâm vươn lên. 


Vậy nhé, chúng ta cùng nhau ăn healthy food, đạm ít chân, rau 
xanh, hoa quả... Trừ lí do tôn giáo phải ăn chay, người bình thường 
nên ăn uôˆng đâ `y đủ các nhóm, chỉ ăn chay không cũng không tô ˆt 
cho sức khỏe. Cô“ găˆng ăn uô “ng lành mạnh, ăn đề sôˆng một cuộc 
đời tươi đẹp, chứ không phải sô“ng đề ăn - gặp cái gì cũng há mô `m 
ra. Rô ¡ cơ thể mập béo úù, mặtxô nọng, đi lại nặng nê` nhìn ớn quá. 


https://thuviensach.vn 


Mình cũng phải tập thê dục thê thao thường xuyên để đừng có "sự 
quang” sớm. 


Một tháng nên tô chức ăn uôˆng “tam thanh” vài ngày. Tam 
thanh là thức ăn thanh đạm để cơ thể được thanh lọc và gương mặt 


được thanh tú. 


Heo thì phút. Heo thì phút. 


https://thuviensach.vn 


Điên vào dấu ba chấm 


Ở một ký túc xá nọ, sinh viên hay truyê `n nhau vê ` câu chuyện cái 
Lan và bịch bột giặt. Sôˆ là chiê`u hôm đó, cái Lan đi ra ngoài mua 
bịch bột giặt rô ¡ vê ` ký túc xá giặt đô `. Tới công bảo vệ ký túc xá thì 
anh bô` đê“n thăm rủ đi chơi, nên cái Lan gửibịch bột giặt cho anh 
bảo vệ rô ïleo lên xe đi. Anh bảo vệ do không coi ngó nên người 
khác lén vào lâ“y mâ t. Cái Lan vê` tiê“c tiê`n, tức khóc và bã ˆt 
anh bảo vệ đê `n mâ“y chục ngàn đề cô mua bịch bột giặt mới. Ngày 
hôm sau, trên trường đô `n â`m ï với nhau là cái Lan, quê Sơn La, ở 
phòng A217 ký túc, vừa có thai. Tụi mày biê + tác giả cái thai là ai 
không, chính là anh bảo vệ đâˆy. Anh bảo vệ không chịu thừa nhận 
nên cái Lan nó khóc đòianh đê`n mâ“y chục ngàn. Sinh viên là trí 
thức, mà còn hiê“u kỳ và tò mò vậy huô ng hô_` chi dân thường, 
càng ránh rang thì càng nhiê `u chuyện lă“m. Ở quê thì nói chung tò 
mò hơn thị thành, nhưng rô `i người ở thị thành cũng không quên 
thói quen này nên cũng tò mò, hình thành mảnh đâ“t màu mỡ cho 
các tờ báo lá cải. Người nổi tiê“ng thì càng bị tò mò chuyện đời tư. 
Nói chuyện một hô ¡ thì ai cũng quen ca sĩ này diễn viên kia. Và ai 
cũng khẳng dịnh là có quen biê“t hay tận mă ˆt thâ Íy, tận tai nghe, 
để tăng phâ`n thuyê“t phục. Lúc Tony còn đi học đại học, ở trọ 
chung với nhiê u bạn. Nửa đêm cả nhà trọ xôn xao, đánh thức nhau 
dậy, ra câ u Sài Gòn Coi vì có người nhảy câ u tự tử. Thê“ là cả nhà 
trọ đi hê t, Tony bị bă“t đi coi xe máy giùm, để mọi người lên lan 
can câ u quan sát cho dễ.Trời thì khuya, tới 2-3 giờ sáng rô ¡ mà 
hàng trăm người vẫn cứ nhìn chăm chăm xuô“ng dòng nước trong 
khi đội cứu hộ thì tâ“t bật. Tony nói thôi vê` nha, mai tao đi thi thì 
bị tụi nó chửi đữ đội, nói phải ở lại coi cho biê + chứ, thi thi cái gì, 
thi lại cũng được. Hiê“u kỳ tức là “ưa thích sự kỳ lạ”, vôˆn nă m 
trong gene của nhiê `u người, hâ`u như không thẻ bỏ được. 


https://thuviensach.vn 


O một làng quê nọ, đêm đêˆn, hai vợ chô `ng nhà Xto tiê “ng trị tội 
thă `ng con, thă `ng con quì gô“¡i không được nói, Cửa thì đóng nên 
thì hàng xóm bỏ ăn bỏ ngủ bu quanh nhà, miệng mô `m im thin thít 
đề lầng nghe và thâ“u hiểu. Khô là tiê“ng được tiê “ng mâÍt, do lúc 
đó các đương sự tự nhiên nói nhỏ lại. Đám đông ghé tai sát vách, 
ráng]ă ng nghe nhưng chả rõ gì cả, có nhiê u dâˆu ba châˆm trong 
một câu nói. Thê“ là đám đông bên ngoài tự động điê n vào chỗ 
trô ng đó, tùy theo khả năng Sáng tạo. 


Cả làng suô“t đêm tră n trọc không ngủ, chỉ mong tỉnh sương sớm 
mai ra chợ kế nhau nghe. Đâu trưa trưa bà vợ nhà X. đi chợ, gặp ai 
cũng nghe nói kiểu sáng nay vẫn dậy đi chợ được à, hay mua thịt 
cho nó ăn làm chỉ em ơi, đàn ông nó vậy đó em, em có hâ `u hạ cho 
lăˆm thì nó cũng có bô` khác thôi. Chị vợ nghe xong không biê Ít là 
chuyện nhà mình, tưởng chị hàng thịt có tâm sự nên nước mă“t 
lưng tròng vì thương chị âˆy. Đi vê`, quăng miê“ng thịt xuô ng 
bê ˆp, lên nhà trên ngay để kế cho chô`ng nghe ră `ng chị bán thịt 
chợ mình vừa bị chô `ng bỏ tội lă“m anh à. Anh chô `ng liê`n gọi bạn 
bè qua làm xị rượu làng Vân để thảo luận đê` tài khoa học câ“p 
thôn: “Vì sao mâ ˆy cô hàng thịt hay bị chô ng bỏ” 


Xưa Tony có một anh tài xê“ râ t vui vẻ. Bữa đó đường khá đông 
nhưng anh không tập trung lái gì cả, chỉ nhìn ra cái gương chiê“u 
hậu bên phải. Thâˆy anh nhìn hoài nên Tony cũng nhìn theo, thì 
thâ ˆy hai thanh niên đang đi xe máy, vừa đi vừa chỉ chỏ bàn tán vê ` 
cái xe của Tony. Nó chạy theo khá dài nên Tony nghĩ chă “c là sợ nó 
bẻ gương hay gì đó nên anh âˆy đê` phòng. Ai ngờ lúc đèn đỏ ngừng 
lại, thâ ˆ y anh tài xê hạ kính xuô “ng, thò đâ `u ra nói: “Xe này bảy tỉ 
chứ không phải hai tỉ đâu Phúc ơi, Minh nó nói đúng đó” Tony hỏi 
ủa chuyện gì vậy, anh quen tụi nó hả? Ảnh nói đâu có, tại tui nhìn 
qua gương, thâ y hai đứa nhép miệng nói qua nói lại vê. đê` tài 


https://thuviensach.vn 


cáixemình, tuihiêu hê“t. Thă `ng lái tên Phúc, thă ng sau tên Minh, 
tụi nó nói đúng hê“t các chỉ tiê“t, chỉ trừ cái giá xe nên tui lật đật 
đính chính. 


https://thuviensach.vn 


Chuyện nhà anh Khổm 


Tony có anh bạn thân người Thái Lan tên Khôm. Nói là bạn chứ anh 
cũng già rô `1, có ba đứa con cũng trạc tuổi Tony. Làm ăn rô ¡ quen. 
Anh có nhà máy phân bón khá lớn ở Băng Cô“c. Trong những năm 
đâ `u oo, kinh tê“ xã hội Thái Lan giô ng nước mình bây giờ, phâ `n 
lớn HS thi vào kinh tê“, tài chính. Hai đứa đâ `u của anh Khôm, 1 
đứa quản trị, 1 đứa tin hạc. Rô `¡ như kịch bản của 1 gia đình khá giả, 
tô ˆt nghiệp ĐH, 1 đứa qua Anh, 1 đứa qua Úc lâ“y bă ng thạc sĩ, 
cũng quản trị. Rô `¡ vê` nước phụ cha phụ mẹ. May mà có cái công ty 
của gia đình, chứ không cũng xin việc hộc máu. LâÍ y thạc sĩ ở 2 
quô “e gia nói tiê ng Anh, nhưng tiê“ng Anh lại í ẹ. Hai đứa nó qua 
hãng Phượng Tím, các bạn từ tiê“p tân đê“n tài xê“ của Tony đưa đi 
chơi mua să“m, nói tiê“ng Anh như gió, tụi nó nề phục lă“m. Có gì 
đâu, cứ chiê u chiê u các bạn ngô '¡ xóa mù ngoại ngữ cho nhau. 
Đứa biê“t 3 chữ chỉ cho đứa biêˆt 2 chữ. Rô `¡ cùng nhau tiê“n bộ. 
Tony chả quan tâm bă ng câ“p của đứa nào trong hãng, miễn thâ ˆy 
chịu khó làm việc, tính tình đễ thương lanh lợi... là nhận vô đào tạo, 
rô `i trở nên xuâ ˆt să  c, xách giỏ đi nước ngoài đàm phán nhoay 
nhoáy. 


Vợ chô`ng anh Khôm từ dưới quê đi lên, xây dựng sự nghiệp ở Băng 
Cô “c xong, muô“n con cái có tương lai nên cũng lo cho con vô toàn 
trường chuyên lớp chọn, bên Thái gọi là trường tư, tô“n tiên ghê 
lăˆm. Kiểu câ“p 1 Lương Đình Của, câ“p 2 Trâ n Văn Ơn, câ“p 3 Lê 
Hô ng Phong, câ“p 4 Bách Khoa Kinh Tê“. Nhưng sau đó thì chìm 
lim, không còn chút dâ“u â“n gì xứng đáng với sự đâ u tư âˆy. Đứa 
nào vô công ty đa quô“c gia làm lương 1ooo-2ooo đô/tháng là tự 
hào ghê lă“m, thời gian còn lại chỉ quan tâm đê“n áo hiệu quâ`n 
hiệu, bữa này chỗ này sale off, tour du lịch nước kia đang hạ giá rô `i 


https://thuviensach.vn 


tíu tít nhau đi chơi. Nê`n kinh tê“ Thái Lan cứ giãm chân tại chỗ, 
toàn gia công cho nước ngoài suô Ít 1 thời gian dài. Một thê“ hệ con 
nhà thành phô“ khá giả, chắng có động lực gì phâ“n đâ ˆu, ăn uôˆng 
có người lo, tài liệu hạc tập có người cung cÂ“p...nên não bộ mâ“t 
khả năng tự tìm kiê“m thông tin. Vô công ty làm bị các đô ng nghiệp 
co1 thường, vì nói là nhờ cha nhờ mẹ mới được vô đây. Vì không tự 
mình kiê“m sôˆng nên phát biểu nghe băÍt ớn, ít có hàm lượng 
châ ˆt xám hay i-od trong các câu nói, gương mặt hơi đờ đờ đẫn đẫn. 
Mặc dù 2 xứa nó cũng hòa đô ng và lễ phép, nhưng nói chung làng 
nhàng, tẻ nhạt. 


Đê ˆn cậu út, anh Khôm thay đổi hướng nghiệp. Cho nó hạc kỹ thuật 
trước, sau này mới hạc quản trị để trở thành nhà kỹ trị, vì đứa út này 
biê“t vượt sướng. Anh thuyê“t phục nó hạc nông lâm. Nó đâ`u tiên 
không chịu, nói dơ dáy đâ ˆt cát. Nhưng sau 1 năm, nó tự nhiên đam 
mê. Anh nói giô ng như con người có nguô `n gô“c động vật nên trở 
vê. với đâ  t cát là thâ“y khoái. Tô “t nghiệp xong, nó sang California 
làm thạc sĩ. Anh nói, trường Fresno State sang tuyên, cho hạc bổng 
hê  t, trừ mây đứa dô“t tiê ng Anh. Qua được 3 tháng là tụi nó bă“t 
đâ `u để dành được tiên, đi phụ thâ y cô, đi hái nho hái táo, nuôi 
giâ m hay làm hướng dẫn viên cho khách Thái tham quan công viên 
Yosemite gâ `n đó. Trường Fresno này Tony cũng từng đêˆn. Ôi nhìn 
cơ ngơi của nó mà mê, nă m giữa những cánh đô `ng nho bạt ngàn. 
Các tổ chức quô ˆc tê“ như FAO ( tổ chức lương nông thê“ giới), FDA 
( tổ chức quản lý an toàn thực phẩm), các tập đoàn như Monsanto, 
Bayer, Dow Chemical, Syngenta, BASE.... đê“n đặt cọc trước, giành 
giật sinh viên thâ ˆy bă“t mệt. Cậu Út được FDA tuyền, đưa đi đào tạo 
thêm rô `i vê` phụ trách FDA Thaïiland, chuyên kiểm nghiệm các lô 
hàng trái cây xuâ“t khâu. Nhờ một thê“ hệ những người Thái trẻ giỏi 
giang như vâ y, mà trái cây Thailand vô được mọi siêu thị trên thê“ 
giới. Riêng xuâ ˆt khẩu cho Trung Quô“ec hoa quả nhiệt đới như sâ `u 


https://thuviensach.vn 


riêng, chôm chôm, măng cụt...cũng đem lại cho nông dân Thailand 
sự giàu có tột bậc. Thê“ hệ cậu Út còn hạc hóa châÍt, cơ khí, máy 
móc, xe hơi, điện tử....mặc dù hạc kỹ thuật nhưng đứa nào đứa nâˆy 
tiê“ng Anh giỏi nên vô mâ“y hãng nước ngoài làm hê“t. Đâu 5-1O 
năm là có thẻ ra riêng tự sản xuâ“t một cái gì đó Made in Thaïland, 
vì tiê ng Anh giỏi nên ra tiê“p thị với thê“ giới bên ngoài, người ta 
mua ào ào, vì ớn hàng Trung Quô “e quá, tìm miêˆt mới có hàng hoá 
một nước giá cả cao hơn Trung Quô e 1 chút mà châ“t lượng hơn 
hăn, đó là Thái. Một thê“ hệ cậu Út góp phâ n xây dựng nê n công 
nghiệp sản xuâˆt Thái Lan hùng mạnh, sô“ 1 Đông Nam Á và thứ 1o 
thê“ giới vê. sản xuâˆt xe hơi, tô“p 5s thê“ giới vê` điện từ, đô ` gia 
dụng, máy tính đô. chơi... Du lịch cũng mạnh, nông nghiệp cũng 
mạnh, giờ công nghiệp cũng mạnh nữa thì dân Thái ngày càng giàu 
có, sung túc. 


Cậu Út nói, bạn bè của em nhìn lại 1o năm ra trường đê `u thành đạt 
cả. Đứa được giữ lại làm giảng viên, đứa làm cho mây tô chức quô e 
tê“, đứa tự mua đât trô ` ng trọt chăn nuôi. Đứa nào cũng triệu phú 
đô la trở lên, đời sô“ng hê ˆt sức phong lưu vì có một tuổi trẻ châ'p 
nhận lâ“m lem dâ`u mỡ trong các nhà máy. Chứ hẻm có sức dài vai 
rộng mà mặc quâ 'n tây đóng thùng, ôm cái laptop ngô `i quán cà 
phê Starbuck chat chit ở Băng Cô“e chờ ngân hàng này, công ty kia 
tuyên thì vác đơn đê“n như thê“ hệ trước đó. Với nhóm thâˆt nghiệp 
đài dài này, trong tay chả có cái nghê` gì ngoài cái bă ng câ“p gọi là 
quản trụy kinh danh. 


Tự nhiên ngô ¡ nghĩ, nê“u bây giờ mà 18 tuổi, Tony sẽ chọn kỹ thuật 
như nông nghiệp, thủy sản, hóa công nghệ, sinh công nghệ, máy móc 
điện đóm..... mà hạc. 

Rô ¡ mâ `n tiêˆng Anh thiệt giỏi để làm cái MBA ở nước ngoài. Kinh 
tê“ hạc không khó, nă“ˆm phương pháp và chăm đọc sách, chăm tự 


https://thuviensach.vn 


hạc là OK. 


Trở thành 1 nhà kỹ trị vẫn có gì đó thú vị hơn. 18 tuổi 18 tuổi.... 


https://thuviensach.vn 


Phân II: Lên máy bay 


https://thuviensach.vn 


Hồng Ngự mang tên em 


Một buổi sáng ở Bê“n Lức Long An. Như mọi ngày, chị Lành (quê 
Hô ng Ngự) ròng rã đi bộ cả chục cây sô“ đề bán vé sô“, gặp ai cũng 
mời cũng chào, nụ cười đôn hậu. Sáng đó, chị gặp anh Tuâ ˆn, làm 
nghê ` chạy xe ba gác đang uôˆ ng cà phê. Thâ  y chị tội nghiệp, anh 
Tuâ“n mua ủng hộ 2o tờ, nhưng hẻm có tiê `n trả, nên nói thôi chị cứ 
giữ giùm, nê“u tới chiê `u mà còn thì đưa cho tui, tui trả tiê`n cho. 
Nói rô `¡ anh chạy đi chở hàng, nụ cười sáng loáng. Dưới miê `n Tây, 
người lao động hay vậy. dù nghèo khổ vẫn không quên giúp đỡ 
những người nghèo giôˆng mình, ăn cái bánh cũng bẻ đôi cho người 
bên cạnh. Còn mâ“y đứa nói đợi có tiê`n mới đi làm từ thiện, thẻ loại 
đó thì chỉ miệng mô `m chứ muôn đời chả giúp ai, không giúp người 
thì gương mặt sẽ quă ˆt queo hoặc đâ ` y xôi thịt, không sáng bừng nét 
thanh tú nhân văn được. 


Ở miê `n Tây, người ta cũng hay cười. Cười hô n nhiên theo kiểu văn 
hóa Miên Thái, ít chửi bới văng tục nặng lời ghim gút với nhau kiêu 
văn hóa Tàu. Trong suô“t hơn 30oo năm mở cõi, những cư dân Việt, 
Khơ Me, Hoa ở đây đã phải biê“t thoát tiểu nông như thê“ nào vê ` 
mặt tư duy và văn hóa đề sôˆng hào sảng nghĩa tình hơn. Người ta 
sẵn sàng cho nhau cả công đâÍt, thôi tui già yê“u quá rô `i, cậu có 
làm thì qua lâˆy làm luôn, kiểu vậy. Nhà này cách nhà kia con 
mương hay cây dừa, chứ không rào giậu lâ“n từng mét đâ“t như ở 
chỗ khác. 


Nhưng vì tài nguyên phong phú có sẵn, nên có râ“t nhiê`u người 
làm biêˆng, thích hưởng thụ hơn lao động. Và người ở đây cũng bị 
đánh giá là ít sâu să“c, kém khoản ăn nói hoa mỹ. Nhưng suy cho 
cùng, cái tâm sáng mới là cái đáng trân trọng. Chứ ăn nói să “e sảo 


https://thuviensach.vn 


khôn ngoan mà chỉ. Să“e sảo thì có đứa să c sảo hơn. Khôn ngoan 
khéo léo thì có đứa khôn khéo hơn. Chỉ có trung thực thì không có 
tính từ so sánh hơn (Trong tiê“ng Anh, beautiful thì có more 
beautiful, the most beautiful nhưng honest (trung thực) thì không có 
more hay most gì cả). 


Cái chiê`u hôm đó, ông trời có măÍt, trong 2o tờ vé sô“ đó có 4 tờ 
trúng đặc biệt. Và 16 tờ còn lại thì cũng có giải này giải kia...nên tổng 
trị giá là 6.6 tỷ. Chị Lành dò thâˆy trúng nên mới gọi anh Tuâ ˆn tới 
quán cà phê hô `i sáng, kêu “trả lại cho tui 2oo ngàn tiê n anh mua 
thiê“u rô `i tui mới đưa 2o tờ vé trúng thưởng cho anh”. Anh Tuâ“n 
tới, móc túi đưa chị Lành 2oo ngàn, nhận 20 tờ. Boa luôn 1 tờ đặc 
biệt. Thê“ là chị Lành có được 1.5 tỷ, còn anh Tuâ“n thì vẫn còn 5.1 
tỷ. Mọi người nói sao chị không giữ lại, im luôn thì anh Tuâ“n cũng 
đâu có biê't, thậm chí có biê“t cũng không làm được gì vì sô“ trên vé 
bao nhiêu thì chỉ có chị Lành biê“+ thôi. Chị Lành trả lời hô `n nhiên 
là “Hai chục tờ này anh Tuâ“n nói là mua rô ï, tui để riêng, trúng 
trật gì cũng của ảnh. TuIi chỉ giữ giùm. Tui mà 1m luôn thì người ta 


`” 


COI tu1 ra gì”. 


Tony đọc mẫu tin trên mà cười ra nước mă t. “Coi tui ra gì” à, chị 
như thê“ nào thì người ta coi ra như thê“ âˆy chứ. Tony râ t thích 
hành động chị Lành gọi điện đòi cho được 2oo ngàn tiê`n bán 
thiê“ˆu. Dân làm ăn phải vậy. Sòng phăng đề được bê `n lâu. Và cũng 
thích cách anh Tuâ“n tặng lại chị 1 tỷ rưỡi. Một sự tưởng thưởng râ + 
hào sảng của người phương Nam. Người tô“t nên đê `n đáp lại cho 
người ta xứng đáng, đừng có tiê  c. 


Và cho dù ở ngoài kia, người ta có đảo điền chụp và giật, cho dù trên 
phương tiện truyê `n thông, hàng ngàn doanh nhân doanh nhéo với 
bao nhiêu là danh hiệu vẫn không biê“t TÍN biê“t nghĩa là gì, câu 
chuyện chị Lành như 1 dòng suô“i mát trong giữa sa mạc khô că n 


https://thuviensach.vn 


của sự thiêˆu niê`m tin. Có bao nhiêu người mang tiê“ ng làm ăn lớn 
nhưng trở mặt như trở bàn tay, nuô ˆt lời như cơm bữa, thì trong lòng 
Tony, chỉ có chị Lành xứng đáng với danh hiệu doanh nhân. Duy chỉ 
1. Câu chuyện của chị xứng đáng được đưa vào giáo khoa thư. 


Chị đã làm rạng danh quê hương Hô `ng Ngự, ít ra trong các quán cà 
phê, quán nhậu vỉa hè. Người ta vinh danh chị như vinh danh 1 cái 
đẹp, dù lẻ loi giữa cuộc đời này. Nhìn ảnh chị chụp trên báo, nhìn nụ 
cười hô n nhiên của chị và anh Tuâ“n, trong đâ`u Tony bâˆt chợt 
vang lên bài hát “ Hô ng Ngự mang tên em”* của nhạc sĩ Tô Thanh 
Tùng. 


“Tôi sẽ vê. thăm quê hương Hô ng Ngự. Nhìn lúa Tháp Mười vươn 


lên đâ y đô ng. Nhìn dòng Tiê n Giang êm ái. 


Nhìn cánh chim trời tung bay. 
Mà nghe luyêˆn lưu dâng đâ y..” 
Mỗi độc giả TnBS hãy là 1 chị Lành. Để mình đi đâu, làm gì, quê 


hương mình, đâ“t nước mình cũng được thơm lây. Tiê“ng “Lành” thì 
Sẽ vang xa. 


https://thuviensach.vn 


Hào hào sảng sàng 


Nhiê u bạn hỏi hào sảng là gì. Vìxưa giờ chưa nghe ai nói. Hào sảng 
đơn giản là sự cho đi mà không tính toán, là sự buông bỏ để làm lại 
từ đâ u. Hào sảng là không tham lam, không ích ki, không cá nhân 
chủ nghĩa. Tony có hai người bạn tên là A và B, đê `u là chủ hai công 
ty thương mại lớn. Cả hai đê `u li hôn sau một thời gian chung sô “ng 
với vợ. Ngày chia tay, mọi thứ với anh A đê u chia đôi. Con hai đứa 
chia mỗi người nuôi một, đũa anh lâˆy một chiê  e vợ một chiê “e, cả 
Củ gừng trong tủ lạnh anh cũng bẻ đôi. Những gì không chia đôi 
được như tivi, tủ lạnh, máy 


nước nóng... thì anh qui thóc, định giá bă`ng giá mua. Cô vợ thì 
không chịu, nói món đó giá mua năm triệu bây giờ đã là đô ` cũ chỉ 
có hai triệu thôi, cãi nhau â`m ï đàm phán tòe loe, cuôˆ¡ cùng cô vợ 
phải châ p nhận mức ba triệu và trả lại cho anh 1,5 triệu. Nhìn anh 
gánh ra khỏi nhà linh kinh đô` đạc, lẽo đẽo với đứa con gái nhỏ, ai 
trông cũng hê“t sức thương cảm. Anh làm ăn cũng có tiê n, nhưng 
không phát triển được. Anh kiê“m tiê`n chủ yêˆu từ chụp giật đơn 
hàng với đô ˆ¡ thủ cạnh tranh. Anh ngô `ï thở dài miêÍt, nói sao tôi 
không thành tỉ phú nhỉ? Gương mặt anh khôn thiệt khôn, quă t 
queo trong cái năˆ ng tháng tư... Anh B cũngli hôn, đề lại hê 't gia tài 
cho vợ, bước ra khỏi nhà và đêm đó thuê khách sạn ngủ, bă“t đâ`u 
lại từ đâ `u. Sự hào sảng của anh gặp phải sự chỉ trích khủng khiê'p 
từ cha mẹ người thân, bảo là “cái thă ng ngu chưa từng có”, “cái đô ` 
u mê, cái đâ `u chỉ đề đội nón”. Anh cười khây, vì anh biê“t vợ cũ của 
anh vẫn phải tiê“p tục nuôi con, và mình là đàn ông đàn ang, phải 
biê ˆt hào sảng buông bỏ. Đê“n giờ, công ty anh càng ngày càng lớn, 
khách hàng ngày càng nhiê u, đôi thủ cạnh tranh cũng nẻ, anh 
chia sẻ đơn hàng với họ, họ chia sẻ đơn hàng lại với anh. Khách tới 


https://thuviensach.vn 


mua hàng, nêˆu anh hê“t hàng đó, hoặc không có, anh sẽ giới thiệu 
qua một đơn vị cung câ“p khác. Người ta nợ một món nợ ân tình, 
trả hoài không hê Ít... Có hai sức mạnh lớn của một con người. Một 
là sức mạnh lâˆy vào, the power of taking. Cô“ gă “ng học để có 
bă ng câTp, để có kiê“n thức thật uyên bác, kiêm tiê n thật 
nhiê `u, mua cái này cái nọ... từ tay tră ng, nhiê`u người đã có tâÍt 
cả những gì họ từng mơ ước, với sức mạnh của sự lâ“y vào này. 
Nhưng có một sức mạnh lớn hơn, chính là sự cho đi, the power of 
øiving. Đang trên đỉnh Vinh quang, nhiê `u người sẵn sàng bỏ hê Ít, 
để vê` quê hưởng cuộc sôˆng an nhàn, mà bị người đời chê là dại. 
Bậc đại tríNguyễn Binh Khiêm từng viê t: “Ta đại ta tìm nơi vă “ng 
vẻ. Người khôn người đê“n chô“n lao xao” Có hoa hậu nọ đăng 
quang xong, sau hai năm trả hê t nghĩa vụ từ thiện, đi nước ngoài 
du học, lây chô ng sinh con, từ chô imọicuộc phỏng vâ“n 
hayxuâ “thiện chô“n đông người, sô“ng bình yên với thiên chức của 
một người phụ nữ như tạo hóa đã ban cho. Tony thật sự ngưỡng mộ, 
vì cô buông bỏ được những lời tán dương đẹp đẽ, những son phâ“n 
nước hoa, những siêu xe, những ánh đèn màu và những xâ“p đô la 
lâ“p lánh, cô đã bỏ được những phù phiê“m xa hoa để lây giá trị 
bình yên của riêng mình. Đó hắn là một sức mạnh ghê gớm của 
người đăng câ“p. Tony có quen một MC được nhiê `u người ưa thích. 
Bạn đang hot nên chạy sô liên tục, xuâˆt hiện ở mọi chương trình 
đê“n nhăn mặt. Khán giả bă“t đâ `u ớn, vì câu nói nào cũng giô ng 
câu nói nào. Tonykhuyên thôi em nghỉ một thời gian đi, đi du học 
rô _¡ hai năm sau vê, dẫn chương trình bă `ng tiêˆng Anh luôn, bạn 
sợ, nói em ráng khai thác thêm chút tiê`n nữa. Với bạn, sức mạnh 
của sự lâˆy vào quá lớn so với sức mạnh của sự cho đi, nên cuô i 
cùng bạn rơi vào ngõ cụt của sự nghiệp, vì tài năng không có thời 
gian phục hô '¡. Một người bạn khác của Tony là giảng viên đại học, 
anh nhận làm giảng viên, sáng dạy chiê u dạy tô ¡ dạy, không có 
thời gian nghỉ ngơi đọc sách nâng cao trình độ, nên có nhiêu đó nói 
miê t, nói hoài... Rô `¡ anh bị lao lực, đang giảng bài thì bị đột qui, 


https://thuviensach.vn 


phải câ“p cứu. Những đô`ng tiê n kia cũng că“p nón ra đi theo hóa 
đơn dài ngoă `ng của bệnh viện. Giờ anh nă m ở nhà, chèo queo 
một mình, rô `¡ luôn miệnggiá như, giá như... Buôngbỏ thật sự là 
râ ˆt khó, phải tập luyện mới có. Buông bỏ không có nghĩa là mâ Ít, 
mà là “có chỗ trô“ng” để đón nhận cáilớn hơn. Nhưng nhiêu người 
với tư tưởng tiêu nông vụn vặt, sợ “mât cả chìlẫn chài” nên cô“ bám 
víu, riê t đâ u óc càng nhỏ hẹp, sự ích ki cá nhân và sự tham lam 
chê“ ngự hêˆt tâm trí, u u mê mê, không phân biệt cái gì đúng, cái 
gì sai. Là doanh nhân, chúng ta phải tập tính sẵn sàng cho đi, SẢN 
SÀNG BUÔNG BỎ. Vì được đó, mâ“t mâˆy hô`i. Mâít đó, được 
mâˆy hô ¡. Lúc sinh ra, mình trâ 'n truô `ng chẳng có gì. Người đời 
đeo vàng đeo bạc đeo bă ng câ“p phâ“n son lên người, nhưng khi 
chê“t đi, chui vô hòm nă m, cũng chỉ là những mảnh vải trã ng 
quâˆn quanh thân. Vua chúa ngày xưa chôn theo nào là châu báu 
bạc vàng nhưng mô` mả của họ chảyên ồn vì cứ bị trộm đào miê Ít. 
Cả đời người phâ“n đâ“u, các bạn yên tâm. Cái gì của mình là của 
mình, cái gì không phải là của mình thì KHÔNG BAO GIỜ GIỮ 
ĐƯỢC. Ngay cả cái của mình, đăng câếp là mình DÁM 
buôngbỏhê “tkhi câ `n để làm lại từ đâ `u, mình có tài năng, có ý chí, 
có sức khỏe mà, sợ gì? Chương trình Áo â“ˆm mùa đông (các bạn trẻ 
tình nguyện lên vùng cao thu mua nông sản vê ` thành phô“ bán, lợi 
nhuận mua áo â“ˆm chuyền lên lại các trường vùng cao) là chương 
trình tập tính hào sảng cho các bạn trẻ. Nhiê u bạn thâ'y hay quá, 
tuâ n nào cũng kiê“m được mây triệu, nên tách ra, cũnglên miê `n 
núi mua đô` vê ` bán y chang, còn nhăˆn tin cho Ban tô chức (BTC) 
nói: “Bận rô ¡ nha, không tình nguyện nữa nha”. Thậm chínhóm 
nọ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn kiên quyê t không hủy page 
[trang bán hàng] nói: “Ngu gì, page này nhiê u like thê“ mà, tôi 
đang bán nhiê u đơn hàng lă“m" Tony định dạy cả chục chương 
trình khác nhau đề sau này các bạn làm doanh nhân lớn, xã hội bao 
la, còn bao nhiêu lĩnh vực làm ăn chứ đâu mỗi cái nông sản. Nhưng 
mới bài tập một đã vậy rô `i, thì làm sao mà các bạn có thê tiê“p thu 


https://thuviensach.vn 


các bài tập khác đây? Tony òa khóc. Nhớ là mình đã dạy tụi nó từ 
“hào sảng” cả chục lâ n rô ¡ mà. Bèn vô từ điển tiê“ng Việt của Vũ 
Châ ˆt Lượng coi lại hào sảng nghĩa là gì, thâˆy bác âˆy ghi là: "Hào 
sảng là hành động bị đá lọt xuô ng hào sâu rô ¡ bị mê sảng. 


https://thuviensach.vn 


Tró đàng đi buôn 
( Bạn nào trong CLB con dượng muô ˆn giàu vô đọc hi) 


Dượng thâˆy ở chợ Phúc Xá Hà Nội, 1 kg cua đô ng bé tẹo giá tới 
20O ngàn. Trong Sài Gòn chỉ có 60 ngàn/kg. Mà hẻm chở ra được vì 
xa là nó chê t. Nên các bạn ngoài đó, có thể nuôi cua. Con cua nó 
nhạy cảm với nă ng nóng và trời rét, nên mình đâ `u tư quy mô công 
nghiệp. Trong miê n nam, sản xuâ t nông nghiệp thường là nông 
trại lớn, nên dượng thâ y thịt cá ngoài bă e ngon hơn, do gà đô `i cá 
ao rau vườn. Tuy nhiên, giá lại quá đă“t so với thu nhập của người 
dân bình thường ở đâ ˆy. Với tô“c độ gia tăng dân sô“, đô thị hóa các 
làng quê, các khu công nghiệp mọc lên ngày càng nhiê `u...thì nông 
sản chă e chăn không đủ với cách làm nhỏ lẻ như vậy nữa. Vận 
chuyền từ miên nam ra những 2ooo km so với 3oo km từ biên giới. 
Vì ở sát biên giới, ở Vân Nam và Quảng Tây, các nông trại không lô ` 
trong đủ thứ cây nhiệt đới và á nhiệt đới, nuôi đủ thứ từ cá tâ m cá 
hô ¡ cá quả đê“n gia súc gia câ m, quy mô lớn nên chi phí sản xuât 
nhỏ, giá rẻ. Nên nguyên tă ˆe giao thương, nước chảy vê ` chỗ trũng là 
bình thường nê“u chúng ta không tự nâng nê `n cao lên đề nước khỏi 
tràn vô. 


Các bạn đi xa chút, Thái Nguyên, Lai Châu, Lào Cai...lập dự án đâ`u 
tư nông nghiệp đi. Să “p có cao tô  e hê't rô i, vận chuyên vê` Hà Nội 
hay Hải Phòng sẽ dễ dàng. Mùa hè lă“p máy phun sương, lưới chă“n 
nóng. Mùa đông dùng bóng halogen sưởi âˆm. Chứ dượng thâ“y trên 
phô“ Hà Thành, công ty nào cũng trưng bảng hiệu làm nghê` Tư 
vâˆn, Tài Chính, Chứng Khoán, Bâˆt Động Sản, quảng cáo truyê n 
thông, bán quâ n áo Trung Quô ˆ....xen lẫn với các quán miê“n gà 
miê“n ngan bún riêu bún chả? Ngay cả bà gánh hàng hoa quả đi 


https://thuviensach.vn 


ngang qua, nhìn vô cũng thâ y táo, lê, lựu...toàn hàng Tàu, sao lạ 
vậy. 


Các bạn nói nông nghiệp bâ'p bênh, có lúc đồ đô“ng không ai mua. 
Quy mô lớn, sẽ có bộ phận marketing, họ sẽ phải liên hệ với các siêu 
thị, các chợ bán sỉ, các thương nhân xuâ ˆt khâu, các nhà máy chê 
biê“n...nên không có chuyện nông trại nào phải đồ bỏ cái gì đó cả. 
Dội chợ là họ đem đi câ“p đông, làm mứt hay sâˆy khô liên. Họ 
tham gia mọi hội chợ triển lãm, nên khách càng ngày càng đông, họ 
càng mở rộng quy mô sản xuâ'“t. Còn nông dân tự sản xuâÍt thì do 
thiêˆu thông tin nên mới có chuyện phải đồ bỏ như vậy. Cho nên làm 
nông nghiệp, phải có đâ u ra. Đi tiê“p thị xong rô ¡ mới mở rộng. 
Đâ u tư bộ phận marketing và sales. Còn không, làm quy mô nhỏ 
thăm dò trước. Ví dụ: nuôi cua quy mô lớn, liên hệ các chợ bán sỉ các 
tinh thành, các nhà hàng lớn, thậm chí nhà máy đông lạnh nơi gâ n 
nhâ“t trong trường hợp hàng bị thừa nguô `n cung mà cua ngày mỗi 
lớn, mình có thể đông lạnh gửi nhà máy trữ giùm. Kinh doanh là 
phải sáng tạo và bươn chải. 


Đừng có phù phiê“m. Cũng đừng cô“ bám trụ 5 cửa ô. Tích tiểu 
thành đại, chín xu đồi lâˆy 1 hào. Sĩ diện chi. Nê“u trí tuệ mình thật 
sự cao siêu thì hạc lên, còn không, biê“t đọc biê“t viê“t biê“t tính 
toán rô ¡ kiê“m tiê n nuôi cha nuôi mẹ giúp đỡ người thân. Chứ hạc 
cao làm chỉ mà thâ“t nghiệp? Cha mẹ nuôi mình tới 18 tuổi là được 
rô `i, sao còn ép nuôi mình đê“n 5 năm cử nhân, 3 năm thạc sĩ? Rô `i 
thâ ˆt nghiệp, tiê p tục ép cha mẹ bóp mô `m bóp miệng dưới quê gửi 
lên thành phô“ nuôi nữa? Sao mình bâ Ít tài vô dụng vậy? 


(NÊˆU MÌNH LÀ SINH VIÊN, TRONG SUÔ“T THỜI GIAN HỌC, 
NGƯNG XIN 


https://thuviensach.vn 


TIÊ `N CHA MẸ ĐI, CÔ“ GĂˆNG LÀM THÊM, ĐỪNG CÓ ÉP MÂ“Y 
THÂN GIÀ Ở QUÊ ĂN MĂ“M HÚP CHÁO GỬI TIÊ`N NUÔI 
MÌNH Ở THÀNH PHÔ“ UÔˆNG SỮA TƯƠI, TẬP GYM, HỌC HÁT) 


Sao không đi xa xa chút mà mâ n, vê` quê tô chức sản xuâ t kinh 
doanh. Sợ gì mà không đi? Hay làm biê“ng? Chả có gì nhàn hạ mà 
kiêˆm nhiê`u tiên cả. Như dượng nè, cũng có hạc hòm hạc vị, 
nhưng vẫn bỏ đi trô ng nâ“m trô `ng hoa. Nêˆu giờ dượng đi bán rau 
ngoài chợ vẫn làm, chả sợ ai. Gương mặt thanh tú và đôi tay búp 
măng â y sẽ gói rau thoăn thoát, nụ cười sáng bừng cả góc chợ. Ai 
khinh kệ mẹ nó. Việc mình mình làm, hơi đâu đề ý. Mình có ăn că“p 
tiê n hay ăn bám của ai đâu. Đứa nào nó khinh kiêu sĩ phu Bă “c Hà, 
mình ra tay liên cho dượng. Trai thì bóp vái, gái thì bóp dú. Chỉ 
thắng vào mặt nó. Nói tao làm gì kệ tao, miễn là lương thiện. Không 
làm gì mà suô ˆt ngày chỉ nói này nói nọ mới là đứa nhảm nhí. 


Dượng đọc báo cáo tài chính các công ty, thâˆy bă“t mệt. Có tiê`n 
mà, có trăm triệu đô la thì hãy đâ `u tư trung tâm R&D để phát triển 
công nghệ chớ. Cứ chực đánh quả không. Vẽ vời chi mâˆy cái viên 
vông dự án, cổ phiê“u cổ đông gì đó rô ¡ người ta lao vô thì úp sọt 
hê “t. Nên kinh tê“ gì cứ ở chung cư, biệt thự nghỉ dưỡng và mua 
qua bán lại cô phiê ˆu vậy? 


Phải sản xuâ ˆt và sản xuâ ˆt, chưa đủ trình làm ra smartphone như 
Hàn Quô“c thì phải đủ gà vịt để ăn. Chứ 7o% dân sô“ nghê` nông 
mà gà cũng nhập, bò cũng nhập, heo cũng nhập, tắm xia răng cũng 
nhập? Mình hay nói “ phi thương bâˆt phú” nhưng không đúng đâu. 
Hiểu sai nên nhà mặt tiên nào cũng “ thương” đề mà “ phú”. Hạc 
sinh giỏi chọn vào kinh tê“ ngoại thương ngân hàng chứ hẻm chịu vô 
cơ khí điện tử hóa châ t. Đứa nào ra trường chỉ chực xin việc chứ 
hẻm chịu mở cái lò rèn, giả dụ, hạc cơ khí ra, làm cuô“c xẻng để lên 
mạng quảng cáo xuâ ˆt khẩu. Mâ“y nước ôn đới họ vẫn nhập cuô e 


https://thuviensach.vn 


xẻng để làm vườn và xúc tuyê  t từ Thái Lan đâ“y thôi. Lê Quý Đôn 
nói “ phi công bâˆt phú, phi thương bâ“t hoạt, phí trí bâ“t hưng, phi 
nông bâ ˆt ôn”, tức nê“ˆu muô ˆn giàu có, phải làm công nghiệp. Nê“u 
muôˆn ồn định, phải đâ u tư nông nghiệp. Muô“n hưng thịnh đâ ˆt 
nước, phải đâ`u tư giáo dục. Và muô“n xã hội nó nhộn nhịp, người 
dân lanh lợi..thì phải có g1ao thương. 


“Phi công” nghĩa là “không công nghiệp”, chứ hẻm phải nghê` lái 
máy bay. Nghe phi công bâ ˆt phú, tưởng nghĩa đen thì mệt nha. Các 
bạn gái trong CLB con dượng thâ ˆy thă ng nào làm nghê` phi công, 
nó mê mình! cái thì gật đâ u chịu liê`n. LâÍy liê`n liê n cho dượng. 
Nó giàu lă m, khỏe mạnh ít tô ˆn tiê `n thuô  c thang bệnh tật. 

Vui lòng đọc lại bài này 1 lâ n nữa trước khi bâˆm nút Like. Ông bà 
mình nói “Cho bạc cho vàng, không aI trỏ đàng đi buôn”, đi buôn ở 
đây có nghĩa là làm ăn. Người ta không trỏ vì người ta sợ trỏ xong, 


đứa kia giàu có hơn mình. Trừ Dượng. 


Vì Dượng giàu quá. 


https://thuviensach.vn 


Chuyện cái côi xay 


Tony thích dùng hàng hóa có nguô `n gô“c từ nông sản Việt, như 
uô ng nước trái cây của Le Fruit, và mới ăn thử Choecolate Vietnam 
do 2 bạn Tây ba lô sản xuâ ˆt, thâˆy ngon muôn khóc. 


Trong 1 lân du lịch sang nước ta, 2 cậu phát hiện ra Việt Nam 
trô ng được cây ca- cao. Khác với cà phê có thể tự rang, tự xay để 
uô ng, thì từ hạt cacao, để làm thành sô-cô-la là quá trình hê“t sức 
phức tạp, phải ủ lên men mâˆt mây tháng, nên người trô ng chẳng 
có giải pháp nào khác ngoài việc bán nguyên liệu thô. Thê“ rô `i 2 
cậu Tây quyê ˆt định ở lại, mày mò chê“ biê“n sô-cô-la thủ công như 
ở châu Âu thê“ kỷ trước. Và đặt tên theo vùng trô ng, như Bê“n Tre 
hay Lâm Đô `ng....với hàm lượng cacao tỉnh châ“t gâ“p mâ y lâ`n 
loại sô-cô-la cao câ“p nhâÍt trên thị trường. Giờ thành công lă“m, 
xuâ“t khâu đi nhiê `u nước. 


Và các bạn trẻ, nêu thâ“t nghiệp, nghiên cứu sản xuâ Ít cái này xem 
sao. Thị trường mênh mông, mâ“y nước xứ lạnh như Hàn, Nhật, Âu, 
Mỹ....trô ng đâu có được, mà họ ăn uô ng sô-cô-la kinh lă“m. Riêng 
bán cho Trung Quô“e thôi thì nông dân mình trô`ng trô/¡ chê“t 
cũng không đáp ứng đủ nhu câ `u nữa. 


Bạn trẻ, hãy lao vào làm đi, đừng ngô ¡ ôm cái Iphone lap-top thở 
dài. Hạc ngành gì không quan trọng, ngành đào tạo gì kệ mẹ nó, xin 
việc đúng ngành không được thì cứ đi làm theo đam mê của mình, 
chờ đợi thì đê“n bao giờ. Nghê` chọn người. Thâ“t nghiệp là do 
mình đở, chứ hận chi cha mẹ, hận chỉ thâ `y cô, hận chỉ cái trường. 
Mình chăm chỉ hạc hành, ngoại ngữ tô“t, văn hóa sâu, mọi kỹ năng 


https://thuviensach.vn 


mê m đê u thành thạo, tính tình vui vẻ nhân văn...thì mă e mớ gì 
không có việc. 


Có bạn ngô `¡ đọc những bài như vậy và tặc lưỡi, giá như, giá như, 
rô `¡ nhă“n tin “ dượng ơi, dượng đã ở đâu trong suô t 4 năm con học 
đại học?”. Có bạn đọc được mây bài truyê `n cảm hứng, thì cũng háo 
hức, nhưng được mây phút thì hê“t. Dẹp bỏ mọi tư tưởng bó hẹp, 
hãy mạnh dạn bung ra các tỉnh xa xôi mà làm giàu. Có 2 người bạn 
của Tony, một tô“t nghiệp ngoại thương, một tô “t nghiệp kinh tê 
quô “c dân, từng nói là “ bọn tôi chỉ ở Hà Nội, hoặc cùng lă“m là vào 
Phú Mỹ Hưng, chứ các vùng khác không sôˆng được”. Sau đó năm 
2007 sạt nghiệp vì chứng khoán, chạy ăn từng bữa. Nghe lời Tony, 
vượt qua tự kiêu hãnh gì đó không rõ của người thủ đô, 1 bạn vê. Cà 
Mau, xin vào phòng xuâ“t khẩu một công ty thủy sản, 1 bạn vê Lâm 
Hà ( Lâm Đô `ng), xin vào làm kê“ toán cho 1 nông trường cà phê. 
Lúc ra đi, bạn bè họp ở cà phê Hàng Mành trê` môi khinh bị, nói 
phải đi tha hương câ u thực à, nhục nhỉ. Mới có 7 năm thôi, dù cực 
khổ vâ“t vả chút, nhưng chăm chỉ và có đâ `u óc nên 2 bạn âÝy tích 
lũy mua đâ ˆt nuôi tôm, trô ng bơ, .....thành những nông trường lớn, 
sản xuâ † xuâ“t khẩu. Có tiên rô `i, cứ rảnh là thay đô đi Mỹ chơi. 
Hôm bữa nhận thiệp mời sinh nhật, thâˆy ghi “ mời Tony đê“n nhà 
hàng sô“....đường Orchard Road,Singapore đề dự sinh nhật của bà 
ngoại tôi vào lúc...”. Con cái tụi nó đê u hạc trường quô c tê“, đời 
sô ng phong lưu của người kiêm tiê`n bă ng mô ` hôi của mình. 
Tony nói kẹt tiê`n là mang lên cho mượn 1 tỷ liê n, nói muô n trả 
thì trả không thì thôi cũng được. Đem hê t bà con ngoài â“y vào, giờ 
thành những danh gia vọng tộc. 


Còn đám bạn có cái -môi -hay- trê` hôm bữa, kiên quyê“t đeo bám 
5 cửa ô, ngõ nhỏ- phô“ nhỏ- tâm hô n nhỏ. Cứ sáng sáng ngô ¡ 
uô ng chè, đút 2 cái tay vào đùi, hít hà cãi nhau chuyện cái trứng 
hay con gà có trước, chuyện gì cũng biê Ít, cũng nói được...nhưng chỉ 


https://thuviensach.vn 


có làm thì lại không được. Tô“¡ tô“i tự sướng bên đĩa thịt chó và 
mâˆy lá mơ lông, nuô ˆt rượu ừng ực trong tiê “ng chì chiê“t chuyện 
tiê`n nong của vợ con. Hà cớ gì cứ phải bám trụ ở thành phô trong 
khi tìm miê“t không có việc? Ngày xưa tụi Tây còn giong buô m 
bă ng vải thô sơ đi ra khơi xa, hải trình đâ`y bâÍt tră e vì không 
biê“t sóng gió thê“ nào, mua bán giao thương với những con đường 
tơ lụa. Đê“n Hội An, bạn sẽ thâˆy người Hoa, người Nhật, người Hà 
Lan... đã đê n từ mây trăm năm trước, băng những chiê“c 
thuyê `n bé tẹo vượt đại dương. Đề gia đình, dân tộc họ giàu có. 


Còn mình cứ ru rú không đám đi đâu, như đám “ gà què ăn quần 
cô 1 xay”, canh me coi có rớt hột thóc nào thì nhặt hột đó. Mà bây 
giờ, công nghệ xay xát đỉnh cao, dễ gì rớt nhiê u như hô ¡ xưa nữa. 
Đành ră `ng nó bị què, nó mới kiê“ˆm ăn quanh cô“i thóc, mình lành 
lặn thể trạng và trí óc, mă c mớ gì suô † ngày cũng quanh quân 
giành thóc với mâ ˆy con gà què tội nghiệp vậy? 


Tây Nguyên, Tây Bă “c, Tây Nam Bộ....hãy còn nhiê `u cơ hội! 


Phải lao ra đô ng xa mà bươi đâ“t kiê“ˆm ăn, xây dựng những nông 
trại, những nhà máy mang tên mình, sôˆng có 1 cuộc đời thôi, sao 
chê t vô danh vậy. Thủ khoa làm cái gì, toàn định lý, tiên đê`, bảng 
tuâ n hoàn, công thức của mâ“ˆy ông Tây Niu-tơn, Đác Uyn, Men- 
đơ-lơ-ép, Anh-xtanh...phát minh ra mây trăm năm trước, giờ ngô `i 
viê † ra y chang vậy rô ¡ xã hội ngưỡng mộ, nói giỏi quá. Giỏi là vậy 
sao? Có tài năng thật sự là phải sáng tạo ra cái mới, còn không thì 
phải tạo ra việc làm cho người khác. Hàn Quô ˆc có øo triệu dân thôi, 
mà xe hơi có mây hãng, điện tử có mâ“y hãng, xe máy có mây 
hãng, mỹ phẩm, hóa dâ `u, công nghệ...Còn mình tới oo triệu bộ óc, 
cũng ô-mê-ga-tê-cộng-phi, cũng sin cũng cos, mà có mỗi chiê“c xe 
máy Made In Vietnam vẫn phải ngô `¡ mơ. Trong khi ai cũng sở hữu 
1 chiê“c xe máy và ngày nào cũng leo lên nó, nhưng toàn nhãn hiệu 


https://thuviensach.vn 


Honda, Daelim, Susuki, Yamaha, Lifan, Piaggio,....hẻm thâ“y xe 
máy hiệu Cây Dừa, Con Vịt. Toàn giành nhau vào ngô `¡ mây trường 
ngoại thương kinh tê“ bách khoa, tự hào tôi thi 27 điểm, vào trường 
tô p đâ`u của Việt Nam, có gì đâu mà tự hào? Cử nhân kinh tê 
ngoại thương mà chăng giúp đâˆt nước tìm kiê“m thị trường xuâÍt 
khâu gì cả, cứ lo xin vô mâˆy công ty đa quôc gia làm marketing 
tháng mâ“y trăm đô la tiê n lương. Hạc cơ khí điện tử mà 5 năm 
ngô ¡ ghê“ giảng đường, không có công trình, đê` tài gì có thể ứng 
dụng, câ`m cái bă `ng kỹ sư âˆy vê` nhà nói mẹ cha có quen ai hem 
thì xin việc cho con. Rô `¡ xin không được thì ngô `i khóc. 


Đứa có tài là đứa biê“t làm, chứ không phải đứa biê t hạc. Xã hội 
nên có những quỹ Hành Bồng bên cạnh mâ ˆy cái quỹ Hạc Bỏng. 


https://thuviensach.vn 


⁄ 
^ 


Lế nào khô miêt? 


Có một lâ `n lúc Tony mở inbox, một bạn đã gửi tin nhă ˆn giới thiệu 
một loại trà lá khô qua (mướp đă ˆng) lên men do bạn âˆy tự sản 
xuâ  t, nói đã đạt tiêu chuẩn GlobalGAP. Tony vô cùng ngạc nhiên vì 
với cơ sở mới thành lập, để đạt tiêu chuân thê“ giới này, không hê ` 
đơn giản. Bạn có nhã ý muôn gặp Tony đề trình bày sản phẩm rõ 
hơn. Sáng đó, Tony hẹn đi cà phê với bạn. Bạn đê“n đúng giờ, chính 
xác tuyệt đô ˆ1, nên Tony râ“t lâ“y làm nề phục. Tác phong công 
nghiệp và chuyên nghiệp là đây. 


Bạn kể, tô“t nghiệp ngành sinh học, bạn làm giảng viên, sau đó 
nghiên cứu ngành dược phẩm ứng dụng từ công nghệ sinh học, nôm 
na là lâ“y cây cỏ nước Nam mình chiê“t xuâˆt ra dược liệu. Những 
công trình khoa học thay vì bỏ trong ngăn bàn, các bạn đem ra ứng 
dụng thực tê“. Tuy nhiên, phâ `n lớn đê `u thâ t bại, vì trời đâˆt vôˆn 
công bă`ng, không thể cho ai đó vừa có tư duy khoa học, vừa có tư 
duy kinh doanh nhạy bén, vừa có khả năng sản xuâ t, vừa có thê 
marketing... 


Các bạn đã tập hợp lại, 8 con người của đủ mọi lĩnh vực, hùn hạp làm 
ăn với nhau. Đê u là các bạn trẻ khởi nghiệp, nên vôˆn liêˆng hùn 
nhau cứ ngày càng vơi đi theo các chi phí phát sinh không như các 
bạn dự trù. Sản phẩm ban đâ `u là rượu vang từ hạt khổ qua thâ“t 
bại, mặc dù đây là một công trình khoa học đoạt giải râˆt cao. Không 
nản chí, các bạn tiê“p tục lâ“ˆy công trình khác ứng dụng sản xuâ“t 
thực tê”, rô `i lại thâ ˆt bại. Cuôˆi cùng, như người xưa hay nói "cánh 
cửa này đóng, cánh cửa khác lại mở ra", đó là việc tận dụng thân, rễ, 
lá của cây trô ng này làm nước uô ng. Nghiên cứu cho thâ'y, tính 
dược liệu trong các thành phâ`n bị coi là phê“ phẩm này lại cao hơn 


https://thuviensach.vn 


cả ở quả. Thê ˆ là các bạn lên ý tưởng mới, că“t thân, lá khổ qua, sâ“y 
khô, rô ¡ lên men, tạo trà. Mẻ sản phẩm đâ u tiên, thâˆy không 
ngon gì cả, mùi cây cỏ hoang dã quá. Thê“ là các bạn thức đêm ở 
suô ˆt phòng thí nghiệm cải tiê“n công thức, thêm vào lá bạc hà đề có 
vị cay âm, thêm vào lá cỏ ngọt để dịu vị đă“ng. Sâˆy khô rô `¡ sâ'y 
lạnh, tỷ lệ thê“ nào đề hợp lý nhâ Ít...để ra một công thức hoàn hảo. 


Sản phẩm mới sau khi cải tiê“n, niê m vui chưa bao lâu thì các bạn 
đô ˆi mặt với gánh nặng đâ `u tiên, tiê`n đâu? Tiê `n đâu để sản xuâ“t 
đại trà. Nhiê`u phương án và tính toán được thực thi. Ngoài nguyên 
liệu là khô qua, lá bạc hà và cỏ ngọt cũng được các bạn tự trô ng, vừa 
giảm chi phí vừa theo dõi châ“t an toàn nông sản theo quy trình 
GlobalGAP. Từ việc tìm kiêm máy móc để sâˆy lạnh, hút chân 
không, bao bì nhãn mác...các bạn ròng rã tìm trong mâˆy tháng 
quên ăn quên ngủ, ở đâu bán rẻ nhâ ˆt là các bạn tìm đê“n giao dịch. 
Song song đó, các bạn còn đăng ký với bộ y tê“ để có thể lưu hành 
như một loại thực phẩm chức năng, và đăng ký giâ“y chứng nhận 
GlobalGAP để có thể xuâ“t khâu. Để có được những dòng chữ này 
trên sản phẩm, là những đêm mâ“t ngủ, những tài liệu hàng trăm 
trang phải đọc và triển khai, là hàng loạt các quy định nghiêm ngặt 
phải tuân thủ, kê cả băˆt sâu bă `ng tay... 


Sản phẩm Karantina ra đời, đẹp lung linh, sang trọng vô cùng 
nhưng... không bán được. Tiên đâu quảng bá tiê“p thị, vì xưa nay 
thực phẩm chức năng của nước ngoài thường do các tập đoàn kinh 
doanh, họ có ngân sách lớn. Các bạn câ`m từng hộp trà đê“n các nhà 
thuô e chào hàng, và sức mua thì vẫn không khá hơn. Có nhiê u 
người khuyên các bạn bỏ cuộc, vì sản xuâˆt thực phẩm chức năng 
không dành cho nước nghèo, nước nghèo chỉ nên mua lại thuô'c 
men, thực phẩm chức năng của Mỹ, của châu Âu, của Nhật, của Hàn 
Quô “c...và kinh doanh đề kiê'“m tiê `n, thê“ thôi. Mình chỉ nên xuâ ˆt 


https://thuviensach.vn 


khâu nguyên liệu thô qua cho nước ngoài họ làm, rô ¡ nhập lại thành 
phẩm. 


Các bạn không nghĩ vậy. Xoay sở trong những nỗ lực khủng khiê“p, 
mâ ˆy chục con người đê `u là tiê“n sĩ thạc sĩ cử nhân sinh học, đã ra 
bỏ chiê“e áo blouse tră“ng, từ phòng thí nghiệm bước ra ngọn đô 
cuô e đâ“t trô ng rau. Tranh thủ tiêu chuẩn GlobalGAP, các bạn 
tiê“n hành trô ng rau sạch, xà lách, bâ u bí, dưa leo, cà chua....phủ 
xanh cả chục hectare đâˆt xung quanh nhà máy, và bán sản phẩm 
này vào các siêu thị cao câ“p, các khách sạn năm sao....để có thể duy 
trì hoạt động công ty. Vì rau của các bạn hoàn toàn không dùng 
thuô ˆe bảo vệ thực vật và phân hoá học nên đáp ứng tiêu chuẩn hàng 
nông sản sạch. Tiê `n bán rau, các bạn tái đâ `u tư vào những hộp trà 
khổ qua, với niê `m tin să ˆt đá là, lẽ nào thực phẩm chức năng chỉ là 
sân chơi của những nước giàu? Lẽ nào các công trình nghiên cứu 
khoa học của sinh viên chỉ là những luận án bảo vệ xong và để trong 
thư viện? 


Sản phẩm Karantina của các bạn có gửi Tony dùng. Cảm nhận đâ`u 
tiên là vị râ“t ngon, thơm ngát. Đem tặng các cụ già trong nhà Tony, 
ai cũng nói là giúp ngủ ngon, hạ đường huyê t, thâˆy khoẻ rõ rệt. 
Đem tặng một anh bạn là doanh nhân bận rộn, anh đem ra pha trà 
trong mọi cuộc họp với khách hàng, ai cũng khen uôˆng vào sảng 
khoái, châ“t lượng cuộc họp cũng từ đó mà hiệu quả hơn. 


Tony nhờ nhóm Marketing quô c tê“, tức nhóm Gánh rau ra chợ 
Tây ở Hà Nội phụ trách Marketing và xúc tiên xuâ“t khâu sản phẩm 
này ra thê“ giới bên ngoài, và các bạn đang hào hứng triển khai với 
một quyê“t tâm mạnh mẽ. 


Đôi lời nhă“n gửi T, người bạn khởi nghiệp với món trà lá khổ qua 
lên men này, bạn cứ yên tâm nhé. Lập nghiệp là quá trình vô cùng 


https://thuviensach.vn 


khó khăn và gian khỏ, đặc biệt là sản xuâ“t thì càng khô cực hơn. 
Ngọc càng mài càng sáng. 


"Ví phỏng đường đời bă ng phăng cả Anh hùng hào kiệt có hơn ai?" 


Bạn cứ tự tin với sự nghiệp nhà khoa học làm kinh tê“ của mình, cứ 
tiê“p tục đam mê trà khổ qua của các bạn. Người Việt sẽ ủng hộ hàng 
Việt, chă“c chăn là như vậy. Các bạn trẻ cứ đam mê nghiên cứu 
khoa học. Các doanh nghiệp mạnh dạn mua các công trình của các 
bạn vê` triển khai thay vì "làm cò", mua đi bán lại sản phẩm sản 
xuâ ˆ†t từ nước ngoài. Cứ mạnh dạn khởi nghiệp đề tạo thành dân tộc 
cho việc như người Đức, người Nhật, người Hàn...Cứ đi, rô ¡ sẽ đê“ n. 


Bạn trẻ hãy hướng đê“n sản xuâ“t mọi sản phẩm thay thê“ nhập 
khâu. Người nước ngoài làm được thì người mình cũng làm được. 


Cứ quyê t tâm, cứ có ý chí, cứ mím chặt môi, cứ nă m chặt tay. Thì 
khô mâ y cũng qua. 


Khô qua khô qua... 


https://thuviensach.vn 


Chuyện cô giáo miên Lục Ngạn 


Vải là tên dân dã của quả lệ chi, một trái cây đặc biệt. Ở Việt Nam, 
chỉ có khu vực đô `ng bă ng sông Hô `ng là trô ng có năng suâÍt cao, 
các vùng khác trô ng được nhưng quả râˆt bé hoặc không ra hoa. 
Huyện Thanh Hà/Chí Linh tỉnh Hải Dương và huyện Lục Ngạn tỉnh 
Bă “e Giang là 3 vùng trô ng quả này nhiê `u nhâ Ít và lệ chi ở đây có 
mùi vị hê“t sức độc đáo. 


Khi nước ta còn Bă ec thuộc, thời nhà Đường, người đẹp Dương Quý 
Phi râ't thích ăn quả này. Cứ mỗi năm, khi quả lệ chi vừa ra quả nhỏ, 
hàng trăm phu đã phải bứng gô “c với bâ u đâ Ít râˆt to và khiêng đi, 
mât cả tháng mới đê“n được kinh đô Tây An (nay thuộc tỉnh Thiêm 
Tây Trung Quô ˆe). Trên đường đi, mọi người đã phải che chă“n nê“u 
không nó sẽ rụng, và tưới nước để nó vẫn lớn. Đê“n nơi thì quả lệ chỉ 
đã chín đỏ, mọng nước và người đẹp họ Dương có thê thưởng lãm với 
Đường Minh Hoàng, lâu lâu nàng lén lút cho An Lộc Sơn 1 quả, An 
Lộc Sơn mừng quá nói hạo a, hạo a... 


Lệ chỉ từ đó biên thành tên quô ˆc tê“, tiê“ˆng Hoa tiê“ng Anh tiê ng 
Nhật gì cũng phát âm na ná lệ chi. Giôˆng như quả Tu-Rên của 
Campuchia, nguô `n gô ˆc từ đây nên tiêˆng Anh cũng Durian, tiê“ ng 
Việt là Sâ u Riêng còn tiê ng Hoa là Lưu Luyê“n Quả. Cây lệ chỉ 
hàng năm chỉ ra hoa 1 lâ`n, và đô`ng loạt chín trong khoảng 2-3 
tuâ `n, nên việc bảo quản râ“t khó. Ngoài việc sâ“y khô thủ công, việc 
đâ u tư nhà máy chê“ biê“n vải khó khả thi, vì không thể hoạt động 
chỉ trong 1 thời gian ngăn còn 


quanh năm đóng cửa. Nên quả lệ chi, dù thân phận hoàng tộc cao 
quý, phải chịu cảnh đồ đôˆng hoặc nông dân để mặc gió lay rụng 


https://thuviensach.vn 


đâ y gôˆc vườn. Năm nào, cứ được mùa vải, thì nông dân lại nước 
mă ˆt như mưa. Vì đâ `u ra hâ`u như phụ thuộc vào bên kia biên giới, 
các hậu duệ của Dương Quý Phi lúc ăn ào ào, trái xanh cũng mua, có 
lúc nói nổi mụn hẻm ăn nữa, xe chở quả lệ chỉ nô“¡ đuôi dài ở cửa 
khẩu Tân Thanh... 


Lúc đó, ở huyện Lục Ngạn nọ, bỗng xuâ t hiện một cô giáo (nghe 
giô ng chuyện cô tích). Sau khi tô“t nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội, cô 
vê quê và dạy hóa sinh ở một trường câ“p 2. Hàng ngày đi dạy, cứ 
đê“n mùa, nhìn thâˆy những quả vải đồ đô“ng bên đường, trong khi 
học trò của mình, tức con em các nông dân trô `ng vải lại nghèo xơ 
xác, cô quyê ˆt định phải làm 1 cái gì đó. Cô tìm tòi lại kiê“n thức đã 
học ở giảng đường, ép nước vải ra, hòa với mật ong, lên men để làm 
rượu, làm giâ“m. Sản phẩm đâ u tay, cô đưa cho bạn bè đô`ng 
nghiệp dùng thử, ai cũng khen ngon. Thê“ rô ¡ cô quyê“t định đâ u 
tư lớn, mua nhiêu thùng chứa vê, vải đồ đô“ng của bà con được cô 
mua lại, ép ra, và ủ sẵn. Bà con vui mừng vì giờ đây đã có thêm 1 
kênh tiêu thụ khác. Những bông hoa lệ chi bạt ngàn cũng là điê u 
kiện để ngành ong mật địa phương phát triển mạnh, lúc những quả 
lệ chi bă“t đâ `u mọng đỏ thì những tổ ong cũng đâ y mật ngọt. Cô 
kê“t hợp 2 món quà trời cho â“y, cộng với chút kiê“n thức của một 
cô giáo dạy hóa sinh, sự kiên trì và với tình yêu nông sản Việt một 
cách mãnh liệt, từ đó một loại giâ m vải mang tên cô ra đời. 


Lâ n đâ u tiên khi cô viê“t thư cho Tony giới thiệu sản phẩm, Tony 
ngỡ ngàng vì chưa nghe đê“n giâ“m vải bao giờ, hô ¡ giờ toàn ăn 
giâ m gạo, sau này có tiê`n thì ăn giâ“ˆm táo, dâ“ˆm dứa nhập khẩu. 
Sau khi dùng thử giâˆm của cô giáo, thì với Tony, không có loại 
giâ m nào ngon hơn thê“ nữa. Muô¡ tiêu hay muô 'i rau răm, sau 
khi hòa chút giâ ˆm vải vào, thành món châ“m cực ngon. Còn xà lách 
rau sông trộn dâ u giâˆm, thì là món khoái khâu hàng ngày của 
Tony. Giâ“m của cô giáo có vị chua thanh của vải, vị ngọt hậu của 


https://thuviensach.vn 


mật ong, và cả tình yêu thiêng liêng với mọi sản vật trời đầ t ban cho 
nước Việt. 


Tony dạo này râ“t bận, vì vụ Đông Xuân chính vụ, sức khỏe đã kém 
hăn mâ ˆy phâ `n, nét thanh tú cũng từ đó phôi phai. May mà nhờ 
mâˆy chai giâ“m vải, Tony ăn uôˆng được nhiê u hơn, có sức khỏe 
mà làm việc. Dù râ ˆt bận nhưng Tony vẫn ráng 2o phút sáng nay để 
viê t vê ` cô, khi tháng 11, mùa hiê“n chương nhà giáo đang vê `. 


Khi ở miệt Câ`n Thơ có một Tony đang ngô `i vừa bán phân vừa 
viê t những dòng chữ này, thì ở miên Lục Ngạn, có một cô giáo 
đang say sưa că ˆt nghĩa cho tụi nhỏ những phương trình phản ứng 
hóa học giản đơn, rô `i tâ t tả vê` nhà mở từng thùng trông coi “con 
giâ m”. Tony chợt nghĩ, nê“u ở mỗi xã mỗi huyện của đâ“t Việt 
mình, đê`u có ít nhâ“t một người như cô giáo, thì nông sản của bà 
CON Sẽ 


không còn phải phập phô ng nỗi lo được mùa mâ t giá nữa. Tony 
tặng cô thương hiệu Litvin, Lït là litchi, tên quô “e tê“ của quả lệ chỉ, 
còn vin là vinegar, nghĩa là giâ“m, vin cũng có nghĩa là Vietnam, với 
hy vọng những Litvin của cô sẽ bay xa, thật xa. 


Tháng 11. Gió mùa đông bă“c bă“t đâ u rét mướt trên những quả 
đô ¡ lệ chi ở Lục Ngạn. 


Tháng 11. Mùa hiê“n chương nhà giáo đang vê `. 


https://thuviensach.vn 


Ñ 
Tiên đâu khởi nghiệp? 
Có bạn trẻ gửi thư trách TnBS. Nói chúng tôi cũng muô ˆn khởi 


nghiệp, nhưng tiê `n đâu. Cho tôi 1o tỷ đi, tôi sẽ làm xưởng nhà máy. 
Hãy cho tôi câ `n câu, tôi sẽ đi câu cá. 


Không biê't tự bao giờ có cái khái niệm “cho câ `n chứ không cho cá” 
rô `¡ mọi người khen hay. Đô ˆi với thể loại làm biê“ng, thử lâ“y câ`n 
câu cho mâ ˆy người ăn xin (mà còn lành lặn) thử coi. Nó sẽ đòi “cho 
mô ï”, đưa mô ¡ thì kêu “móc vô lưỡi giùm”, rô ¡ “câu giùm luôn đi”. 
Cuô ˆ¡ cùng cũng quay lại cái máng lợn nă `m đó “lạy ông đi qua lạy 
bà đi lại”. 


Cái mình cho phải là “tinh thâ `n câu cá”. Khi có tinh thâ n, tự động 
nó sẽ bật dậy, chạy chặt tre vê` làm câ `n, tự động mài să“t thành 
lưỡi, tự động hăm hở đi hê“t chỗ này chỗ kia đề tìm cá. 


Tony có quen anh Quảng, dân Vĩnh Long. Tô“t nghiệp ĐH Tổng hợp 
Hóa vào thập niên 8o, anh làm xà bông, mì tôm, nước rửa chén, 
nước tương...và lao động cật lực đề bây giờ anh làm chủ 1 nhà máy 
bao bì nhựa. Anh có 4 thă ng con trai, đâ u tiên đẻ 2 đứa, ráng 
kiê“m cô con gái, ra tiê“p thă ng nữa. Anh sợ “tam nam bâ“t phú” 
nên đẻ thêm 1 thă ng nữa thành “tứ quý”. Anh cho 4 thă ng học ở 4 
nê `n giáo dục khác nhau, cứ tôˆt nghiệp 12 xong là đi. Thă ng học ở 
Sin, thă`ng ở Mỹ, thă ng ở Canada, thă ng ở Anh. Nhưng thă`ng 
nào cũng 1-2 năm thì vê` nước, học không nổi. Tony xuô ng chơi, 
thâˆy 4 thă ng từ trên lâ u đi xuô ng, đứa nào đứa nâ ˆy cao hơn 
mét tám, tră ng hô ` ng, nặng cả tạ, mặt to như cái mâm. Anh Quảng 
nói kêu 


https://thuviensach.vn 


tập thể thao thì tụi nó nói không có phương tiện, thê“ là tao phải 
mua máy chạy bộ, tạ các loại...vê` nhưng tụi nó có tập đâu. Kêu đi 
bơi thì tụi nó nói nhà phải có hô` bơi riêng, bơi chỗ công cộng không 
sạch, tao bán cái nhà mặt tiê`n dưới quận ó, ra Thủ Đức xây nhà có 
hô_ bơi, tụi nó hào hứng bơi đúng có 1 ngày. Tony nhìn thâ“y trên 
bàn đọn sẵn 4 tô cơm, 4 cái giò heo to đùng. Anh kê hai thă `ng sau 
thì đang học mâ ˆy đại học liên doanh gì đó, còn 2 thă ng đâ `u thì vô 
nhà máy của anh phụ việc hành chính văn thư, nhưng liên tục kêu 
đói bụng, nửa chừng bỏ vê` nhà để ăn. Anh cười hi hí, nói thôi kệ. 
Nhà có điê u kiện mà, lúc nào cũng có nô `¡ giò heo hâ `m trên bê ˆp. 


Anh Mark Facebook, anh BIll Microsoft, anh Quảng như trên bài 
đây...tâˆt cả đê `u là những người với 2 bàn tay trăˆng xây dựng cơ 
đô `. Nhưng thê“ hệ sau thì có thể khác, nê“u cha mẹ cho tiê`n mà 
không cho tỉnh thâ n, thì nó lại bán nhà máy để mua giò heo và 
thuô ˆc trị bệnh Gout. 


Với thê loại cứ kêu “tiê n đâu”, “điê`u kiện không có” thì khỏi trả lời 
mă “c công. Và đã có hàng vạn bạn trẻ, thâˆy người ta khởi nghiệp 
cũng vê` khóc lóc ép bô“ mẹ đưa tiên để mở công ty và ba bữa là 
ném hê“t xuô ng sông. Dù ít dù nhiê `u, đứa nào tự biê“t tạo vôˆn 
ban đâ `u, thì đứa đó mới làm chủ được. 


https://thuviensach.vn 


Một lá thư Phan Thiết... 


“Tôi sinh ra và lớn lên ở Hàm Thuận Nam, Bình Thuận. Khi tô“t 
nghiệp lớp 9o, gia đình khó khăn quá nên tôi bỏ học, vô Sài Gòn học 
may. Sau 4 tuâ `n, tôi đi thi tay nghê` tại công ty giâ y dép, tôi đậu, 
tự đi thuê nhà trọ rô ¡ bă“t đâ `u cuộc sôˆng công nhân. Nhà trọ thì 
xa mà có hôm phải tan ca lúc 1oh đêm. Hàng tháng tôi lãnh lương 
khoảng khoảng 5oo,ooO ở, trừ tiê`n nhà và tiê n ăn, còn lại tôi 
să m vàng gửi vê ` phụ giúp cha mẹ (đâ `u thập niên oo). 


Khi âÍy tôi tròn 16 tuổi, công việc bên chiê“e máy may cứ thê“ cuô n 
tôi vào, những đêm tôi ngủ gà gật bị kim đâm chảy máu. Tôi nhìn 
các bạn trang lứa mặc áo dài tră“ng đạp xe trên phô“, tôi ước mình 
cũng được như vậy. Mơ ước lớn nhâÍt lúc đó là sau này tôi được 
ngô ¡ trong văn phòng máy lạnh, một ước mơ nhỏ bé nhưng thật xa 
VỜI. 


Sau khi chị gái lập gia đình, anh rể đã giúp đỡ gia đình tôi râ“t 
nhiê u vê` vật châ“t. Vì ham học, tôi kiên quyê ˆt vê` quê tiê“p tục 
học lên lớp 1o. Tôi trở lại Sài Gòn để học đại học tại chức, vì không 
thi đỗ đại học chính quy. Tôi xin việc phục vụ buffet hoặc bán hàng, 
tiê“p thị trên phô“ ngoài giờ học đề tích lũy kinh nghiệm. 

Tô 't nghiệp, tôi bă“t đâ u với vị trí “giúp việc” cho các phòng ban, 
trực điện thoại, photocopy, quét dọn, pha cafe cho khách, mua đô ` 
ăn trưa cho mọi người...ở một 


công ty Hàn Quô “c. Sau đó công ty mở rộng thêm lĩnh vực may mặc, 
ông chủ xây dựng một nhà máy lớn ở Củ Chiĩ, trong lúc đang xây 
dựng, đơn hàng được đưa đi các nhà máy khác gia công. Tôi được 


https://thuviensach.vn 


ông giao công việc mới, cần đô 1 nguyên phụ liệu, cùng theo dõi 
tiê n độ, xử lý, làm việc trực tiê p với các nhà máy cho đê n khi 
hàng được xuâ tởi, có nhiê u lúc chúng tôi trở vê nhà 4, 5h sáng. 


Khi nhà máy hoàn thành, không còn đưa hàng gia công nữa, tôi 
hă ng ngày đi xe đưa đón xuôˆng Củ Chi phụ trách nhân sự khoảng 
1200 công nhân. Cũng tại đó, tôi gặp người yêu đâ `u tiên và cũng là 
chô `ng tôi sau này. 


Ngoài công việc trong công ty, tôi còn để dành tiê n mua đâÍt, xây 
nhà rô ¡ bán lại kiê“m lời. Tôi công tác trong ngành may 5 năm nữa 
thì lâ“y chô ng. Sau khi sinh em bé, tôi nghỉ việc và tự kinh doanh 
đô ` dùng trẻ sơ sinh của nước ngoài. Lúc đâ u công việc khá thuận 
lợi, tuy nhiên tỷ giá tiê`n Việt và USD cứ thay đổi liên tục. Lúc đó tôi 
nghĩ mình phải làm một cái gì đó để thu ngoại tệ thay vì phải thanh 
toán ngoại tệ cho nước khác. 


Thê là tôi quay vê. quê, lúc này bạn bè tôi đã lên SG học và ở lại 
khá nhiê `u, một sô bạn vẫn sôˆng ở quê và đa phâ `n đê u có cuộc 
sô ng khá giả từ cây thanh long. Tôi thâ“y Thanh long xuâˆt khẩu 
bă ng đường tiểu ngạch qua TQ là chủ yê“u. Tôi thâ“ˆy mình không 
nên chọn con đường này, tôi muôn tìm cho mình hướng đi mới. 


Rô ¡ tôi liên lạc với Sở KHCN và được họ cho biê“t có 1 nhóm kỹ sư 
bên ngoài thực hiện đê` tài nước ép Thanh Long trước đó 3 năm, 
nghiên cứu xong thì không có đơn vị nào ứng dụng nên câ ˆt trong tủ, 
câ`n họ giới thiệu cho. Mọi việc được tiê“n hành râˆt nhanh, tôi ký 
hợp đô `ng thuê đâ“t trong KCN, thuê thiê“t kê“ nhà xưởng, mời đơn 
vị tư vân ngành thực phẩm... Tuy nhiên một vâ“n đê ` lớn đã xảy ra, 
nhóm nghiên cứu đã tìm cách thoái thác không chuyền giao kỹ thuật 
ở phút thứ 8o, dù các anh ở Sở cô“ gă ng thuyê t phục họ. Tôi lại 
không phải người được đào tạo ngành chê“ biê“n thực phẩm, không 


https://thuviensach.vn 


hình dung được một cái nô ¡ nâu là gì huôˆng chi cả một dây 
chuyê `n thiê t bị. Mâ ˆy tháng trời, ở Sài Gòn chỗ nào có triển lãm là 
có mặt tôi, chỗ nào có cung câ“p thiê t bị, gâ `n xa gì tôi cũng mò tới. 
Nơi nào cung câ“p phụ gia thực phẩm là tôi gọi như bạo động. Song 
song đó tôi viê“t dự án theo mẫu, may nhờ có một người em đã phụ 
giúp tôi hoàn thiện dự án để xin tài trợ chương trình sản xuâ ˆt thử 
nghiệm. Ngày tôi ra hội đô ng thuyê + trình dự án, nhà máy đã să p 
hoàn thành phâ `n xây dựng cơ bản. Hội đô ng thâ'y sự quyê t tâm 
(và cả liê`u lĩnh ) của tôi nên đa sô“ đê u bỏ phiê“u ủng hộ thông 
qua. Tôi đạt sô“ điểm râ“t cao và xin được sô“ tiê n ký lục cho một 
dự án tại tỉnh Bình Thuận. 


Tôi đi đi lại lại giữa SG — Phan Thiê“t như con thoi để hôi thúc 
tiê“n độ, những đêm thức tră“ ng để nghiên ngẫm quyên tài liệu dày 
ngàn trang. Sau khi nhà máy hoàn thiện, các thiêˆt bị được đưa vê ` 
từ từ, tôi nhìn những thiêˆt bị đó như nhìn 


những cỗ phi thuyê n từ hành tinh nào xuâ t hiện. Rô ¡ những nhân 
viên đâ u tiên của tôi có mặt. Một bạn chuyên trách vê thực phâm 
vê hỗ trợ tôi. 


Từ đây là chuỗi những thử thách của tôi bã ˆt đâ u. Tôi vật lộn trong 
nhà máy, việc rửa sạch, chân, tách hạt quay, khuây trong nô `¡...tôi 
và anh em lao vào nghiên cứu vận hành, vừa làm vừa rút kinh 
nghiệm, có hôm bị các ô“ng hơi nóng phỏng người. Và bao nhiêu nỗi 
cực khác mà chỉ có người làm sản xuâÝt nói ra mới hiều. 


Rô ¡ vâ“n đê` vê ` nhân sự cũng làm tôi đau đâ u nhưng nhờ quyê't 
tâm của mọi người nên từ từ mọi thứ đê u trở nên tô“t đẹp hơn. 
Thành phẩm có cái mới để 7 ngày đã nhiễm vi sinh căng phô ng, có 
cái vỡ tung, cái nỗ bôm bô ˆp...Mâ“y tháng trời chúng tôi vật lộn với 
hàng trăm sự cô“, tìm cách khă ˆ e phục, thêm cái này, bớt cái kia, bỏ 


https://thuviensach.vn 


cái nọ, thay mới cái nớ... cuô ¡ cùng chúng tôi cũng hoàn thiện được 
công thức, ra được sản phẩm hoàn hảo. Tôi mang sản phẩm đặt lên 
bàn vị lãnh đạo sở KHCN, tôi thâ“y trong mă“t ông có một sự vui 
mừng không giâ“u được. Đứa em đã âm thâ `m sát cánh bên tôi, tôi 
thâˆy niêm vui trong mă“t nó lâ“p lánh. Đê“n nay dường như công 
thức chê biê“n đã 1oo% thay đổi so với công thức nghiên cứu ban 
đâ `u. 


Đêˆn lúc đưa sản phẩm ra thị trường, đó là khoảng thời gian có thể 
nói là vă“t kiệt sức lực, tỉnh thâ n, tài chính của tôi và của gia đình. 
Tôi phải đô“i mặt với vô vàn khó khăn để duy trì công việc. Có 
những lúc tôi muôˆn buông tay, rô`i tôi lại bừng tỉnh, không cho 
phép mình gục ngã. Vì bên cạnh tôi bây giờ có gia đình và những 
người đã âm thâ m ủng hộ. Và hơn hê Ít, sau lưng tôi là hàng ngàn 
ánh mă ˆt hô n hậu của nông dân trô`ng thanh long ở xứ cát nóng 
này. Tôi sinh ra ở đây và tôi sẽ phải trả nợ quê hương bă ng tâ't cả 
sức lực và trí tuệ của mình. Rô `¡ hàng ngàn nhà máy sẽ mọc lên trên 
đâ“t Việt. Những nhà máy chê“ biê“n vải ở Bă“c Giang, những nhà 
máy nước bưởi thanh trà ở Huê“, những nhà máy sô-cô-la ở Tây 
Nguyên, những nhà máy thủy sản ở Tây Nam Bộ...NÑê“u có lời nhă“n 
nhủ, nê“u bạn có chút tài năng và ý chí, bạn hãy khởi nghiệp sản 
xuâ ˆt cho quê hương bạn. Cứ gõ đi, cửa sẽ mở. 


Tôi chỉ là người con gái bé nhỏ, xuâ ˆt phát điểm từ một cô công dân 
dệt may ở quê nghèo, tôi đã làm được một nhà máy lớn và góp phâ n 
giúp nông sản quê hương tôi không bị thương lái Trung Quô c ép 
giá. Tôi đã làm được, thì các bạn ơi, tại sao các bạn lại không?” 


https://thuviensach.vn 


Lần đầu đên Seoul 


Papa Kim là ba nuôi người Hàn của Tony, cũng bă`ng tuổi ba ruột 
của Tony nên hai ông râ“t quí nhau. Có lân hai ông ngô ¡ nhậu, 
Tony ngô `¡ rót rượu và phiên dịch nên nghe được câu chuyện khá 
thú vị vê` con đường phát triển của đâ“t nước Hàn Quô'c. Papa 
Kim kẻ, thập niên 6o, Hàn Quô“c là một trong những nước nghèo 
đói nhâˆt châu Á, suốt ngày chỉ nghĩ đê“n miê“ng ăn nên họ ăn cả 
thịt chó. Năm 1968, người Hàn quyê“t định thay đổi giáo dục bă `ng 
cách tham khảo sách giáo khoa của nhiêu nước, đặc biệt là của 
người Nhật. Họ nghĩ những gì người ta đã viê“t ra rô ¡ thì thôi 
không câ n viê t lại, ví dụ các môn tự nhiên như Toán, Lí, Hóa, 
Sinh... Vì người Nhật đã mât cả trăm năm cải biên kiê“n thức khoa 
học phương Tây sao cho phù hợp với đặc trưng châu Á, bã ˆt đâ u từ 
thời Minh Trị Thiên Hoàng với tư tưởng Thoát Á của Fukuzawa. Để 
rút ngăn thời gian, Hàn Quô “e quyê ˆt định lâˆy kinh nghiệm của 
người khác. Hàn Quô e muô n trở thành một nước Nhật mới, một 
nê n kinh tê“ phô n vinh dựa trên tính tự lập, tính ki luật và đạo 
đức của từng cá nhân trong xã hội. Thời đó ở Hàn Quô e không có 
nhiê u việc làm, thê“ hệ Papa Kim đã phải đi làm thuê khă“p nơi 
trên thê“ giới, gửi tiên vê` nước làm đường sá. Người Hàn trở 
thành sô“ một thê“ giới vê. thời gian xây dựng đường cao tô e. Ở 
Sài Gòn, xa lộ Đại Hàn là của họ làm, với châ“t lượng tương đương 
với đường băng, máy bay có thể sử dụng để đáp trong trường hợp 
khân câ“p. Hệ thô “ng cao tô ˆe nô ˆi mọi tỉnh trên khă“p Hàn Quô  c 
là cơ sở đâ `u tiên cho quô c gia này câˆt cánh. Papa Kim kể, thời 
ông đi học, cứ vào lớp, cô giáo sẽ kiểm tra cặp học sinh. Nê“u phát 
hiện em nào có đô. dùng học tập không phải của Hàn Quô“c sản 
xuâ † thì em đó sẽ bị phê bình, gửi thư vê ` phụ huynh. Một thê“ hệ 
lớn lên trong sự quyê“t tâm cao độ, ră ng sẽ thoát nghèo, sẽ cho 


https://thuviensach.vn 


thê“ giới biê + trí tuệ dân tộc Hàn. Lòng dân quyê“t tâm nên các 
doanh nghiệp cũng quyê“t tâm không kém. Họ lùng sục mua các 
thiê t bị, các sản phẩm của Nhật hay u Mĩ vê`, lục tung nghiên cứu 
để sản xuâ t y chang cho bă ng được, thậm chí bê`n hơn, rẻ hơn. 
Các du học sinh học xong đô ng lòng kéo vê` đâ“t nước dù Hàn 
Quô “c đê“n bây giờ vẫn trong tình trạng chiê“n tranh với chê“ độ đi 
lính bă“t buộc. Nhiê`u nam thanh niên tô“t nghiệp hạng ưu ở các 
trường lớn nhâ ˆt thê“ giới vẫn từ bỏ các vị trí câ“p cao đáng mơ ước 
trong Các tòa nhà ở New York, London để trở vê. Hàn Quô“c, đi 
lính hai năm rô `i đi làm. Tâ't cả đê `u bảo nhau, hãy làm thêm, làm 
thêm. Những công trường râ m rập người từ mờ sáng đê“n khuya, 
những cao ô c văn phòng đèn sáng suôít đêm. Dù dưới cái 
nă ngsay gă t ba mươi mâˆy bôˆn mươi độ của mùa hè hay âm cả 
chục độ C trong mùa đông tuyêt lạnh, những học sinh sinh viên đã 
phải ở trân, lăn lê bò trườn, khiêng cây khiêng đá đề rèn luyện thể 
lực. Những buổi sáng cả nước đô ngloạt ngủ dậy thật sớm, tập thể 
dục theo tiê“ng đài phát thanh, nă“m tay mím môi thật chặt với lời 
thê. sẽ đưa đâ“t nước hóa rô`ng. Thư viện hay phòng thí nghiệm 
sáng đèn 24/24, các nhà khoa học nghiên cứu và nghiên cứu. Trên 
tivi lúc đó chỉ có vén vẹn hai chương trình là “dạy làm người” và 
“dạy làm ăn”: từ cái văn minh nhỏ xíu như nụ cười của một nhân 
viên bán hàng cho đê“n cách quản lí chi phí của một quán café, 
cách tạo dựng một nhà máy xí nghiệp. Đúng 2o năm sau, khi Hàn 
Quô “c đăng cai Olympic Seoul, cả thê“ giới không ai tin vào mă“t 
mình khi thâ“y “kỳ tích sông Hàn” vĩ đại đê“n như vậy. Công 
nghiệp ô tô, xe máy, dệt nhuộm, hóa châ t, đóng tàu, điện tử, bánh 
kẹo...bên Nhật có cái gì thì bên Hàn có cái đó mặc dù dân sô“ chỉ 
bă ng 1/3. Với sự quyê“t tâm, không có gì là không thể. Cứ như một 
thônglệ bâ“t thành văn, một quô e gia phát triển kinh tê“ sẽ đệ 
trình ra thê“ giới bă ng cách đăng cai Olympic. Sau Olympie Seoul, 
khi tận mă ˆt thâ ˆy kỳ tích của người Hàn, người Trung Quô“c cũng 
quyê“t tâm Cao độ, toàn dân sản xuâ“t và sản xuâ t, và Trung 


https://thuviensach.vn 


Quô “c đã vọt lên thành nê n kinh tê lớn thứ hai của thê“ giới cũng 
chỉ trong 2o năm, đệ trình bă ng Olympie Bă“e Kinh 2oo8. Tony 
có hỏi Papa Kim, nhưng hàng của Hàn Quô ˆe nêˆu còn xâˆu, còn 
kém... mình bỏ tiê `n ra thì mình có quyên mua đô ` tôˆt chứ? Papa 
Kim mới trả lời là, tùy quan điểm thôi, nê“u là người theo chủ nghĩa 
cá nhân vị kỉ thì ý của mày hoàn toàn đúng. Nhưng với ông, với 
người Hàn, đô` của Hàn Quô“e sản xuâÍt ra, dù châ“t lượng có 
bă ng 5o% hàng của nước khác, ông vẫn mua dùng. Vì mua một 
món đô` Made in Korea thì một công nhân Hàn sẽ có việc làm, một 
ông chủ Hàn sẽ có thêm tiê `n, ai giàu cũng đê `u tô t cả. Từ một xã 
hội khan hiê“m việc làm, tức tô“t nghiệp ra trường chỉ biêÍt viê t 
đơn “xin việc”, Hàn Quô“c bă“t đâ `u khan hiê“m lao động và trở 
thành dân tộc đi “cho việc”, giải quyê ˆt lao động cho các nước khác. 
Vì tỉ lệ ông chủ/người dân quá nhiê u. Papa Kim nói, trường hợp 
Philipines, mọi điê`u kiện kinh tê“ xã hội tương tự Hàn Quôc 
nhưng cách giáo dục cô't yêˆu là có bă`ng câ“p thật đẹp và trình độ 
ngoại ngữ thật tô t để “xin việc đễ dàng” khiê“n nước này có 100 
triệu dân nhưng tổng tài sản GDP chỉ bă ng 1/5 Hàn Quô“c thôi. 
Ông kê ˆt luận “tư duy làm chủ doanh nghiệp chính là chìa khóa của 
sự thịnh vượng châu Á (gô m tiểu vương quô c Ả Rập Thông 
Nhâ t, Hàn Quô“c, Nhật Bản, Singapore, Trung Quô c, lãnh thổ 
Đài Loan, đặckhu Hongkong,...)" Từ nước chót bảng, Hàn Quô“c 
thành nê`n kinh tê“ lớn thứ 12 trên thê“ giới, đân Hàn Quô e được 
cả thê“ giới tôn trọng, hâ u hê“t các nước đê `u miễn visa cho họ. 
Ránh, nhức đâ`u thì thay đô` đi Mĩ. Muô“n ăn pizza thì lên máy 
bay đi Ý, không phỏng vâ“n phỏng viê “c gì. Chuyện kể vê ` Olympic 
Seoul năm 1o88. Khi pháo hoa thă“p sáng hai bờ sông Hàn, khi 
tiê“ng quô “e ca trỗi dậy, thì trên phô“, những người Hàn đang đi lại 
bỗng dưng ngừng hăn. Họ ôm chặt lây nhau dù không quen biê t, 
những bàn tay chai sâ`n đan với nhau, họ cười trong nước mă Ít. 
Giờ đây, sau bao gian lao khó nhọc, Hàn Quô “e đã bước chân vào 
nhóm những quô “c gia thịnh vượng nhâÍt loài người. Thách thức 


https://thuviensach.vn 


mới lại xuâ“t hiện. Bây giờ không phải là Nhật Bản nữa, mà là 
Hongkong và Singapore, hai Cực hút nam châm vê` tài chính, 
thương mại và giải trí. Lúc đó, phim Hongkong tràn ngập thị trường 
và “hận đời không đôi thủ”. Ngay lập tức, người Hàn khuyê“n 
khích sinh viên đang học ngành điện ảnh sang du học tự túc tại Mĩ 
và thực tập tại kinh đô điện ảnh Holywoods để học kinh nghiệm. 
Bô“n năm sau (năm 1092), khi lứa sinh viên này tô“t nghiệp, những 
bộ phim đâ u tay như Cảm Xúc, Hoa Cúc Vàng, Anh em nhà bác 
sĩ,... với dàn diễn viên trãă ng trẻoxinh xă“n đã chinh phục được 
hàng triệu con tim châu Á. Ngành làm phim đã phô“¡i hợp khéo léo 
với ngành thời trang, mĩ phẩm và hàng tiêu dùng để xâm nhập vào 
các thị trường xuâ“t khẩu. Đại sứ quán Hàn Quô “ tại các nước có 
nhiệm vụ dịch thuật ra tiê“ng địa phương các bộ phim này và tặng 
không cho các đài truyê `n hình, tạo ra làn sóng Hanlyu nổi tiê “ng. 
Người Nhật, người Trung Quô “e điên đảo với các tài tử xứ Hàn, bọn 
trẻ Đông Nam Á thì chỉ biê“t khóc lên xỉiu xuôˆng khi thâˆy bóng 
dáng các “U-pa” (các anh trai) ở sân bay Phim Hongkong bị đá 
văng ra khỏi thị trường cho thuê băng đĩa. Năm đó, cũng ngâ `n â“y 
người được khuyê“n khích đi du học (tự túc) vê` thời trang, mĩ 
phẩm ở Milan, Paris... để tạo thành ngành công nghiệp làm đẹp của 
Hàn Quô “e, đô ng bộ từ các nhà máy sản xuâ“t mĩ phâm đê“n các 
thấm mĩ viện. Các tập đoàn như xe Kia, Hyundai còn thuê cả ê-kip 
thiê t kê“ của các hãng xe Đức như Mercedes, BMW làm việc cho 
họ, với tham vọng xuâ“t khâu xe sang phương Tâ`y. Muô“n bán cho 
Tây thì bao bì nhãn mác phải có óc thâm mĩ của Tây, chứ kiểu “tròn 
tròn xinh xinh” của dân châu Á, người Tây không thích, không bán 
được. Có năm mẫu xe Hyundai bán chạy nhâ“t ở Bă e Mĩ và châu 
u. Người Mĩ bă“t đâ `u nhìn người Hàn với ánh mă ˆt khác, ngưỡng 
mộ, ngạc nhiên và thích thú. Ngoài ra, người Hàn cũng khuyê“n 
khích những sinh viên giỏi toán nhâ ˆt theo học ngành tài chính ở 
các trường đại học lớn của phương Tâ y, với tham vọng Seoul sẽ 
thành trung tâm tài chính quô c tê“ như London, New York, 


https://thuviensach.vn 


Tokyo... Các quĩ đâ u tư ra đời, họ tự tìm kiê“m các nhà máy mới 
khởi nghiệp để rót tiê `n vào, tham gia vào quản trị. Hệ thô ng bán 
lẻ như Lotte, Kmart... phải có nghĩa vụ mang hàng hóa Hàn đi 
khă“p nơi. Samsung bă“t đâ u tuyến dụng những sinh viên giỏi 
nhâ“t châu Á để cho học bồng thạc sĩ miễn phí với điê `u kiện tô“t 
nghiệp xong phải mâ ˆy năm phục vụ cho họ. Họ gom trí tuệ của cả 
châu Á đề chỉnh phục thị trường điện thoại thông minh và máy tính 
bảng, cạnh tranh đô'¡ đâ u với Apple, đô ˆi đâ `u với cả một tập thê 
trí tuệ tại thung lũng Silicon, cứ như Airbus của châu u cạnh tranh 
với BoeIng vậy. 


Papa Kim kể, người Hàn Quô'c bây giờ, dù dân thường hay sê“p 
lớn, tâ“t tâ n tật mọi thứ họ dùng phải là Made in Korea, dù vào 
thập niên bảy mươi, sản phẩm vô cùng kém cỏi và xâ“u xí. Vì nêˆu 
người tiêu dùng không ủng hộ sản phẩm nhem nhuô ˆc của thời khởi 
nghiệp, thì doanh nghiệp còn tô `n tại đâu mà có sản phẩm tỉnh xảo 
sau này? Người Hàn Quô “e trẻ bây giờ được hưởng thành quả lao 
động của cha anh họ, nhưng họ lại tiê“p tục học như điên, làm như 
điên để giữ vững vị trí dẫn đâ `u châu Á. Cứ âm thâ m học và làm, 
nhiệm vụ của ai người nâ ˆy thực hiện để đạt mức xuâ“t să“e nhâ t, 
tuyệt đô“¡i không nhìn ngó chỉ trích hay đồ lỏi. Dù bây giờ Internet ở 
Hàn Quôấc nhanh nhâít thê“ giới, ai cũng có điện thoại 
smartphone, nhưng giới trẻ Hàn Quô e không có nhiê u những 
“rảnh rỗi viên” cứ mây phút mở coi Facebook một lân, cũng 
không mây ai suô ˆt ngày cập nhật đưa quan điểm thê“ này thê 
kia vê xã hội, hay ý kiê“n ý cò những cái không phải nhiệm vụ của 
mình. Tony nhớ lâ `n đi Hàn đâ 'u tiên, mùa thu năm 2oo5, bà chị ở 
Việt Nam cân thận ghi tên mâ ˆy nhãn hiệu mĩ phẩm ưa thích của 
chị â“y rô ¡ nhờ mua giùm. Ở cửa hàng mĩ phẩm trung tâm Seoul, 
cô bán hàng mặc bộ váy veston đen, chạy như bay đề phục vụ khách. 
Cô còn tự leo lên kệ lâ“y hê“t cái này đê“n cái khác, đê u là 
mĩphẩm của Hàn sản xuâ Ít, đưa cho Tony xem. Do tiê“ng Anh 


https://thuviensach.vn 


không nói tôˆt nên cô cứ giải thích mãi bă ng tiê“ng Hàn đê“n lúc 
giọng khàn đặc. Đê“n lúc Tony lâˆy tay chỉ hộp phâ“n Lancome, thì 
cô nhìn Tony, ánh măÍt đâ y thâ t vọng và bật khóc. Giọt nước 
mă ˆt chảy từ trái tim nên thật sự nóng bỏng, khiê“n Tony nhìn cô 
âˆy sững sờ và bô ˆ1 rô ˆi. Lẽ nào chỉ là một cô bán hàng bình thường 
mà có lòng yêu đâ“t nước mãnh liệt thê“ sao? Tony bèn mua mâ ˆy 
hộp mĩ phẩm của Hàn, dù chắng biê“t có tôˆt không, vì trong lòng 
thâˆy kính phục quá. Cô vẫn khóc nâ ˆe lúc bỏ các hộp mĩ phẩm vào 
túi nilon, vừa đưa Tony đê“n quâ y tính tiê n vừa quệt nước mă Ít. 
Lúc bước ra khỏi cửa hàng, ngoái lại, Tony vẫn thâ'“y cô gập đâ u 
cung kính. 


Ngoài phô“, gió bă“t đâ `u lạnh. Từng tô ˆp học sinh chạy tập thể dục 


râầ mì rập trên vỉa hè, những chiê c áo khoác thêu cờ quô c gia ở sau 
lưng. Và Tony biê t, trên lưng của mỗi công dân luôn là Tô quô. e. 


https://thuviensach.vn 


Nông sản an toàn và trái tim người 
Việt... 


Sau khi nghe lời Tony, nhiê u bạn trẻ thôi nă m rũ rượi ở thành 
phô“ chờ xin người ta cho việc nữa, đã vê` quê và mở các nông trại 
chăn nuôi/trô ng trọt. Hiện tại các bạn đã có sản phẩm. Tuy nhiên, 
vâˆn đê ` đâ `u ra râˆt khó khăn. Nhưng như bài toán khó, mình tách 
ra, giải từng vê“ một, cuô ¡ cùng cũng xong các bạn à. Chứ ai cũng 
nghĩ thôi sao làm được, hoặc có làm thì cũng không giải quyêˆt được 
cái gô ˆe, và kê“t quả là không ai làm. Nhiê `u bạn nói thôi để con cày 
xới lên luôn chứ thương lái vô vườn trả có soo-1ooo đô ng/kẹg, trả 
giá kiểu “cho vui”, vì họ thừa biê“t công hái là đã cao hơn giá này 
TÔ 1. 


Các bạn thuộc nhóm tình nguyện CLB con dượng đã mua cà chua với 
giá sooo đô ng/kg, cao gâ“p 5-1O lâ n các thương lái, và bán vào 
sáng chủ nhật hàng tuâ n. Nhiê u người dân Tp HCM và Hà Nội đã 
cho mượn mặt bă `ng trong ngày chủ nhật để các bạn hoạt động tình 
nguyện hỗ trợ nông dân Việt Nam. 


Có nhiê u lăn tăn vê` việc nông sản này sạch hay không sạch. Tony 
giới thiệu các bạn khái niệm nông sản sạch và nông sản an toàn. 
Nê“u muô“n sạch phải có tiêu chuẩn khă ˆt khe cỡ Global GAP, do tổ 
chức quô e tê“ câ“p. Từ làm đâ Ít, giôˆng, tưới tiêu đê u phải hữu cơ, 
thậm chi sâu hại thậm chí phải bă“t bă ng tay...nên giá râ“t cao, 
không khả thi cho đại trà. Ở thê“ giới cũng râÍt ít sp hữu cơ này, 1 kg 
táo orgamie ở London bán giá 1o bảng, so với 2 bảng hàng an toàn. 
Trong ngành phân bón thuô'c sâu, có chỉ sô“ PHI, pre-harvest 
interval, tức chỉ sô“ cách ly trước khi thu hoạch. Ví dụ PHI =7 tức 


https://thuviensach.vn 


hôm nay phun, 7 ngày sau thì tô n dư thuô“c trong nông sản mới 
biê“n mâ“t. Sự biê“n mâ t này là do sự đào thải của tự nhiên, cây 
sô ng mới đào thải được. Còn ví dụ hôm nay xịt, mai hái, đem vê ` để 
ở nhà, thì 1 tháng sau vẫn còn dư lượng. 


Cà chua, thanh long, khoai lang tím...gâ`n đây rẻ quá, nông dân 
đê“n lúc gâ`n chín gâ`n như chăng phun xịt gì, vì làm như vậy chỉ 
tăng chi phí mà lại đồ đô“ng. Nên cà chua của bạn Hùng Cà, bạn đã 
“bỏ bê” 1o ngày trước khi hái, trong khi mọi thuô c BVTV dùng cho 
rau củ PHI cao nhâ“t =7, thì coi như an toàn. Vài dòng cho các bạn 
biê“t kiê“n thức này, đừng tranh cãi nữa nhé. Làm, ủng hộ. Còn 
nê“u không, im lặng giùm, đừng bàn ra, đừng suy nghĩ cá nhân kiểu 
“nông dân chê ˆt kệ nó chứ ảnh hưởng gì tao. Tao có lợi gì đâu, có lợi 
gì đâu...”. 


7o% dân nước mình là nông dân, tức hơn 6o triệu người, đô`ng bào 
của mình cả, dù giọng bã “e giọng nam nhưng đê `u là người Việt. Một 
nhóm lửa đã được thă ˆp lên, nêˆu bạn có thê chung tay giữ ngọn lửa 
âˆy, thối bùng lên “tình yêu nông sản Việt”, thì làm. Còn bạn nê“u 
thờ ơ, thì cứ tiê“p tục thờ ơ. Mình quay lưng cũng được, nhưng đừng 
chỉ trích, phê phán. Nước mình là nước đang phát triển, thì có bao 
nhiêu cái chưa chuẩn. Dân mình từ lũy tre làng đi ra, thì còn bao 
nhiêu cái tiêu nông. Mình câ `n phải xây dựng, giúp đỡ, hỗ trợ, đô ng 
cảm, thương yêu, rô '¡ mọi thứ sẽ tô“t đẹp hơn. Người đăng câ“p là 
thâ“y vê“t nhọ trên mặt người khác thì chỉ cho họ rửa chứ sao lại 
quẹt thêm? Bữa nay mình quẹt nó, bữa sau nó quẹt lại rô i cả 2 cùng 
xâ“u. Các bạn trẻ đừng bao giờ bước chân vào nhóm GATO và NATO 
nhé. GATO là ghen ăn tức ở, bệnh Chu Du, xâˆu lă“m. Còn NATO 
thì còn tệ hơn, NATO là No Action-Talk Only, thành ngữ chỉ mâ ˆy 
đứa không làm, chỉ nói... 


https://thuviensach.vn 


Hãy chung tay vì một dân tộc Việt thịnh vượng hơn. Người Thái có 
đâ ˆt Thái, người Hàn có đâ“t Hàn, người Nhật có đâ ˆt Nhật, người 
Việt chúng ta có mảnh đâ“t hình chữ S này. “Thiên thư” đã định sẵn, 
chúng mình cùng nhau làm cho nó tươi đẹp hơn. Mỗi các bạn văn 
minh giàu có, là dân tộc mình sẽ giàu có. Học thêm đi nhé. Làm 
thêm đi nhé. Thoát ra khỏi cuộc đời chật hẹp xe máy phô“ nhỏ ngõ 
nhỏ tâm hô`n nhỏ của văn hóa chửi bới và chỉ trích. Hãy cháy hê t 
mình, với mọi khả năng có thể của bạn. Xin tặng các bạn những dòng 
thơ mà Tony râ Ít thích trong chương trình ngữ văn câ“p 2. 


“Chúng ta không thê ngủ yên trong đời chật Khi buổi thủy triê ` u vẫy 


gọi những vâ ng trăng Mỗi gié lúa đê u muô  n thêm nhiê u hạt 


Gỗ trăm cây đê u muô n hóa trên trâ m Mỗi chú bé đê ună m mơ 


ngựa sã t 
Mỗi con sông đê u muô n hóa Bạch Đă ng 


Tổ Quô “c bao giờ đẹp thê“ này chăng?” (Chêˆ Lan Viên) 


https://thuviensach.vn 


Tiếng khóc xé đêm... 


Chiê `u nay Tony đi mua cây cảnh ở khu Dĩ An. Lúc chờ người ta giao 
cây lên xe ba gác chở vê `, thâ“y phía sau có dãy nhà trọ nên đi vô coi 
ngó có gì hay, tình cờ thâ ˆy 1 gia đình kia đang ăn cơm chiê `u. 
Thâ ˆy trước nhà này có một cây trà đẹp quá nên mới đứng lại coi, 2 
vợ chô ng thâ ' y có khách đứng ở trước nên mời vô ăn cơm. 


Người chô `ng tên Tuâˆn, người vợ tên Liên, dân Thái Bình, vào Sài 
Gòn làm công nhân ở 1 xí nghiệp dệt may. Tony thâ“y bữa cơm chỉ 
có 2 miê ng đậu hũ nhỏ, 1 cái trứng chiên, và 1 dĩa rau muô“ng luộc, 
lâˆy nước làm canh. Anh chô ng giục vợ lâˆy thêm trứng ra chiên, 
nhà có khách. Tony nói thôi, anh không ăn, chỉ ngô ¡ chơi chút chờ 
mâˆy anh bên ngoài cột mây cái cây lên xe rô `i chở vê... 


Cái ngô `¡ nói chuyện, hỏi thăm, 2 vợ chô`ng nói tụi em vô nam làm 
công nhân. Là đô ng hương, quen nhau rô `i cưới, có 1 cháu gái gâ`n 
2 tuổi. Lương tháng của anh chô`ng được 5 triệu còn chị vợ được 4 
triệu. Tiê n ăn uôˆng sinh hoạt cũng vừa đủ, nên mâˆy năm nay chả 
dám vê ` quê. Cái mình hỏi hàng ngày ăn uô “ng là như vậy đó hả, cô 
vợ nói bữa nay là sang đó anh, vì cuô i tuâ`n, cải thiện chút. Chứ 
bình thường là chỉ có 1 nô `i canh rau để chan vô cơm húp cho xong 
bữa anh à. 


Anh chô`ng than nói tiê`n sữa cho đứa con 1 tháng hê“t 2-3 triệu 
nên 2 vợ chô ng phải bóp mô `m bóp miệng lại. Giá sữa tăng chóng 
mặt, cứ ra mua hộp mới là người bán sữa nói tăng 1o%. Anh chô ng 
nói con bé nó không có muô“n ăn đặm, chỉ mê uô “ng sữa thôi. Mà 2 
vợ chô ng không dám cho uô “ng no, vì tô'n tiên. Cô vợ nói cứ nhìn 
con uôˆng xong ly sữa, còn thòm thèm vì còn đói mà đứt ruột. Tony 


https://thuviensach.vn 


thâˆy mâˆy hộp sữa ngoại trên kệ nên mới hỏi sao mua chỉ toàn sữa 
ngoại nhập đă Ít tiê`n như vâ `y, 2 vợ chô ng gãi đâ `u gãi tai, nói dạ 
tụi em nghe quảng cáo trên tivi, thâ'“y tô“t quá nên đâ u tư cho con. 
Đời tụi em như vâ `y, chỉ mong đời tụi nó thông minh giỏi giang mà 
bớt khô. 


Cô vợ nói bọn em còn đỡ. Chứ nhà bên cạnh, cũng công nhân, cô vợ 
vừa thâ“t nghiệp, đứa con mới mây tháng thôi anh. Cô vợ bị tă t 
sữa, nên phải mua sữa bột ở ngoài, tháng nào cũng hê + 1/2 lương 
của anh chô ng. Cứ nghe tăng ca ban đêm là bọn nó mừng, vì có 
thêm vài trăm ngàn nữa. Nói bọn em ngô ¡ đạp máy may cả chục 
tiê“ng đô ng hô`, ban đêm vê` nhà nhức mỏi kinh khủng, nghe 
tiê“ ng con nhà bên khóc lại chạnh lòng, không ngủ được. Anh qua đó 
mà xem, 2 vợ chô `ng nó mâ  y tháng nay chỉ ăn cơm với nước tương 
nước mă“m. Nói gì thì nói, đẻ con ra không lẽ không nuôi được. 
Đêm nào anh chô ng cũng xin đi tăng ca hay ra phụ khiêng cây 
cảnh, còn cô vợ thì ép đứa con ngủ, hê“t bê“ đứng thì bê“ ngô `1, đi đi 
lại lại hát khàn cả tiê“ ng. Với tâ“t cả nỗ lực của một người mẹ, nhưng 
đứa bé cứ ngủ chút thì dậy khóc. Chă  c vì không đủ no. 


Vê_ đọc báo mới thâˆy những loại sữa bột chính trên thị trường 
mâ“ˆy năm nay đê `u tăng giá bán vùn vụt, bâˆt châ“p mọi ý kiên ý 
cò. Khi chúng ta đang đọc những dòng chữ này, những công nhân 
như anh Tuâ“n chị Liên không hê` biê“t. Họ đang mải mê că + chị, 
đạp máy may trong các phân xưởng nóng hâ`m hập. Và hào hứng 
khi được tăng ca. 


Với họ, những gì trên tivi đê`u là “đài nói”. Nhà nào cũng có máy 
xay sinh tô“, chổi lau nhà đa năng,...“ vì nghe nói hay quá”, dù nhà 
trọ mâˆy mét vuông chăng thê“ nào dùng. Vì họ làm từ sáng sớm 
đê“n khuya lơ khuya lă“e mới vê`, ai chỉ mong tăm rửa rô ¡ duỗi 
chân duỗi tay mà ngủ. Họ không có điê `u kiện đọc sách báo nên râ“t 


https://thuviensach.vn 


cả tin. Chúng ta đừng trách họ sao mua sữa ngoại làm chi, sang quá 
thì ráng chịu, đừng có suy nghĩ vậy. Con cái của họ là 1 gia sản lớn. 
Cứ nghe quảng cáo sữa nào giúp con thông minh là họ mua, với hy 
vọng ră ng thê“ hệ sau sẽ không còn khô cực như cha mẹ chúng. Mà 
nào đâu chỉ có sữa. 


Trong khi đó, ở các tập đoàn đa quô “e gia, các bạn phòng marketing 
đê `u là những bạn giỏi giang, trí tuệ nên lúc nào cũng nghĩ ra những 
chiêu marketing râˆt hiệu quả. Rô `¡ các công ty PR quảng cáo thì vô 
cùng chuyên nghiệp. Thêm vào nữa là các bộ óc xuâˆt chúng chỉ đạo 
từ công ty mẹ bên kia. Nên các chương trình quảng cáo này, ngay cả 
Tony vẫn đỉnh ninh là nó giúp minh thông minh hơn. Sau này đọc 
sách báo, Tony mới biê + là sữa bò thực châˆt chỉ tô“t cho con bò 
con, sữa đê chỉ tô“t cho con đê con. Cực chăng đã người ta mâ ˆt sữa 
mới mua sữa ngoài, và bị chém đẹp. Kinh doanh những mặt hàng 
cho em bé như sữa, tả bim, y tê“, giáo dục...là thoải mái. Vì giá nào 
cũng phải chịu, ít ai vô trường trả giá tiê n học phí hay vô bệnh viện 
trả giá tiên văc xin. Đi mua sữa, ai có tiê n mua sữa ngoại, ai 
không có mua sữa nội, nhưng lỡ 1 lâ`n mua sữa ngoại rô `¡ là đành 
phải theo lao, vì thay đổi loại sữa, em bé sẽ đễ bị tiêu chảy. Nên bữa 
nay lỡ mua hộp sữa hiệu A này giá 5OO ngàn, mai nó tăng lên 70O 
ngàn vẫn cứ phải mua. 


Bài viê“t của Tony chỉ là 1 câu chuyện nhỏ vê. đạo đức trong kinh 
doanh, với hy vọng là làm sao nghịch lý giá sữa và thuô “c thì cao 
ngÂâ “t, trong khi bia rượu thuô ˆe lá giá quá rẻ như vâ `y, câ`n phải 
được xem xét lại. Là người Việt, đù giọng nói vùng miê n khác nhau, 
học hành khác nhau, công việc khác nhau nhưng đê `u là người Việt 
cả. Người nước ngoài họ đê“n kinh doanh, kiê“m tiê `n và ra đi. Chỉ 
có dân tộc mình là trường tô n mãi mãi. Một dân tộc cao lớn, thông 
minh phải bă ˆt đâ `u từ những đứa trẻ khỏe mạnh. 


https://thuviensach.vn 


Một bên là các đại gia liên kê“t nhau, neo giá sữa và thuô  e tây cao 
ngâ “t, lãi thật nhiê u. Còn bên kia người tiêu dùng, chă“t bóp chi 
tiêu, liêu xiêu đói rách, miệng mô hm méo mó nhăn nheo. Bớt 
xuô ng 1 chút. San sẻ 1 chút. Mình chẳng bớt giàu nhưng bao nhiêu 
người bớt ngặt. Đó cũng là lời nhă“n nhủ của Tony đê“n các bạn 
người Việt làm ở các tập đoàn đa quô “c gia này. Dù các cuộc họp với 
các sê“p bă ng tiê“ng Anh, nhưng bạn mãi mãi sở hữu một trái tim 
Việt, bạn hãy đâ“u tranh để không tăng giá nữa. Hãy biê“t thương 
đô ng bào mình, hãy thương những tiê “ng trẻ khóc xé đêm... 


https://thuviensach.vn 


Chuyện ông Park 


Chiê `u qua ngô `i nhậu trong quán lâu cua đô ng Thị Nghè, thâ“y 
bàn bên là mâˆy cậu mặc đô ` công sở và ngô `i tâm sự, chăˆ e mới đi 
làm vê `. Bản châ ˆt nghe lén của Tony bỗng dưng trỗi dậy, cũng tại 
mâ ˆy cậu nói to quá. Một cậu than thở dạo này công ty tao đủ 
chuyện hê“ˆt. Khách hàng nợ dây dưa không trả, rô `¡ nhiê `u sự cô“ 
nên cả công ty ai cũng mệt mỏi, tao cũng buô `n. Thă `ng bên cạnh 
chửi nói mày ngu quá, mă ˆ c mớ gì căng thăng, chuyện công ty là của 
công ty chứ có phải của mày đâu. Nó mà không trả lương đâ `y đủ thì 
mày mới lo. 


Một cậu khác nói tao lớn tuổi nhâˆt ở đây, tụi mày phải nghe. Việc 
thă `ng H buô `n chuyện công ty như vậy là sai. Chuyện của họ đề họ 
giải quyê †, nhăˆm không ồn là nghỉ. Như ở ngân hàng của tao nè, 
dù có 10 việc ngày hôm đó, nhưng tao làm 5 việc thôi, để dành 5 việc 
kia bữa sau làm tiê“p. Chứ làm hê  t rô `¡ mâˆy ống thâˆy làm nhanh 
quá lại giao việc nữa. Ông sê ˆp trực tiê“p tao mă“t mũi như cú vọ, cứ 
nhìn nhìn coi a1 rảnh là giao việc. Nên làm gì tao cũng kéo dài ra 
thiệt lâu. Làm cho lăm cũng mâˆy ông trong hội đô ng quản trị 
ngân hàng giàu chứ tao vẫn vậy. 


Cậu còn lại gật gù, khuyên thôi mày cứ nộp đơn chỗ khác đi. Gửi 
nhiê `u chỗ vào. Cái cậu H mới phân bua, nói tao là nhân viên chứng 
từ đâu có ra ngoài được. Cái 3 đứa kia chửi ngu tiê“p, nói thì mày 
kiê“m lý do gì đó trô “n ra. Giả bộ nói mẹ bệnh phải đưa đi khám bác 
sĩ. Hay sáng đó mày nói nhức đâ u tiêu chảy gì đó không lên văn 
phòng được. Thật thà cha dại, cứ nói đại lý do gì đó rô i ra ngoài tìm 
cơ hội tôˆt hơn. Nhăˆm không kiê“m chác gì được ở đó thì chuô `n. 
Cậu H có vẻ xiêu xiêu theo. Rô`i cả bôˆn cậu đê `u cụng ly đzô dzô. 


https://thuviensach.vn 


Sô ng trên đời này, phải lo trước cho mình, đó là sự khôn ngoan - 
cậu lớn tuôi nhâ t khuyên bảo cả nhóm. 


Tony chợt nhớ lúc còn đi học, vào lúc nghỉ hè, Tony vô một xí nghiệp 
may mặc của Hàn Quô“c ở Bình Dương xin thực tập không lâ“y 
lương để quen việc xuâ“t nhập khẩu. Lúc đó nhà máy cũng bị lâm 
vào khó khăn tài chính, khủng hoảng tài chính 1oo7 thì phải, tới 
tháng thứ 3 thâˆy công ty vẫn không trả được lương. Ông giám đô “c 
người Hàn tên Park có họp và năn nỉ mọi người thông cảm, ráng 
gánh gô ng giùm vì hàng không xuâ“t được, bên Hàn Quô “e không 
cho vay tiê n nữa vì thă“t chặt tài chính theo đơn thuô “c của IME. 
Tony thâ“y xe hơi ống cũng bán, vợ con thì vê nước hêft, hă ng 
ngày ông đi lên nhà máy bă ng xe ôm hoặc xe buýt, Tony lúc đó 
chưa có xe máy nên đi làm bã `ng xe buýt, thỉnh thoảng ngô `ï cùng 
xe với ống. Bình thường ông câ`m theo cái cà mèn (cặp lô `ng), vợ 
ống nâˆu cơm kiêu Hàn mang theo, giờ vợ con vê` quê hê“t nên buổi 
trưa ông ra trước ăn dĩa cơm bụi có mâˆy ngàn đô ng như công 
nhân. Nhưng chỉ có vài nhân viên còn trẻ như Tony là thương ống, 
mâˆy anh mâ ˆy chị lớn chửi quá trời. Nói mă“c mớ gì thông cảm, tụi 
này cũng câ `n tiê`n để sôˆng vậy. Ông làm chủ công ty thì phải có 
tiê n chứ, không có tiê n thì đừng có qua đây xây nhà máy, đừng có 
làm ăn. Một buổi sáng nọ, Tony vô công ty và không thâ y chị 
trưởng phòng XNK tên Đài đâu cả, Tony mới gọi điện vê ` nhà hỏi thì 
chị Đài nói tao nghỉ việc rô ¡. Tao câ`m cái máy fax và mâ ˆy giâ ˆy tờ 
quan trọng của công ty vê. nhà coi như siê“t nợ, mày nói với ông 
Park có trả lương tao thì tao mang lên trả. 


Ông thương nhân viên người Việt ghê lă'm, nhâ Ít là chị Đài, người 
được ông đào tao từ lúc mới ngáo ngơ ra trường. Sáng đó ông kêu 
Tony giúp ông gửi cái công văn này cho một công ty Hô ng Công. 
Tony đọc thâˆy hợp đô ng bán thanh lý toàn bộ nhà máy. Ông kêu 
chị Lan kê“ toán vô, bảo các bạn mai không câ`n phải đi làm nữa, 


https://thuviensach.vn 


tuâ `n sau lên nhận lương, công ty sẽ không nợ ai một đô ng nào, bù 
cho mỗi người 1 tháng lương để đi tìm việc mới. Ông gục đâ u 
xuô ng nói xin lỗi, nói làm chủ mà không lo được cho mọi người, 
rô `ï nói gì dài lă“m, tiê“ng Anh giọng Hàn cứ xí xô xí xào. Cái thôi, 
Tony lật đật đi làm việc ống giao. 


Khổ là cái máy fax bị chị Đài lâ“y mâ“t rô ¡ nên không gửi qua 
Hô ng Công được. Mới vô báo lại, ông chưng hửng nói ủa máy fax 
sao cũng lâˆy. Ông bảo thôi mày ra ra bưu điện gửi fax cũng được, 
ống đưa Tony 20O ngàn. Hô `¡ đó chưa có email, làm gì cũng đánh 
máy, ïn ra rô ¡ gửi fax, một trang cả mâˆy đô, mă “c lă“m. Tony chạy 
ra cổng nói anh bảo vệ cho em mượn xe của anh chút, em ra bưu 
điện Sóng Thâ n rô i vê` ngay. Anh bảo vệ nói đi vậy tiê`n xăng ai 
chịu, tao đâu có ngu. Tony chạy lên phòng nhân sự hỏi mâˆy người 
mà không ai chịu cho mượn, nên lại vô phòng báo cáo ông Park. Ông 
giật mình ngô ¡ một lúc thì hiểu ra, lục lọi hê“t trong túi quâ 'n túi 
áo, đưa Tony thêm đầu khoảng một trăm ngàn, nói đi xe ôm đi cho 
nhanh. Tony xong việc đem hợp đô `ng và tiê n thừa vê trả lại cho 
ống. Vô phòng giám đô e không thâ“y ông đâu, mới chạy đi tìm. 
Thâ ˆy ông đứng ngoài gô ˆc cây phía sau xưởng hút thuô“c, mã ˆ† đỏ 
hoe... 


Hôm bữa Tony tình cờ gặp chị Lan, kê“ toán cũ. Chị Lan nói ông 
Park vẫn giữ liên lạc với chị đê“n bây giờ. Sau khủng hoảng ông cũng 
có gâ y dựng lại một cái nhà máy mới bên Campuchia. Chị mâˆy 
lâ n rủ qua Việt Nam chơi nhưng ông nói thôi tao không quay lại nơi 
đó đâu, nhớ ký niệm xưa buô `n lă“m. 


Chị Lan nói ông Park không nhớ tên em, nhưng nói nêˆu có gặp thì 


cho tao gửi lời hỏi thăm cậu sinh viên cao cao ô m ô m, hô 1 xưa 
hay đi gửi công văn giâ y tờ. Chị nghĩ là ông nói em đó. 


https://thuviensach.vn 


Sau này ra đi làm, sóng gió thương trường, Tony mới hiều. Mỗi lâ n 
nghiĩvê ông, nước mã t cứ chảy. 


https://thuviensach.vn 


Cách đo lòng người 


“Dò sông dò biển đễ dò, nào ai lâˆy thước đề đo lòng người”. Nhưng 
hãy thử lây tiên ra đo, một sô“ lòng người đo được bă ng tiê n. 
Nhiê u người có thể giữ mình ở mức vài ba triệu, nhưng lại thay đổi 
trước vài ba ti. Cũng có kẻ trước bao nhiêu tiê `n bạc cũng không hê ` 
gục ngã, vẫn giữ vững giá trị và bản lĩnh của mình. Tiê n bạc là chủ 
đê` râ ˆt khó, nên các bạn trẻ cân chuẩn bị một thái độ ứngxử phù 
hợp đề có thê băˆt nó làm nô lệ, làm phương tiện để mình đạt được 
sứ mạng của cuộc đời. Nê“u không, nó sẽ trở thành ông chủ, sai 
khiê“n mình, khiê“n mình khổ miê“t. Rô `¡ lúc chê“t đi, mới giở 
nã p quan tài thê `u thào nói lời cuô 1, ră ng: “Ngày xưa tui biê“t 
tiê n chê t không mang theo được như vâ y thì tui đã khác. Nói 
xong đóng nă p quan tài lại rô ¡ chê t” (trích tác phâm “Một cái 
chê t dễ thương”-TnBS xuâ ˆt bản năm sau). 


Phâ `n 1: Ứng xử với tiê`n Tony có một người bạn học chung câ“p 1, 
sau đó chuyên trường. Băng bao nhiêu năm mâ  t liên lạc, bạn â“y tự 
tìm đê“n. Lúc đó Tony vừa mở công ty. Bạn đê“n kế chuyện hai đứa 
ngày xưa tă m mưa thê“ nào, rô `¡ hoàn cảnh phải nghỉ học đại học 
ra sao... Tony râ“t quí nên giữ lại, ba ngày đãi tiệc nhỏ, năm ngày 
đãi tiệc lớn. Tony hướng dẫn bạn cách làm số sách giâ ˆy tờ, hi vọng 
là bạn làm thủ qui cho công ty. Mình đi bán hàng cả ngày, có một 
người thân tín trong làng trong xã, quen biê t từ lâu giữ tiê`n giùm 
thì cũng yên tâm. Đi thu tiê`n khách hàng, lâ`n nào cũng bình 
thường, vài ba triệu, bạn đem vê` đâ `y đủ. Có lâ `n bạn thu 5O triệu, 
chiê `u đó mọi người trong công ty ngô ¡ đợi mãi. Rô ¡ bạn vê ` râÍt 
khuya, bảo là bị rớt mâ“tlúc đồ xăng, thê ` thô“t khóc lóc um sùm, 
viê † giâ“y cam kê t sẽ trả lại sau năm năm, và tới giờ không liên hệ 
lại. Tony mâ“t ngủ cả mây đêm cân nhă “c cách giải quyê Ít, vì biê ˆt 


https://thuviensach.vn 


bạn dùng sô tiê n đó đề đôi lâ'“y chiê' e xe tay ga bạn hă ng ao ước. 
Cuô ˆ¡ cùng Tony quyê “t định không làm lớn chuyện, vì giá trị của 
bạn âˆy chỉ là øo triệu. Đúng mức giá âˆy, bạn đã bán mình. May 
mă“n là mình chỉ mâ“t 5o triệu chứ sau này làm thủ quĩ mà tiê`n 
hàng hóa lên đê“n mâ ˆy tỉ, không biê't ra sao. Lúc Tony thành lập 
các nhóm tình nguyện cho chương trình Áo â“m mùa đông, có 
nhiê `u chuyệnbây giờ mới kẻ. Có bạn đê“n với chương trình với tâm 
râ † sáng, được 1-2 triệu tiê n lãi thì nộp vô nhóm ngay, nhưng 
thâ ˆy lãi 2o triệu thì nghĩ khác, vội vã rời nhóm đề tự kinh doanh. 
Tony yêu câ u công khai tài chính là phớt lờ, nói không có thời 
gian. Có nhóm kiê“m được vài ba chục triệu thì đòi: “Cho mỗi bạn 
một cặp vé vê. quê ăn têÍt, vì tiê n này là Công sức các bạn”. Có 
nhóm từ sáng đê“n tô“¡ kiê“m được ba triệu thì nhậu hê“t ba triệu 
đề “bô `i dưỡng sau một ngàylao động vâ ˆt vả”, trong khi cam kê“t 
ban đâ `u là chi phí gì cũng tự bỏ ra. Có bạn thì lâ“y mâ ˆy triệu tiê`n 
nhận mua nho giùm từ nông dân cho nhóm rô ¡ không chuyển 
hàng khiê“n nhóm kia không ngủ được, nửa đêm còn nhă“n tin: 
“Dượng đòi giùm nhóm con”. Dù cáchiện tượng này chilà cá biệt 
trong4ootình nguyện viên vô cùng dễ thương và tử tê“ đợt rô ï, 
nhưng thê“ mới thâˆy, đụng tới tiê n bạc,kékém bản lĩnh sẽ thay 
đổi. Dù hôm trước nghe chuyện, người này sẽ phê bình người kia, 
nhưng đê“n khi có chút tiê n trong tay, chính mình lại hành xử 
khác. Có bạn mượn tiê n của Tony xong đề khởi nghiệp, dù chỉ vài 
ba chục triệu, Tony gọi lại thì không nghe máy, nhăn tin không trả 
lời, một đi không trở lại như dũng sĩ Kinh Kha qua sông Dịch Thủy. 
Cho mượn thì biêˆt trước là đã mâ“t, nên Tony chuẩn bị tỉnh thâ `n, 
không bị sô c gì cả. Và may mà mình cũng giàu có quá, nâˆm rơm 
cứ tưới nướclà “mọc lên như nâ“m” bán được khôi tiê`n, chứlàm 
ăn khó thì cũng đã lao tới nhà chúng nó, sẽ "you wlll know my 
handđ” (* Dịch vui câu “Mày sẽ biêÍt tay tao”) ngay. Như câu kê”t 
luận “human nature is changeable” (bản tính con người có thê đổi 
thay) trong cuôˆn sách How money changes the way tve think and 


https://thuviensach.vn 


behave (Tiê n bạc thay đổi cách nghĩvà cách cư xử của chúng ta như 
thê“ nào), việc mâ ˆt quan hệ với những cá nhân â“y không để lại 
chút nuô ˆ¡ tiê“e nào. Có thể các bạn â“y đã không nhận ra ră ng 
mình đã thay đổi. Khi lòng tham nỗi đậy, lí trí và tình cảm sẽ bị che 
mâ ˆt, hôm trước thì “thương dượngTony vô cùng”, nhưng hôm nay 
thì “tiê`n ơi tiê`n, cháu yêu tiên lăm”. Hôm trước nhă“n tin “eon 
là của dượng” nhưng sau đó thì nhă“n lại là “mà tiê`n là của con”. 
Khi lòng tham nổi lên, họ sẽ nghĩ chỉ họ đúng còn người khác sai 
hê ˆt. Tính tham lam sẽ khiê“n chúng ta bỗng dưng có gương mặtxôi 
thịt, ánh mă“t đảo tròng liên tục, nhìn gian gian. Cái lạ là càng nghĩ 
vê. tiên, thì lại càng kiêm không ra. Các bạn khó kiêm tiê `n là 
do khôn quá, thử một lâ n bớt khôn mà nghĩ cho người khác xem 
sao. Nhiê `u người nói “nê“u tôi trúng sô“ độc đă “e, tôi sẽ mua cái 
này cái kia cho người nghèo..” nhưng thực tê“ tới lúc đó mới biê t 
được. Phâ n lớn lúc trúng xong sẽ suy nghĩ"nó nghèo kệ nó, tiê n 
này của mình” nên sẽ dùng mua nhà, đổi xe, đi du lịch,... những cái 
lợi cho bản thân mình thôi. Có người nói, nêˆu tôi thành tỉ phú, tôi 
sẽ văn là tôi... thì chỉ khi nào giàu có mới biê“t được có đúnghay 
không. Vì nhận thức, suy nghĩ và hành động CÓ THÊ SẼ THAY ĐỎI 
khi có tiên trong tay. Nhiê u bạn trẻ cho ăn xin có vài đô `ng, 
nhưng sau đó thì đi theo quan sát, thâˆy họ giả vờ để được thương 
hại, nên tức tô ˆi, day dứt khôn nguôi, rô ¡ từ đó thâ“y hành khâ 't 
thật giá gì cũng lạnh lùng. Các bạn không sai, cho hay không là 
quyê`n của bạn. Nhưng nêu nhìn đời bă ng con mă t đó, lòng 
nhân ái sẽ từ từ mâ + đi. Đã chuyển quyê n sở hữu rô i, người ta 
làm gì mặc người ta. Nê“u không có lòng hào sảng, đừng làm bâ“t 
cứ cái øì có nghĩa “cho đi” vì trong lòng sẽ khó chịu, vì các bạn “cho” 
mà không"quên. Và với tiê n, chúng ta hứa là phải làm, đừng tiê  c, 
vìlời hứa có giá trị hơn tiê n nhiê`u lăm. Tony có một chị bạn 
thân, chị có căn nhà ông bà đề lại nhưng bị mâ“t hê“t giâ ˆy tờ, giờ 
muô“n có số hô`ng để bán phải truy lục râ“t khó, chô ng chéo 
mâˆy chục người thừa kê“ ở nước ngoài phải từ chôˆi tài sản thông 


https://thuviensach.vn 


qua hợp pháp hóa lãnh sự nên chị nghĩ chă“c không bao giờ được. 
Chị thuê một ông luật sư, nói anh giúp em, em mà có căn nhà này 
coi như món tiên trên trời rơi xuôˆ ng, em sẽ chia cho anh 1/3. Ông 
luật sưlàm hai năm mới xong giây tờ. Có số hô ng trong tay, có 
người trả giá căn nhà 300 tỉ nên chị thâ“y tiê e. Gặp Tony, chị kể 
ôi cái này dễ et, chị tự làm cũng được, hô ¡ đó chị ngu quá nên mới 
nhờ luật sư, trường hợp này dễ mà ông luật sư không nói, coi như là 
lừa chị. Chị chỉ đô`ng ý cho 1oO triệu thôi. Ông luật sư này đâm 
đơn, thă ng kiện vì văn tự rõ ràng. Chị gân như hóa điên, lảm 
nhảm cả ngày, dù được 20o tỉ trong tay nhưng chị chăng quan tâm 
vì mãi nghĩ đê“n việc đã mâÍt 1oo tỉ. “Đô ng tiê`n đi liê`n khúc 
ruột”, cứ chiê u chiê`u, chị kêu tài xê“ đánh xe Audi A8 chở chị ra 
bờ sông Phú Mĩ Hưng, leo lên câ u Ánh Sao, vừa ngô ¡ ăn hột 
mă “c-ca vừa xoã tóc khóc đê“n sưng mă“t. Khi hoàng hôn buông 
tím ngă ˆt trên dòng sông Nhà Bè chia đôi Đô `ng Nai Gia Định, khi 
bìm bịp lẻ bạn kêu khă“e khoải đê“n nao lòng, thì chị mới trở vê ` 
biệt thự 2o tỉ, trả thù ông luật sư. Chị rửa hình ông ây ra, soi trên 
ngọn đèn, lâ“y kim chọt. Tô“¡ chị lâ“y kim chọt miệng thì sáng mai 
ông luật sư sưng miệng, mô m vêu lên, cãi không được. Tôíi chị 
chọtbụng thì ông luật sư đau bụng, chị chọt chân thì ông âˆy bị đau 
chân, có bữa không biê t chị chọt chỗ nào mà ông luật sư chỉ còn 
mạnh toán hóa, mâˆy môn như sinh lí thì ông luật sư ngày càng 
yêˆu. Gặp Tony, ông luật sư khóc nâ “e, ông nói ông muô ˆn được trở 
lại như ngày xưa, được yêˆu toán hóa và mạnh sinh lí. 


https://thuviensach.vn 


Chuyện ở Mumbai 


Râ ˆt nhiêu tình nguyện viên sau 2 tuâ n bán hàng nông sản Việt 
gây quỹ “Ánh mă + học trò là áo â“ˆm mùa đông” đã gửi thư vê ` 
Tony. Có thư viê ˆt lúc 2h sáng. Làm công tác xã hội nó vậy đó, các 
bạn sẽ mâ ˆt ngủ, sẽ trăn trở một vài đêm, nhưng chính là lúc não 
hă n lên những nê“p nhăn, giúp bạn có được óc già dặn. 


Nhiê`u bạn nói tụi con sinh ra ở thành phô”, lớn lên trong nhung 
lụa, mọi thứ cha mẹ chu câ“p, học hành thì thâ y cô chỉ từng bài 
toán, làm giúp từng bài văn...nên khi lên vùng cao, thâ ˆy các em bé 
hô`n nhiên giữa núi rừng, tụi con bật khóc. Vê` lại thành phô”, 
thâ“y yêu cha mẹ, yêu mọi người, yêu cuộc đời hơn. Tụi eon không 
còn sừng cô `, không tranh giành từng mét đường với những người 
tham gia giao thông khác nữa. Hay khi họ mă “ng chửi mình, thay vì 
đáp trả lại, tụi con chỉ bỏ đi, vì thâ ˆy họ tội nghiệp, họ còn quá sân si 
với cuộc đời này. Vì họ chưa biê“t cho đi... 


Đúng vậy. Các bạn đã nhìn sự việc ở một góc nhìn khác, râ“t văn 
minh, râˆt nhân văn, râ“t đẳng câ“p. Nên từ thiện cho người khác, 
thật ra cuô“i cùng chính là từ thiện cho chính bản thân mình. Hô `i 
đó dượng đi Â“n Độ học một lớp đào tạo doanh nhân, toàn người 
giàu học, trừ dượng, vì dượng đẹp trai quá, nên được đặc cách. Có 
một ông thâ `y ông dạy như vâ `y nè. Một tỷ phú khôn ngoan là một 
tỷ phú giúp bao nhiêu người làm triệu phú. Vì sao, vì trước hê“t là 
cho ông âˆy. Giả sử ông â'y ở trong 1 cái lâu đài, lâu đài của ông âˆy 
nă m giữa những biệt thự, người ta sẽ bảo vệ ông âˆy. Còn nê u lâu 
đài của ông âˆy nă m giữa một khu toàn nhà tranh vách lá, nó mà 
phát hỏa thì lâu đài của ông cũng tiêu luôn. Có bữa cả lớp đi thực tập, 
ông thâ `y chỉ vào tòa lâu đài mây triệu đô trong một khu ô chuột, 


https://thuviensach.vn 


ống nói họ dại quá. Phải giàu đê u, kéo người ta lên thì cái giàu của 
mình mới vững chă“c. Luật doanh nghiệp Â“n Độ quy định mỗi 
doanh nghiệp đạt doanh sô“ nào đó sẽ băˆt buộc trích ít nhâ“t 2% 
lợi nhuận cho công tác xã hội (CSR là Corporate Social 
Responsibility). 


Thực tê“, ở Â“n Độ, có những ông chủ giàu có và nhân viên cũng 
xúng xính ngon lành, gă“n bó lâu dài, công ty phát triển vượt bậc. 
Nhưng cũng có những ông chủ giàu sụ, béo tô t, da tră ng hô`ng 
nhưng người làm thì lương chỉ vài ba đô ng, ô“m tong ô“m teo, 
miệng mô `m méo mó, gửi đơn xin nghỉ việc suô t. Mâˆy ông chủ 
này lúc nào cũng than thở “tìm không ra được nhân viên tô  t, tụi nó 
nhảy cóc suô ˆt, cứ mâ'y tháng lại thay người...”. Thì trách mình chứ 
sao trách tụi nó. Cứ đào tạo thật tôt, lương 1-2 ngàn đô, giao việc 
cho tụi nó làm từ sáng đê“n tô 1...thử có đứa nào bỏ việc không. 
Vâˆn đê là mình sẵn sàng cho nó 1-2ooo đô nêˆu nó làm cho mình 
10,0OO đô. Nhưng nhiê u người miệng mô `m nói hay lă“m, nhưng 
đụng đê“n chuyện này là hẻm chịu, vì không có tính hào sảng. Anh 
bạn của dượng, có một nhà máy quâ `n áo râ t lớn thừa hưởng từ gia 
đình, khi nghe Tony kể vê` chuyện cô Lành bán vé sô“ ở Long An 
đưa xâ“p vé sô“ trúng 6.6 tỷ cho anh kia, rô `¡ anh kia tặng lại 1 tờ 1 
tỷ rưỡi, anh nói "anh không được vậy, nêˆu cô đưa anh xâ“p vé sô Í 
đó, anh chỉ tặng vài triệu. Vì anh tiê“e". Anh tiê“c tiê n thì người ta 
tiê“e công tiê“c sức, sẽ không thể côˆng hiê“n 1oo% năng lực cho 
công ty anh được. 


Nên sự hào sảng là phải có, phải có nêˆu muôˆn thành đạt, các bạn 
trẻ tin lời Tony đi. Mà sự hào sảng chỉ có khi mình phải biê“t cho đi, 
biê“t làm từ thiện, đừng đợi giàu có mới làm. Vì giàu là bao nhiêu? 
Bao nhiêu mới là giàu? Tony có 2 người bạn mà kính phục nhâ Ít, 
một là bạn NÑ, bạn câ“p 2. Bạn này cứ rảnh là đi hiê“n máu. Người 
thứ 2 là bạn P, bạn ĐH. Bạn này từ lúc ra trường, lương có 4 triệu 


https://thuviensach.vn 


nhưng đã trích 10% tức 4oo ngàn đô `ng gửi các em mô ` côi, bây giờ 
lương gâ p mâ ˆy lân, cổ vẫn trích 1o%. Nhưng cũng có những người 
bạn đi xe hơi, thu nhập một năm vài tỷ đô ng, nhưng mỗi lâ `n nói từ 
thiện là lơ đi. Vì họ không có sự hào sảng. 


Dượng chợt nhớ lời ông thâ y Â“n Độ dạy. Ai cũng muô ˆn lộc thật 
nhiê u, tiên thật nhiê u, cô“ lâ“y vào và cô“ giữ. Cuô”i cùng lại 
mâ“ˆt hê“t. Vì phúc như thân thuyê`n, lộc là thứ châ“t lên thuyê n. 
Phúc mỏng mà lộc nhiê u, thuyê`n nhanh đă“m. Cho bớt đi nhé, 
còn ít, cũng hơi tiê“ c, nhưng mà còn... 


https://thuviensach.vn 


Các bạn trẻ hấy đọc, dù chỉ r lần... 


1. Ở công ty anh bạn thân của Tony có 2 thê“ hệ nhân viên. Một là do 
người quen gửi vô, toàn đoạt giải nhâ“t giải nhì ngáo ngơ toàn quô “c 
dù tô ˆt nghiệp ĐH cả. Anh đào tạo xong, đủ năng lực ở lại làm việc. 
Hai là thê“ hệ mới, tức các bạn trẻ tự search thông tin tuyên dụng 
anh đăng trên mạng, đê “n kiêm tra IQ, tiê“ng Anh, năng lực ngôn 
ngữ, đạt yêu câu và vào làm. Anh thâ“y năng suât lao động của 
thê“ hệ 2 cao hơn hắn. Các bạn này đê“n râ ˆt sớm, vê` râ“t muộn. 
Làm mọi thứ không từ việc gì, cái gì cũng cứ vun vút, nhoay nhoáy, 
ai cũng thích cũng mê. Và 1oo% đê `u đã đi làm thêm trong thời sinh 
viên, nên giỏi giang bản lĩnh, không phải “nhờ người thân trợ giúp” 
khi ra đời. 


Dù vẫn hoàn thành công việc, nhưng nhóm “gửi gă m” không có 
tinh thâ n tự giác, có giám sát mới làm, sê“p đi công tác thì nhóm 
này lập tức đi trễ, vê. sớm, thậm chí “tranh thủ” lý do hỏng xe, kẹt 
đường, nhức đâ `u...để trô“n ở nhà, hoặc ngô `i ở văn phòng chứ chat 
chit facebook là chủ yê“u, dù công ty có thưởng trên thành tích làm 
việc. Nhóm này do gia đình bao bọc từ nhỏ, vô làm lương bao nhiêu 
cũng được, có thưởng thì tôˆt không thưởng chăng sao, ai kêu làm 
mới làm không thì ngô ¡ đó. Kêu ghi “to-do list”, họ sẽ rặn mâˆy 
tiê“ng mới có được vài dòng kiểu “gọi điện thoại cho vài người, email 
cho vài người rô ¡ hê“t”. Thói quen cha mẹ làm mọi thứ nên tay 
chân, não bộ đê `u không động đậy, laptop cũng không không biê“t 
phải lau chùi. Anh nói, đây là lâ n cuô“¡ cùng anh nhận đám này vô, 
mặc kệ bà con ai nói gì thì nói, mình không có nghĩa vụ làm từ thiện 
với đám bâÍt tài này nữa. Nhìn tụi nó uẻ oải lừ đừ ngáp miê t chỉ 
muôˆn phóng phi tiêu vô mặt. Khi phỏng vâˆn, thâ“y đứa nào không 
biê“t làm việc nhà từ nhỏ thì trường chuyên lớp chọn, thi ĐH 3o 


https://thuviensach.vn 


điểm đi nữa cũng tuyệt đô ˆ¡ không nhận. Vì cha mẹ giành làm hê“t 
việc nhà thì sẽ tiê“p tục ban bô“ tình thương, tháng nào cũng gửi 
tiê n chu câ“p, làm mâ ˆt động lực sôˆng hay đam mê của tụi nó. Đi 
làm cho có gọi là, có chỗ “sáng vác ô đi tô“i vác vê `”, công ty không 
phát triển được với nhân viên kiểu vâ `y. Nhà cửa xe cộ cha mẹ để lại 
hoặc mua cho, ngành học cha mẹ chọn, cuộc đời cứ như tâ`m gửi 
tâ m leo, toàn người khác quyêˆt định hộ. Mà có những ông cha bà 
mẹ ông anh kỳ cục, cứ can thiệp vào cuộc đời con em mình như thời 
chiêm hữu nô lệ. “Mày cứ ngô ¡ vào bàn học cho tao, tới giờ ăn tao 
kêu xuô “ng. Mày học toán lý hóa thi Bách Khoa cho tao. Thi Y dược 
cho tao. Thi Kinh Tê“ cho tao. Mày chỉ đi học cho tao, tao nuôi, 
không câ `n đi làm thêm”. Cứ toàn “cho tao”, sự ích kỷ dưới tên gọi 
“tình thương” đã làm mâ“t khả năng ra quyê“t định/tô n tại của một 
cá thê sô ng khác, biê“n những đứa trẻ bình thường thành tàn tật cả 
tay chân lẫn trí óc vì cái gì cũng giành làm, giành nghĩ hộ. 


Công ty anh tô chức học tiêng Anh, training, chơi thể dục, thể 
thao...nhưng chỉ có nhóm thê“ hệ mới tham gia, nhóm cũ thì “ép tôi 
học tiêˆng Anh đi, tôi sẽ học cho. Ép tôi đi tập thể thao đi, tôi sẽ tập 
cho. Không thì thôi, đừng hòng đây có mặt nhé”. Họ nói, ngày xưa đi 
học vì bị ép, “tại ông, tại bả” bă“t học. Đê“n trường vì bị điểm danh, 
bị thâ `y cô bã ˆt học chứ không phải vì ham kiên thức. Mục đích là 
có cái bă ng. Đọc sách chỉ vì có đê` thi trong đó, chứ sách không 
liên quan đê“n thi cử thì đọc chi? Nên đi làm, sê p ép thì làm không 
thì thôi. Tính tự giác hoàn toàn không có. Làm sê ˆp ở công ty có thê 
loại nhân viên này mệt lă “m, hao hơi tồn tiê“ng, la hét râ m trời tụi 
nó mới làm. 


Lên chức, nâng lương họ cũng ham nhưng không được cũng chả sao. 
Cho nghỉ việc thì cũng chả buô n phiê n, lại quay vê với cha mẹ, 
“qua nửa đời phiêu bạt, em lại vê` úp mặt vào ô tô”. Ông cha bà mẹ 
lại điện thoại khă“p các người quen, dáo dác chạy đi xin xỏ người 


https://thuviensach.vn 


khác, lạy ông đi qua lạy bà đi lại, xin bô“ thí cho con tôi 1 công việc, 
tôi già như thê“ này vẫn phải đi xin việc cho con cho cháu, có khổ 
thân già tôi không? Nói xong thì òa khóc. Thì trách a1 bây giờ? 


Mai An Tiêm từng nói 1 câu vô cùng hay là “của biêˆu là của lo, của 
cho là của nợ”. Cái gì người khác cho mình sẽ mãi mãi là “của nợ”. 
Nên TỰ MÌNH làm hê “t mọi việc, 18 tuổi trở lên mình phải quyê ˆt 
định cuộc đời mình. Gương Mai An Tiêm còn đó. BỊ đày ra hoang 
đảo vẫn sôˆng tô“t, sô ng giàu có huô ng hô. mình vẫn ở trong 
thành phô“, trong đâ ˆt liê `n. 


2. Giải pháp căn cơ đề giải quyê“t thâ“t nghiệp của một xã hội 


Tony đi dạy cho một lớp CEO khởi nghiệp, điểm chung là đê `u dưới 
3o tuổi và có tính TỰ LẬP từ nhỏ. Như vậy, GÔ“C của giải quyê“t 
vâˆn đê` thâˆt nghiệp/khởi nghiệp chính là tạo sự TỰ LẬP cho các 
bạn trẻ. 


Tony cũng đề ý, 1oo% các bạn tự biêˆt giặt giũ nâ ˆu ăn, tự biê't lau 
nhà lau cửa, tự biê“t sửa xe đạp xe máy và đô_` điện trong nhà, thêu 
thùa may vá, biêˆt làm thêm trong thời gian đi học...đù học chuyên 
ngành hẹp cách mâ ˆy, vẫn tự xin được việc, hoặc tự mở cái gì đó khởi 
nghiệp. Học dù ở cao đắng sư phạm miê`n núi nào đó, dạy giỏi thì 
các trường dân lập ở Tp HCM vẫn nhận vô làm. Tony có cô bạn tô t 
nghiệp ngành quản lý thư viện ĐH văn hóa, cô nói lớp cô phâ `n lớn 
thâ“t nghiệp, trừ những người đi làm thêm trong thời sinh viên. Họ 
làm quản lý nhà sách, công ty xuâ'“t bản, hoặc mở riêng cái gì đó mà 
không câ`n đúng chuyên ngành. Có bạn học chuyên ngành còn hẹp 
hơn, ví dụ bảo tàng học, nhưng trong thời gian đi học rèn giũa Anh 
Văn, làm các đê` tài nghiên cứu khoa học, tham gia các câu lạc bộ 
đoàn thẻ này nọ, tham dự các cuộc thi...thì họ vẫn có thê được giữ lại 
trường, hoặc xin học bồng đi nghiên cứu tiê“p, hoặc sẽ có chỗ nhận 


https://thuviensach.vn 


vô làm, dù ngành khác. Bạn nào câ`m bă ng giỏi mà không có việc 
thì chỉ có cái bă `ng là giỏi, còn người là DỞ, kém cỏi, học vì điểm sô ˆ 
chứ không thực lực. Thực lực là phải kiê“m được việc, được tiê n, dù 
học piano hay đàn tranh, học vẽ hay học múa, học bâ“t cứ ngành 
XE 


1. Với các bạn trẻ đã tô“t nghiệp mà đang thâ“t nghiệp: Mình phải 
gạt phăng mọi sự chu câ“p của gia đình. Bâ“t tài mới lâ'y tiê`n của 
cha mẹ, mới nhờ cha mẹ bà con quen biê“t xin việc cho mình. Mình 
từ chô ¡ hê t, tự mình kiê“m ăn. Lao động chân tay cũng được, có 
sao, miễn là có tiê `n. Trí óc mình có, từ từ sẽ đi lên. 


2. Học sinh vừa tô t nghiệp trung học: Nê“ˆu mình thích học ngành 
øì, mình kiên quyê'“t bảo vệ và chọn. Nhóm tự lập từ nhỏ đê `u biê“t 
mình thích cái gì, làm tô ˆ† cái gì. Còn không biê ˆt thích cái gì thì ĐÓ 
LÀ NHÓM NGÁO NGƠ, học chục cái bă ng cũng thâ t nghiệp. 
Mình PHẢI vay mượn để học tập từ cha mẹ người khác 


...chứ không nhận “viện trợ không hoàn lại” nữa. Muô“n người khác 
có lòng tin để đâ u tư cho mình, thì mình phải tự tin mình trước. 
Người tự lập thì sẽ tự tin, tự chủ, tự trọng. 


Phải xây dựng ý thức tự trọng đâ u tiên của mình, bă `ng cách “say 
NO” với tiê n của người khác. Tuyệt đô“i KHÔNG là KHÔNG. Tiê `n 
cha tiê n mẹ là từ sự lao động của họ, không phải của mình. Chưa có 
tý phú nào đi lên từ việc trúng sô“. Chúng ta chưa ai ở nhà do ông tổ 
ông tiên để lại. Lịch sử hàng ngàn năm tây tàu gì cũng vậy, những 
dinh thự vĩ đại ngày xưa bây giờ đê `u là viện bảo tàng, dù “đại gia” 
thời đó đê`u hô `¡ môn để dành cho con cháu, từ lâu đài Windsor 
bên Anh, dinh Hòa Thân ở Trung Quô“c đê“n cung điện mùa hè ở 
Nga... Cứ đời này đời khác, tự dưng con cháu không giữ được nữa. 
Mình cứ mua cho nó 1 miêˆng đâÍt, 1 cái nhà, một đô“ ng vàng...thì 


https://thuviensach.vn 


nó sẽ bán vàng đê ăn, hê t rô 1că t đâ t bán lâ n lâ n, rô 1 tới bán 
nhà, rô 1 rơi vào nghèo khô rách rưới. Nhưng thê hệ sau đó nữa, thì 
lại bật dậy được vì ĐƯỢC sô ng trong nghèo khó. 


Cho nên nghèo khó là một cơ hội tuyệt vời. Giàu có là một thách thức 
đề một đứa trẻ thành công. Phải tận dụng cơ hội khó khăn của mình, 
và vượt sướng, buông bỏ hê“t những thảm nhung để lăn lê trong cát 
bụi, để mình có tương lai. Nê“ˆu mình lỡ sinh ra trong nhà giàu rô `i, 
gạt hê't, tự mình xoay sở, tự mình sinh sô ng. Ở Tp HCM thì xin cha 
mẹ đi học ở tỉnh khác, thành phô“ khác, trừ trường chỉ có ở Tp mới 
có thì đành chịu, chứ học nông nghiệp hãy vê ` Câ`n Thơ, học Vật Lý 
Sinh Học hay Toán thì lên Đà Lạt, học thủy sản ra Nha Trang, học 
hàng hải ra Hải Phòng, học âm nhạc ra Huê“...Thoát ly ra khỏi vỏ 
bọc của gia đình, đề được tự sô “ng. Phải có những buổi sáng thức dậy 
suy nghĩ hôm nay phải làm sao để có cơm ăn khi cái ví không còn 1 
xu, tô“ nay phải ngủ ở đâu khi tiê n nhà chưa đóng, phải xin đi làm 
thêm ở đâu đề có cái đi chơi, để dành...Chính suy nghĩ như vậy sẽ 
giúp vỏ não mình hă n lên những nê“p gâ'p của sự trưởng thành, 
của sự tự tin. Chưa có ai nă m ra đường chê + đói cả, bạn nên nhớ 
điê`u đó. Khi cùng đường, người ta tự nghĩ phải đi ăn cơm từ thiện, 
vô chùa ăn, ghé bạn mượn tiê `n, hay xyz...nào đó đề tô 'n tại. 


3. Cha mẹ của mọi đứa trẻ phải thương chúng nó bă `ng phương pháp 
giáo dục khác. Đê“n tuổi biê“t ăn là tự xúc cơm, tự giặt giũ lau nhà, 
tự học, tự chơi. Ếp chúng nó buổi sáng phải thức dậy sớm, lau nhà 
lau cửa sạch sẽ, dọn dẹp mùng mê `n chiê“u gô ˆi, nâˆu nước nâˆu mì 
cho chính nó ăn, không nhịn đói kệ mày. Cuô ˆi tuâ `n bă ˆt nó phải 
quét váng nhện, lau chùi tivi tủ lạnh, chăm sóc cây cảnh thú nuôi, 
quét sơn, sửa nhà, tham gia các hoạt động ngoài xã hội, tuyệt đôi 
không cho nó ôm laptop hay Ipad Iphone khi chưa làm xong việc 
nhà. Nê“u trường có tổ chức đi xe buýt đưa đón thì cho chúng nó tự 
đi với bạn bè, không nên đưa đón, kẹt đường kẹt sá trước cổng 


https://thuviensach.vn 


trường. Không xin xỏ việc làm cho chúng nó. Không ép chúng nó học 
ngành mình yêu thích, mình thích thì mình học đi. 


4. Cha mẹ LỠ GIÀU CÓ thì hãy cho con cháu mình một môi trường 
giáo dục tiên tiê“n đê“n năm 18 tuổi và hê“t. Học vì đam mê chứ 
không phải vì bă ng câ“p, học nghê` cũng được chứ không nhâ  t 
thiê“t học chữ. Không ép chúng nó học thêm nê“u chúng không 
thích học, chỉ có những đứa ham mê chữ nghĩa mới cho chúng nó 
vay tiê n học đại học, bă“t ra trường trả lại. Tiên tích cóp một đời, 
hai vợ chô ng già xài cho sướng cuộc đời đi. Đi du lịch chỗ này chỗ 
kia, hoặc đem đi từ thiện để tạo phúc/may măˆn cho con cho cháu. 
Tương lai của tụi nó hãy để tụi nó quyê“t định, đừng có đu theo hỏi 
miê“t. Nó mà vê` úp mặt vào ô tô, dựa dẫm là mình quánh, mình 
đuổi đi. 


Cứ “cho” riê t thì một cục cưng biê n thành một cục nợ cho gia đình, 
một cục...tác của xã hội. 


“Qua nửa đời phiêu bạt, em lại vê úp mặt vào ô tô. Ơi con ô tô, con ô 
tô...” 


https://thuviensach.vn 


Trên Đường Băng 


Tony dăt theo 1 con dượng đề hạc hỏi. Bạn hỏi Lim, bạn là một 
người vừa đi làm, với thu nhập hiện nay là 6 triệu đô ng, tức 30O 
USD, ở Sài Gòn, bạn muôn câ ˆt cánh thì phải làm sao? 


Lim ngô `i vạch ra một lộ trình, nói đây là nội dung Lim được học ở 
một khóa Entrepreneurship. Tony thâˆy khá hay nên ráng nhớ lại, 
điễn theo ngôn ngữ của mình, mời các bạn theo dõi. 


“Hãy ngô ¡ xuô “ng, tự vẽ ra một cuộc sôˆng cá nhân thông minh 
nhâ“t. Giả sử thu nhập hàng tháng của bạn là 6 triệu đô ng, hãy chia 
làm 6 phân 


1. Ở: nê u ở trọ, hãy tìm nhà trọ ở xa nhâˆt mà có thê kê“t nôi với 
chỗ làm bă `ng phương tiện công cộng. Ví dụ ở tp HCM, nên ở Suô/i 
Tiên/An Sương chẳng hạn, có hàng chục chuyê“n xe buýt vô chợ 
Bên Thành (sau này theo Metro sô“ 1,2). Lúc ngô ¡ trên xe buýt 
cũng là lúc quan sát xã hội từ trên cao, người đi xe máy xe hơi đê`u 
thâ“p hơn bạn. Không nên vật lộn với việc tự lái xe. 3o phút lái xe là 
3o phút 


bạn lãng phí cho sự căng thắng, nguy cơ tai nạn, hít khói bụi làm 
giảm tuổi thọ. Đi bộ từ trạm xe buýt đê“n nơi câ n đê“n giúp tim bạn 
khỏe mạnh. Nê“u đi xe buýt mâ“t 1h3o và tự lái xe mâ“t 3o phút, 
hãy chọn đi xe buýt. Đám đông chỉ đi xe cá nhân, mình ngược lại với 
đám đông, đã sao? Tại sao bạn muôˆn nhảy vô 5% người giàu có mà 
không từ bỏ được tư duy của 95% còn lại? Có việc nhỏ vậy mà bạn 
không dám thoát ra, thì việc lớn làm gì được? Sự sáng tạo mới đem 


https://thuviensach.vn 


lại cho bạn của cải và sự thú vị. Mà sự sáng tạo chỉ có khi đâ u óc 
thảnh thơi. Sẵn sàng bỏ 2-3h mỗi ngày từ trên cao để quan sát, nghĩ 
lớn, ước mơ lớn. Không ai đánh thuê“ ước mơ. Đừng tư duy “1 vợ 2 
con 3 tâ ng 4 bánh” cho nhỏ hẹp cuộc đời. Tại sao không thể sở hữu 
các tòa cao ô“c, các chung cư, các trung tâm thương mại, các nhà 
máy xí nghiệp, máy bay, du thuyê n? Không câ`n chia sẻ điê`u này 
với ai, mă c công họ nói mình khùng. Vì con cò không hiểu được đại 
bàng suy nghĩ gì đâu. Lim kẻ, lúc ảnh làm phụ bê“p, đang rửa thớt 
thì buộc miệng nói sau này mở chuỗi nhà hàng 3o cái toàn Đông 
Nam Á, ông bêTp trưởng chửi big ïllusion, đòi tạt sô t cà chua vô 
mặt. Giờ Lim có 1oo cái nhà hàng còn ông đâ `u bê“p kia tới gặp Lim 
nộp đơn xin việc. 


2. Ăn: Hãy dậy thật sớm, nâu cơm, xôi, mì. Nâ“u thêm để mang 
theo ăn trưa hoặc ăn ô bánh mì, đĩa cơm bình dân nơi gâ n nhâÍt. 
Mình nên ăn chay rau củ quả ở mức hâ“p/luộc, sẽ không có gì cả đâu 
nê“u vài ngày trong tuân bạn không ăn thịt. Người ăn chay vẫn 
thông minh đẹp đẽ như thường. oo% kỹ sư IT người Â“n Độ ở Silicon 
Valley ăn chay. Mình ăn chay không phải vì tôn giáo mà vì sức khỏe. 
Thỉnh thoảng vẫn cứ quâít thịt cá...nhưng nê“u nâˆu cho 1 mình 
mình ăn, đừng tôˆn thời gian. Cứ cá chiên/trứng luộc, rau củ quả 
hâ ˆp, trái cây là đủ. Không tô ˆn thời gian cho việc ăn. 


3. Chơi: Nên mời bạn bè 2 lâ n một tháng, ăn đơn giản thôi. Nhóm 4 
người, mỗi đứa 2 lâ`n, 1 tháng mình có 8 lân gặp gỡ. Hãy chọn 
những người hiểu biê“t, thu nhập cao hơn mình, đang làm công ty 
lớn, đang khởi nghiệp,...để nghe họ nói chuyện đời. Cá mập thì quây 
quâ n dưới đáy sâu. Cá lòng tong thì nhao nhao trên mặt nước, cạnh 
tranh khô c liệt việc đớp bọt. Khoe quâ `n áo, bàn chuyện ca sĩ này 
diễn viên kia, bình luận tò mò Tony buổi sáng là ai, viê t thê“ này 
đúng viê“t thê“ kia sai...chỉ có ở đám lòng tong. Đám cá lớn sô ng 
im lặng. 


https://thuviensach.vn 


4. Học: Phải đành 1o USD=2oo ngàn tiê n mua sách/tháng. Người 
vĩ đại trên khă'p thê“ giới, ngoài tủ rượu ra, trong nhà họ còn có tủ 
sách. Hãy đọc sách dạy làm người, làm giàu, sách kinh tê“, sách văn 
chương, sách nâ ˆu ăn hoặc bâ“t cứ sách gì ưa thích. Kiê“n thức rộng 
sẽ giúp mình làm ăn rộng. Khi đi làm, việc nói giỏi, cái gì cũng biê Ít 
khiê “n công việc trôi chảy hơn. Tháng này bạn chưa bỏ ra 200 ngàn 
mua sách thì coi như thua. Đọc xong sách, kể lại nội dung cho bạn 
bè. Đừng giâ^u. Nê“u có khóa học nào đó, nên đăng ký, hoặc dô`n 
lại vài tháng làm 1 khóa, nhớ học với người thành đạt thật sự, tức 
người có điê `u hành công ty lớn, bậc trí nhân...chứ không phải nhóm 
mua môi múa mép. 


5. Đi: Tháng đề dành 1 triệu, năm sẽ có khoảng 12 triệu cho việc đi 
chơi. Ban đâ u nên đi đường bộ sang các nước lân bang. Hãy tự 
thưởng mỗi năm một chuyê“n đi xa. TêÍt là thời điểm tô“t để vê 
thăm gia đình, rô `¡ đi chơi trước khi vô làm trong năm mới. Nhâ “t 
định phải đi nước ngoài mỗi năm một lâ`n, để coi sông, coi biên, coi 
đại dương nó ra sao...có cái gì hay ho thì bă“t chước, mang vê` làm 
ăn. 


Trong tay nên có 1 cái smartphone loại bình dân để tra tìm bản đô , 
hãy đặt vé máy bay/xe lửa/xe đò.. giá rẻ nhâ t (ví dụ airbnb là 1 
trang web tìm nhà trọ rẻ). 


6. Đề dành: tháng TÔ “ˆI THIẾU để dành 1 triệu. Cứ gửi ở ngân hàng, 
nhiê u hơn có thể mua 5 phân hoặc 1 chỉ vàng, đó là vô n khởi 


nghiệp vê sau. 


Năm tới, nê u thu nhập vẫn 6 triệu, tự tát vô mặt. Muôˆn tăng 
lương, hãy cô ng hiê“n. Đừng sợ người khác không thâ ˆy nỗ lực của 


https://thuviensach.vn 


mình. Đừng “khôn” kiểu “tôi có được gì không, làm nhiê `u cho lă“m 
thì lương cũng vậy”. Tư duy này khiê“n mình nghèo miêt. 


Hãy cô“ gă“ng làm thêm giờ. Bạn phải làm thêm việc ở cơ quan, 
đê“n sớm hơn, vê` trễ hơn. Trong lúc làm việc, tập trung cao độ, 
nhận nhiê u việc của công ty giao, tự mở thêm các môi quan hệ 
trong công việc, tay kẹp ĐT, tay đánh máy, vừa đi vừa chạy...làm 
â`mâ `m,â`mâ m vô. 


Khi còn trẻ, hãy ra ngoài nhiê`u hơn ở nhà. Hãy nhào vô xin người 
khác “bóc hê  t, lột sạch” khả năng của mình. Chỉ sợ bât tài nộp hô ` 
sơ “xIn việc”, mà chả aI thèm cho, chả ai thèm bóc lột. Khi đã được 
bóc và lột hê“t, dù sau này đi đâu, làm gì, bạn đê u cực kỳ thành 
công. Vì năng lực được trui rèn trong quá trình làm cho người khác. 
Sự chăm chỉ, tính ký luật, quen tay quen chân, quen ngấp, quen 
lười...cũng từ công việc mà ra. Mọi ông chủ vĩ đại đê `u từng là những 
người làm công ở vị trí thâ“p nhâ“t. Họ đê `u rẽ trái trong khi mọi 
người rẽ phải. Họ có những quyê“t định không theo đám đông, 
không cam chịu sôˆng một cuộc đời tâ m thường, nhạt nhòa...rô `i 
chê ˆt. 


Còn những bạn thu nhập 6 triệu cũng túng thiê“u, 2o triệu cũng đi 
vay mượn để tiêu dùng, thì thôi, cuộc đời họ châ“ˆm dứt giâ“e mơ 
lớn. Tiê`n nong cá nhân quản lý không được, thì làm sao mà quản trị 
tài chính một cơ nghiệp lớn?”. Tư duy thê“ nào thì nó ra sô“ phận 
thê ˆ đó. 


“Sô phận em, sô phận cá lòng tong, thôi thì em cứ nhao lên mặt 
nước. 


Mâ y chuyện linh tinh em phải rành mới được Tò mò bữa nI ca sĩ X 
ăn gì 


https://thuviensach.vn 


Câ `u thủ A đi xê“ hộp hiệu chỉ 
Đại gia nào, diễn viên B đang cặp? 


Trên FB em, những thông tin dô _n dập. “Hum naI em buô n nhẹ mí 
bạn ơi Hum nai lòng em lại chơi vơi 


Làm sao đây đề thoát nghèo, mí bạn?” 
Cứ mãi ở ao làng, rô 1 ao sẽ cạn 
Sao không ra sông ra biến đề vẫy vùng? 


Sao cứ tự trói mình trong nê“p nghĩ bùng nhùng? Sao cứ mãi online 
và thở dài ngao ngán? 


Sao cứ để tuổi trẻ trôi qua thật chán? 


«eeee«° 


Trên đường băng sân bay mỗi đời người. Có những kẻ đang chạy đà 
và câ ˆt cánh. 


https://thuviensach.vn 


